KINH PHÁP HOA GIẢNG LUẬN 
TẬP 1 —- Bảy Phẩm 





HT.THÔNG BỬU 
Nguồn 
M.(IIqngđduc.corm 
Chuyển sang ebook 30-6-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên — namfthen(Ògmail.com 
Link 4udio Tai Webstfe hfí0:/ww.phafDhapoHline.or 





MỤC LỤC 
Lời Tái Bản 
Lời Phi Lộ 
Bài 1 - PHÀN NGHI THỨC 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 2 — Phẩm Tựa — Thứ Nhất 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 3 — Phẩm Tựa — Thứ Nhất (tiếp theo) 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 4— Phẩm Phương Tiện — Thứ Hai 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 5 — Phẩm Phương Tiện — Thứ Hai (tiếp theo) 
I- MỞ ĐÈ 
IL- NỘI DUNG 
IIIL- TÓM KÉT 
Bài 6 — Phẩm Phương Tiện — Thứ Hai (tiếp theo) 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 7— Phẩm Thí Dụ - Thứ Ba 


I- MỞ ĐÈ 
I- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 8— Phẩm Thí Dụ - Thứ Ba (tiếp theo) 
I - MỞ ĐỀ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 9— Phẩm Thí Dụ - Thứ Ba (tiếp theo) 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 10— Phẩm Tín Giải - Thứ Tư 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài II — Phẩm Tín Giải - Thứ Tư (tiếp theo ) 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 12— Phẩm Dược Thảo Dụ - Thứ Năm 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 13— Phẩm Thọ Ký - Thứ Sáu 
I- MỞ ĐÈ 
II- NỘI DUNG 
Bài 14— Phẩm Hóa Thành Dụ - Thứ Bảy 
I- MỞ ĐÈ 
IL- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
Bài 15— Phâm Hóa Thành Dụ - Thứ Bảy (tiếp theo ) 
I- MỞ ĐÈ 
IL- NỘI DUNG 
II- TÓM KÉT 
PHỤ LỤC 
LỜI TỰA 
DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH HOẰNG TRUYÊN TỰ 
A. PHIÊN ÂM 
B. TẠM DỊCH 
C. CHÚ THÍCH 
D. TÓI LƯỢC GIẢI DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH 
E. Chú giải tạm bài tựa của Ngài Đạo Tuyên 
BỘC BẠCH VỀ LỜI TỰA CỦA PHÁP SƯ THÍCH ĐẠO TUYÊN, NƠI TẬP GIẢNG 
LUẬN 


---O0O--- 
Lời Tái Bản 
Tác phẩm “Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận” xuất 
bản lần thứ nhật sô lượng đủ cúng dường chư Tăng Ni an cư kiêt hạ 
trên toàn quôc, một sô lượng theo khả năng của Tô đình thì quá lớn, lại 
thêm phần biêu tặng các hàng thức giả cùng đông bào Phật tử nên vần 
còn thiêu. 
Rất mong lần tái bản thứ hai này sẽ đến tận tay người hâm mộ. 
Lần tái bản này vẫn giữ nguyên như lần đầu xuất bản. 


Chúng tôi mong nhận được lời chỉ giáo của Chư Tôn Hòa thượng, 
nhất là sự góp ý xây dựng của hàng thức giả và các giới Phật tử xa gần, 
và xin được nhận sự hỷ tâm cúng dường ân tống của các vị hảo tâm, để 
lần tái bản sau được viên mãn hơn. 


Trân trọng. 


-¬-O0O--- 
Lời Phi Lộ 


Ở đời, có người định xây cất một ngôi nhà, nhưng lúc nào cũng cảm 
thấy sự chuẩn bị chưa hoàn hảo. Hễ có gỗ thì lại thiếu gạch ... Thế là lại hẹn 
từ năm này đến năm khác, thường thường chịu cảnh ở nhà thuê, 

Về những bộ kinh lớn của Phật giáo, lý do thường chờ cho đủ điều kiện 
xuất bản sách nên thường phải đọc tác phẩm nước ngoài. Chúng tôi đánh 
liều gom lại những bài đã diễn giảng ở các khóa học để làm tài liệu và tu 
chỉnh thành sách, hầu cống hiến những vị có duyên với đạo tràng và kinh 
Pháp Hoa. Kinh điển của Phật giáo thì không biết sao kể hết, nhưng bộ kinh 
được 1n đi mm lại, tái bản không biết bao nhiêu ngàn lần thì có thể nói chưa 
kinh nào đạt số lượng in nhiều bằng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 

Các tác phẩm dịch nghĩa, chú giải, giảng luận về kinh Pháp Hoa đa 
phần còn ở các học giả, dịch giả, chơn sư, pháp sư, giảng sư Trung Hoa, chứ 
Việt Nam thì vẫn còn quá ít. Trong lúc đó thì ở Việt Nam, hầu như đại đa số 
Tăng tín đồ đều là độc giả của bộ kinh này. Có một điều đáng lưu ý là đa số 
người trì bộ kinh này chỉ đọc hoặc tụng suông vậy thôi, chứ chưa tư duy để 
hiểu, để đạt kết quả như thế nào. Và buồn nhất là đa phần chỉ thích đọc, hoặc 
tụng chứ chưa tiến đến thọ trì chuyên sâu. Nếu như một sách thuốc dù linh 


nghiệm, người lương y có chuyên đọc, mà không thực hành thì cũng không 
thể chữa lành bệnh. Quyên sách điện, dù tuyệt đỉnh đến đâu, nhưng người kỹ 
sư chỉ đọc suông thì làm sao có nguồn điện. 

Đức Phật thuyết giảng truyền dạy những lời chơn thật như vậy, mục 
đích là để cho hàng đệ tử thực hành theo, hầu cũng được an vui giải thoát 
như Ngài. Nếu chưa giải thoát thì cũng được thanh thản an vui. Thuở Phật 
còn tại thế thì rất nhiều người nghe, tin, thọ trì và chứng quả. Khi Đức Phật 
vừa nhập Niết Bàn thì cũng còn một phân thực hành theo phương cách kinh 
Pháp Hoa, nhưng dần dần ngày càng Ít, Đến bây giờ thì gần như “thuyền neo 
bến vắng”, nghĩa là người đọc tụng vẫn còn nhiều, nhưng người áp dụng 
thực nghiệm theo 


đường lối kinh Pháp Hoa thì quá ít. 
Tại sao như vậy ? 


Tại vì ý nghĩa bộ kinh này ẩn mật và cao siêu quá. Chỉ có Phật với Phật 
mới hiểu trọn vẹn, còn chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thì vẫn chưa 
hiểu rốt ráo. Huống gì chúng ta là phàm tục thì làm sao hiểu hết được! Vì 
chưa hiểu nên lười biếng thọ trì, chưa áp dụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào 
đời sống. Tuy vậy, vì bộ kinh có sức hập dẫn và truyền cảm về mặt mầu 
nhiệm, nên đa số đều say mê đọc tụng, nhất là phẩm Phố Môn. 


Chúng tôi được sự truyền dạy của Bồ Tát Quảng Đức, nhất là bắt chước 
phần thọ trì của Ngài vào đời sống hằng ngày, đặc biệt là bước đường hành 
đạo của Ngài. Được phước báu gội. nhuần ân đức, nên để đền đáp ân Thầy 
trong muôn một, chúng tôi khiêm tốn mở đạo tràng diễn giảng bộ kinh này 
đã bảy năm, từ 1979 đến tháng 9 năm 1985. Thời gian sau đó, chúng tôi 
không còn diễn giảng, nhưng vẫn tiếp tục thọ trì kinh Pháp Hoa. Lần thứ nhì, 
chúng tôi trở lại đạo tràng từ năm 1992. Lần này chưa tiếp tục diễn giảng 
kinh Pháp Hoa, mà trước nhất phối hợp với mười vị Giáo Thọ Sư, giảng 
giáo pháp phổ thông cho năm khóa học thường xuyên vào ngày Chủ nhật 
hằng tuần. Số lượng học viên hàng ngàn người, ai ai cũng tinh tấn tu học. Về 
sau các học viên này cũng được nghe giảng kinh Pháp Hoa nhưng ít áp dụng 
lý kinh vào cuộc sống hằng ngày. Lời dạy của kinh là lời dạy của kinh, còn 
phương pháp sống hăng ngày là phương pháp sống hằng ngày, vì vậy cho 
nên chưa có thể gọi là thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sen nhờ bùn mà nở. 
Ao bùn nhờ sen mà thơm. Đọc tụng mà không rút tia những lời dạy nơi kinh, 
để áp dụng vào cuộc sống cho chính bản thân mình hằng ngày thì đọc tụng ít 
đem lại sự lợi ích. Ví dụ như hai câu kệ phẩm Phương tiện: 

“Thị pháp trụ pháp vị 
Thế gian tướng thường trụ” 
Dịch thoát : 


Pháp tịnh trụ trên pháp động. 
Tướng thế gian hằng còn. 

Nếu người hành trì Pháp Hoa mà chạy vào núi, hoặc tìm nơi thanh vắng 
để tu thì người ấy rất khó chứng đắc. Giữa sự ồn ào ĐẠO động, mà mình giữ 
được tâm hồn an tịnh, thế mới “Thị pháp trụ pháp vị” 

Đêm nằm trên tàu hỏa, tàu chạy ôn ào náo động 2 mà mình vẫn ngủ ngon 
giấc, là mình đã sống theo quy tắc Pháp tịnh trụ trên pháp động. 

Các hình tướng trong thế gian thảy đều vô thường. Vậy tại sao Đức 
Phật dạy nơi phẩm Phương tiện răng Tướng thế gian hằng còn ? (Xin xem 
phần giảng luận nơi phẩm Phương tiện tập nay). 

Thành tâm dâng công đức phổ truyền kinh cúng dường Tam Bảo, cúng 
dường Bồ Tát Quảng Đức, cúng dường chư hiện tiền Tăng. 

Những điều thô thiển thiếu sót không làm sao tránh khỏi, kính mong 
các bậc cao minh chỉ giáo, chư thiện hữu tiêu nạp. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần 
triêm. Xin tất cả đều kết thành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng đắc và hoằng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 

Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng 
Phật Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa 
Tô Đình QUÁN THE AM 
Sa môn THÍCH THÔNG BƯU 


-¬- OO --- 


Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa 
Giảng Luận 
Bài I1 - PHẢN NGHI THỨC 
e Nghi thức là gì? 
e_ Diễn giải nghỉ thức khai kinh 


-¬- OO --- 


-—=OÔO--- 


I- MỞ ĐÈ 

Một ngày không đọc sách, ngu ba năm. Một tín đồ tôn giáo một ngày 
không tụng đọc kinh chú hoặc tịnh niệm thì lú lẫn nhiều đời. Phật giáo đặc 
biệt hơn, là khi đọc tụng kính chú, phải trải qua một nghi thức khai kinh. 
Nếu thiếu phần này thì giảm mất một phần sự lợi ích của việc đọc tụng. 

Ví như không đọc Tịnh Tam Nghiệp thì cả thân khẩu ý dơ bẩn, không 
đọc Tịnh Pháp Giới thì Đạo tràng dơ bần. Đạo tràng và thân, miệng, ý đều 
dơ bấn thì thời kinh đó chỉ tiếp cận với ma hoặc cấp âm thấp, chứ làm sao 
cảm ứng được với các pháp giới ngoài quả đất, nhất là với Tam Bảo. Chỉ 
thiếu Tịnh Pháp Giới và Tịnh Tam Nghiệp mà mất sự lợi ích như thế, huống 
gì mất toàn bộ nghi thức khai kinh. Nhiều sách chỉ chú trọng giảng giải về 
phần kinh điển, mà quên đề cập phần nghi thức khai kinh. 


NGHI THỨC LÀ GÌ? 

Là khuôn phép và mẫu mực, tức những thể thức khuôn mẫu phải thực hiện 
đúng khi cúng lễ, hay đọc tụng kinh điển. Thiếu khuôn mẫu và thê thức thì 
thời đọc tụng kinh chú này thiếu phần ý nghĩa. Hoặc nếu có tụng đọc đúng 
nghi thức, mà không hiểu ý nghĩa của từng lời, từng câu văn khai kinh thì 
cũng khó đạt được sự lợi ích. Bởi vì đọc tụng để khai thông tư tưởng mà 
không hiểu nghĩa lý thì tư tưởng khó mở thông. Hơn nữa, Pháp Hoa là bộ 
kinh quan trọng nhất của đạo Phật, bắt nhịp cầu xuyên thông từ phàm phu 
tánh đến Phật tánh. Cho nên, khi đọc tụng bộ kinh này rất cần sự hỗ trợ của 
nghi thức khai kinh, kể cả chuông mõ, các món âm nhạc cửa chùa và trầm 
hương, hoa quả ... 

Nhận thức được tầm quan trọng quá cần thiết, nên chúng tôi lược ghi phần 
nghi thức khai kinh đúng quy pháp, hầu giúp hàng sơ cơ, hoặc các vị Cư sĩ 
tại gia, hoặc giới học Tăng, học Ni khỏi bỡ ngỡ khi nhận trách nhiệm làm 
chủ lễ công cộng, hoặc một minh đọc tụng. Chúng tôi cũng giải nghĩa một số 
nét cần thiết của nghi thức khai kinh, hầu gây thêm nghi pháp cho các hành 
giả Pháp Hoa. Rất mong được truyền đạt sâu rộng và thừa hành đúng Chánh 


pháp. 


$ NGHI THỨC KHAI KINH PHÁP HOA 
1/. Quỳ khấn 
Vị chủ lễ quỳ gối dâng ba cây hương ngang trán, thầm khẩn nguyện. Tất cả 
đại chúng cũng quỳ như vị chủ lễ, nhưng không cần có hương. 


2/. Tịnh Khẩu nghiệp chơn ngôn 
Tu rị tu rị ma ha tu rị, tu tu rị sa và ha 
(Tụng chú này đê hơi niIệng không hôi) 


3/. Tịnh Pháp Giới chơn ngôn 
Vị chủ lễ và đại chúng cùng đọc nho nhỏ câu: 
Aum lam tóa ha (ba lân) 
— Có thê đọc gọn : Aum Lam 


4/. Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn 
Tất cả cùng đọc nho nhỏ như câu trên 
Aum ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ bà phạ thuật độ háắm 
(ba lần) 
— Có thê đọc gọn : Aum Xì Lâm 


5/. Phố cúng dường chơn ngôn 
Aum nøa nøa nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hum (ba lần) 
Tụng chủ này lời kinh sẽ là lời thưa chuyển hương hoa dâng cúng dường 
khắp mười phương. 


6/. Xướng lễ dâng hương (Vj chú lễ xướng lớn) 
Nguyện đem lòng thành kính 
Dâng nhờ đám mây hương 
Ngát tỏa khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thê trọn đời giữ đạo 
Theo tự tánh làm lành 
Cùng Pháp giới chúng sanh 
Cầu Phật từ gia hộ 
Tâm Bồ Đề kiên cố 
Chí tu học vững bền 
Xa biến khổ nguồn mê 
Chóng quay về bờ Giác 


7/. Kỳ nguyện 

(Vị chủ lễ tiếp tục xướng lớn) 

Nam mô A Di Đà Phật, 

Hôm nay, ngày.... thắng.... năm..... độ tỪ CHỦ CỦI cá 019242á44 462 
... . thành tâm quỳ trước Đại hùng bửu điện, (hoặc tại bàn thờ tư gia) phát 
thệ nguyện đọc tụng thọ trì kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nguyện thập 
phương thường trụ Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
thập phương Tam Thế Nhất Thiết chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh 
Tăng, chư hiện tiền Tăng từ bi gia hộ cho đệ tử chúng con, Bồ Đề tâm kiên 


có, phước huệ song tu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng tất cả pháp 
giới chúng sanh, nhât thời đông đắc vô thượng chánh đăng, chánh giác. 


8/. Xướng lễ (dành riêng chú lễ) 
Đắng Pháp Vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng 
Thầy dạy khắp trời người 
Cha lành chung bốn loại 
Quy y tròn một niệm 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ 
Xưng dương cùng tán thắn 
Ức kiếp không cùng tận 
Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng 
Đạo cảm ứng không thể nghĩ bàn 
Lưới đế châu ví đạo tràng 
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời 
Trước bửu tòa thần chúng con ảnh hiện 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y 


9/. Đảnh lễ Tam Bảo 
Chí tâm đảnh lễ 
Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương Chư 
Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (một ay) 
Chí tâm đảnh lễ 
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phố Hiền Vương Bồ Tát, Hộ Pháp Chư 
Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (một lay) 
Chí tâm đảnh lễ 
Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di 
Đà Phật, Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly 
Quang Vương Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, 
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ 
Tát (một lạy) 


10/. Khai chuông mốõ 
(Tát cả ngôi bán già hay kiết già) 
Chuông khởi ba tiếng nhẹ OOO 
Mõ nhịp theo bảy tiếng, ba nhẹ ecẰ®ỒQ 
bốn hơi mạnh ee®6Q 


Chuông O Mõ ® 

Chuông O Mõ ® 

Chuông O Mõ e6 

Nhập dùi chuông và dùi mõ trên miệng chuông mõ, chờ chủ lễ. 


11/. Tụng bài: Kệ Tán Dâng Hương 
(Đại chúng đồng tụng hoặc tán, tản nhịp bốn) 
Bách hội vừa bén chiên đàn 
Khắp phương pháp giới ba ngàn tỏa xông 
Khí hải nội lực viên thông 
Mây từ tùy xứ hư không kết vần 
Thuần ý thâm diệu triêm ân 
Phật lực thể nhập toàn thân nhiệm màu 
Nam mô hương vân cái Bồ Tát (5z lân) 


12/. Kệ khai kinh 
Pháp vi diệu thâm sâu vô lượng 
Trăm ngàn muôn ức khó tìm cầu 
Hôm nay đủ duyên con trì tụng 
Nguyện hiểu chơn thật nghĩa nhiệm mầu 
Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
(niệm danh hiệu Bồn Sư Thích Ca ba lần) 


11/. Tán thán kinh 
Hơn sáu muôn lời gồm bảy quyền 
Rộng chứa đủ vô biên nghĩa mầu 
Nơi cỗ nước Cam lỗ rịn nhuần 
Nơi miệng chất đề hồ dịu mát 
Bên răng ngọc trắng vang Xá Lợi 
Nơi lưỡi sen hồng phóng hào quang 
Dẫu cho tạo tội hơn núi cả 
Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng. 
Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát 
(niệm ba lần) 


13/. Tụng ngũ bộ chú 
Aum lam - Aum xì lầm (Aum chính âm Aum) 
Aum ma nỉ pamé hum, 
Aum chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề sa và ha. 
Bộ lầm. (niệm ba đến bảy lần) 


14/. Văn phát nguyện 
Kính lạy đẳng Tam giới tôn 
Quy mạng mười phương Phật 
Con nay phát nguyện rộng 
Thọ trì kinh Pháp Hoa 
Trên đền bốn ơn trọng 
Dưới cứu khổ tam đồ 
Nếu ai thấy hoặc nghe 
Đều phát tâm Bồ đề 
Khi xả báo thân này 
Sinh về cõi Cực lạc 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
(niệm danh hiệu ba lần) 


15. Văn ngưỡng bạch 
(Vị chủ lễ ngưỡng bạch, hoặc đại chúng cùng tụng cũng được). 
Ngưỡng bạch Phật Pháp Tăng vô tận Tam Bảo từ bi chứng minh. 
Đệ tử tên là. :.:..:.‹..‹..‹ pháp danh......... nguyện vì bản thân, vì 
cha mẹ bà con, vì người thân kẻ sơ, vì mọi người và vì chúng sanh, nay con 
trì tụng kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 
Kính lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh của tuệ giác bình đăng cao 
siêu, bản kinh dạy cho Bồ Tát và được chư Phật hộ trì. 
Kính lạy tất cả Pháp bảo trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ. 
Kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Giáo Chủ Bổn Sư, đã tuyên 
thuyết kinh Pháp Hoa. 
Kính lạy Đức Đa Bửu, Đức Phật đã làm chứng cho kinh Pháp Hoa là pháp 
thực tướng. 
Kính lạy Đức Di Lặc, Đức Phật đương lai, đã phát khởi kinh Pháp Hoa và 
tiếp dẫn những người hành trì Pháp Hoa vãng sinh Đâu Suất Tịnh Độ. 
Kính lạy Chư Phật khắp mười phương. 
Kính lạy tất cả Pháp bảo kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và khắp mười 
phương quốc độ. 
Kính lạy Bồ Tát Văn Thù, vị Pháp sư Pháp Hoa. 
Kính lạy Bồ Tát Phổ Hiên, vị khuyến phát Pháp Hoa. 
Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, vị đại sĩ toàn diện, ban cho chúng sinh pháp 
Phố Môn, nơi kinh Pháp Hoa. 
Kính lạy tất cả Tăng bảo cùng các vị Bồ Tát, các vị Duyên Giác và các vị 
Thanh Văn trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và khắp mười phương 
quốc độ. (Đến đây ấi vào tụng phần chính văn). 


Lưu ý: Mỗi lần tụng một phẩm, hoặc nửa phẩm cũng đêu phải khởi đâu 
bằng nghỉ thức khai kinh. Có nhiều nơi tụng một ngày một bộ bảy quyển. 
Tụng như vậy ít đạt kết quả, bởi vì khi thân thể uể oải thì tư tưởng làm sao 
tiếp thu để liễu nghĩa kinh. Tụng mà không liễu nghĩa thì bị kinh chuyển, 
tức là rơi vào mê mở. 

—— OO --- 


II - NỘI DUNG 
Giảng luận 


Quỳ khấn 

Tập trung sáu giác quan vào giây phút niệm hương, giúp hành giả dễ 
tập trung tư tưởng và phát tâm thành kính tin sâu, nguyện thiết, nhất là tạo 
khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, cộng thêm mùi trầm hương nghi ngút, 
mùi hoa thơm ngào ngạt, âm thanh lắng đọng, sắc tướng huy hoàng, đàn 
tràng trang nghiêm, giúp hành giả Pháp Hoa dễ nhập niệm từ bi. 

1/. Tịnh khẩu nghiệp. chơn ngôn 

Thường thuờng miệng mình bị nước miêng làm cho dơ uễ, nếu không 

đọc Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn thì lời đọc tụng sẽ có mùi dơ uế. 


2/. Tịnh pháp giới chơn ngôn 
Đạo tràng dẫu có trong sạch bao nhiêu, âm tử vân tràn ngập. Quần áO, 
thân thể có tắm giặt sạch sẽ cách nào cũng vẫn còn ân chứa nhiều chất uế 
trược. Bởi vì cõi này là cõi ngũ trược ác thế, tức là câu tạo băng năm thứ dơ 
bẩn độc ác. Đức Phật dạy muốn thanh tịnh đạo tràng thì đọc Tịnh Pháp Giới 
chơn ngôn. Không đọc Tịnh Pháp Giới chơn ngôn thì hành giả chỉ giao hảo 
với loài ma thấp, thời khóa tụng đó khó thầm nhập vào các cõi cao hơn. 


3/. Tịnh Tam Nghiệp chơn ngôn 

Dù đã trì niệm Tịnh Pháp Giới chơn ngôn, nhưng không đọc Tịnh Tam 
Nghiệp chơn ngôn thì vẫn không đạt sự lợi ích, bởi vì thân khâu ý chưa được 
thanh tịnh. 

Chú ý: Chẳng những giờ khai kinh mới đọc tụng Tịnh Pháp Giới chơn 
ngôn và Tịnh Tam Nghiệp chơn ngôn, mà bất cứ lúc nào, trước khi đi ngủ, 
đi ăn, tắm rửa, thay quân áo, căm hoa vào bình, dâng quả lên đĩa để cúng... 
vấn vân... cũng đều phải đọc Tịnh Pháp Giới chơn ngôn và Tịnh Tam 


Nghiệp chơn ngôn. Có thể đọc ngắn còn năm chữ: Aum lam, Aum xì lâm 
cũng được. 


4/. Xướng lễ dâng hương 

VỊ chủ lễ xướng, đại chúng thành tâm chú ý nghe từng lời, từng câu, 
hoặc tất cả đồng đọc theo nhịp khánh. Tất cả tâm thành, tư tưởng quyện với 
trầm hương, kết thành một vầng mây lành, thơm ngát tỏa khắp mười 
phương, cúng dường Phật Pháp Tăng. Đồng thời phát lời thệ nguyện, trọn 
đời gìn giữ, hiển hưng chánh pháp. Tự tánh của con người vôn là hiện, là 
thiện. Nguyện theo tự tánh ấy mà thực hành các điều lành. Nguyện cầu chư 
Phật từ bi gia hộ cho con, cùng với tất cả chúng sanh không chán bỏ việc 
làm tu phước và tu tuệ, nhất là tuệ tâm khai mở. Nhờ tâm chí tu học vững 
bền này, mà chúng con xa rời biển khổ, nguồn mê, mau chóng quay về tự 
tánh giác ngộ của chính mình. 


5/. Kỳ nguyện 
Lời xướng lễ đã bộc bạch tâm thành. Nhưng để khắc sâu vào tâm khảm, 
nên cần nhấn mạnh thêm ngày giờ, danh tánh. Xin khắc kỳ thệ nguyện, 
nguyện tu thành Phật, tức là phát tâm Bồ đề rộng lớn. Kính mong Tam Bảo 
chứng minh và gia hộ. 


6/. Xướng lễ 

Dâng hương và kỳ nguyện xong, vân chưa tròn khóa lễ. Cần phải 
xướng lớn thành tiếng, để rồi sau đó mới lễ lạy đẳng, Pháp Vương, tức là 
Đức Phật. Đức Phật tối thượng ba cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới 
không ai sánh bằng. Đức Phật là bậc Thầy, chẳng những dạy riêng cho loài 
người, mà chung cho muôn loài, trong đó có cả loài trời. Bốn loài nói 
chung kê cả thấp sanh, noãn sanh, thai sanh và hóa sanh. 

Nay con hiểu được Đức Phật là bậc Thầy tối tôn, nên con một lòng xin 
quy y, để cầu dứt sạch nghiệp chướng A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật cao thượng 
như thế, nên dù con có xưng tụng, tắn dương Phật trọn đời, hoặc trải nhiều 
đời, nhiều kiếp, cũng không thể đủ lời để tán đương. 

Phật tánh của chúng sanh cũng rỗng lặng như tánh của chư Phật. Cho 
nên con đường cảm ứng giữa chúng sanh và Phật nó tiếp nối nhau rất thông 
suốt, sự nhiềm mẫu này không thể nào nghĩ bàn cho cùng tận được. Chúng 
con không chấp đạo tràng chật hẹp, nơi một ngôi chùa hoặc một quốc độ, mà 
là trùm phủ cả vũ trụ, cả hư không bao la đều là đạo tràng. Ánh hào quang 
sáng ngời của chư Phật khắp mười phương đều soi rọi vào thân con. Chúng 

con thề nguyện trọn đời xin trở về nương tựa và y theo chư Phật. 


7/. Đảnh lễ Tam Bảo 
Quá khứ, hiện tại và vị lai chư Phật, chư Bồ Tát, chúng con đều nguyện 
xin lễ lạy. Lạy một Đức Phật là lạy muôn ngàn Đức Phật. Chăng những chỉ 
lạy chư Phật, mà còn lạy chư vị Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng. Chẳng những 
chỉ lạy ở một phương, một cõi, mà lễ lạy khắp thảy mười phương, ba cõi. 


Š/. Khai chuông mố 
Đây là âm nhạc trợ lực cho hành giả Pháp Hoa 
kinh trong giờ phút trì tụng (ý nghĩa chuông mỗ xem giải nghĩa nơi bài các 
khóa trước). 


9/. Tụng bài kệ tán hương 

Phàm là con người thì ai ai cũng đều có mùi thơm và mùi hôi. Mùi hôi 
thì tụ nơi các hạch mồ hôi và thoát ra nơi các lỗ chân lông, còn mùi thơm thì 
tụ hội ở nhục kế, giữa đỉnh đầu. Nơi đây quy tụ một trăm dây thần kinh. Y 
học gọi nơi này là Bách hội, hoặc Bá hội, tức là một trăm dây thần kinh tụ 
hội tại điểm này. Người nào càng tu luyện thì ngày càng thải bỏ những mùi 
hôi, mùi thối nơi cơ thể. Thải hết mùi hôi thì tự nhiên mùi thơm hiện hữu. 
Bách hội vừa bén chiên đàn — Ý nói là nơi huyệt Bách hội vừa chớm có 
mùi thơm, như hương chiên đàn hải ngạn (loại gỗ hương quý bên xứ Ấn Độ, 
cũng ví như gỗ kỳ nam, gỗ trầm của Việt Nam vậy). Khi hương thơm tỏa từ 
huyệt Bách hội thì cả ba ngàn đại thiên thế giới đều thoảng mùi hương này. 

Muốn huyệt Bách hội tỏa hương thì phải tu đủ nội lực nơi huyệt “khí 
hải” (biển hơi ở dưới rồn). Hơi nóng từ huyệt này tròn thông khắp cơ thẻ thì 
vằầng mây lành nơi ý mới kết để tỏa nhập vào không gian. Lúc ấy chắng 
những thấm sâu vi tế, mà còn diệu hữu. Nội lực thuần thiện, cũng còn gọi là 
Phật lực, đã thâm nhập toàn cơ thể một cách mầu nhiệm. 

Muốn thông suốt yếu lý này, xin thẩm sâu vào phần giải nghĩa tựa 
kinh Lăng Nghiêm (xem bản dịch bài kệ tựa kinh Lăng Nghiêm phía sau). 


10/. Kệ khai kinh 
Lời Đức Phật dạy được kết tập lại thành kinh điển. Kinh điển là pháp 
môn vi diệu, cao siêu không thể dùng trí thông minh để suy luận nghĩ bản 
được. Đã trải qua trăm ngàn kiếp mà con vẫn còn mãi ở địa vị phàm phu 
tục tử nên khó gặp được pháp Diệu. Hôm nay gặp được lời Phật, tức là gặp 


được pháp môn vi diệu, nên nguyện đọc tụng thọ trì và hiểu thâm sâu vào 
nghĩa chơn thật mà Đức Phật truyền dạy. 


11/. Tán thắn kinh Pháp Hoa 

Bộ kinh Pháp Hoa, nói cho đủ là kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, 
chia thành bảy quyền (ọn bộ), hai mươi tám phẩm. Nếu theo nguyên văn 
chữ Nho, chúng ta có thê tính đến hơn sáu vạn chữ, đầy đủ nghĩa lý Nhất 
thừa sâu sắc, mầu nhiệm và huyền bí. Tụng và tu luyện theo kinh này lâu 
ngày, nước miếng nơi cô không còn hôi, hoặc chát mặn nữa, mà nó lại ngọt 
ngon (can lỗ là nước bất tử - bất tử dịch, vị ngọt như mát). 

Nhuần được nhiều nước miếng dịu mát và bố 
dưỡng như chất sữa. Hai hàm răng quý báu vang như ngọc reo (X¿ lợi là 
ngọc). Sức nóng nơi lưỡi tỏa ra “từ trường” vang xa. Người đời dù tạo nhiều 
tội lỗi bằng núi, bằng non, nhưng khi tỉnh tâm, đọc tụng thọ trì Diệu Pháp 
Liên Hoa, trì tụng đến khi nào liễu nghĩa, lúc bây giờ hạ thủ công phu tức là 
Thọ và Trì, dù chừng vài chữ, hoặc vài dòng nơi kinh này thì tội lỗi to lớn 
kia nhất định liền được tiêu trừ. 


12/. Tụng Ngũ bộ chú 

Các chùa, hoặc các Đạo tràng, khi khai kinh đều tụng chú Đại bi. Riêng 
Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa - Tổ đình Quán Thế Âm thì lại tụng Ngũ bộ 
chú. Mỗi pháp môn có một đặc thù của nó. Đặc thủ của Đạo tràng này là 
hướng đến chỗ luyện pháp môn đồng khí tương cầu. Ngũ bộ chú gồm năm 
bộ thân chú rút gọn: 

1l. Aum lam: là mật chú Tịnh Pháp Giới chơn ngôn. 

2. Aum xì lâm: là mật chú tịnh Tam Nghiệp chơn ngôn. 

3. Aum mani pamế hum: là mật chú Quán Thế Âm linh cảm chơn 
ngôn. 

4. Aum chiếc lệ chủ đề chuẩn đề sa và ha: là tóm gọn mật chú Chuẩn 
Đề chơn ngôn. 

5. Bộ lâm: là mật chú trên đỉnh đầu của Chư Phật. 


(Muốn rõ, xem bài giảng giải vê Ngũ bộ chủ) 


13/. Văn phát nguyện 
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hết thảy mười phương chư 
Phật. Con phát lời thệ nguyện rộng lớn Thọ và Trì kinh Pháp Hoa. Trên 
đền bốn ân lớn (án Tam Bảo, ân Quốc gia thủy thổ, ân phụ mẫu sanh 


thành, ân chúng sanh). Dưới cứu khô ba đường là địa ngục, ngạ quỷ và súc 
sanh. Khi con trì tụng kinh này, nếu ai thấy hoặc nghe đều phát tâm tu cầu 
đắc trí tuệ (Bồ để là trí tuệ) và câu sau cùng là bỏ giả thân này nguyện 
được vãng sanh Cực lạc quốc. 


14/. Văn ngưỡng bạch 

Văn ngưỡng bạch này không tụng, dành riêng cho vị chủ lễ xướng, đại 
chúng lắng nghe. 

Ỹ nghĩa văn ngưỡng bạch này là trùng tuyên lại các phần trên. Đặc biệt 
là xin lễ lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lạy chư Phật, lạy Đức Phật Di Lặc, 
các Đức Bồ tát Văn Thù, Bỏ tát Phố Hiền, Bồ tát Quán Thế Âm, chư tôn Bồ 
tát và lạy tất cả ngôi Tam Bảo, các Ngài Thanh Văn, Duyên Giác quốc độ 
này và mười phương các quốc độ khác cũng đều kính lễ. 


* 
*xx* 


TÊN BỘ KINH 
Đề tên kinh Pháp Hoa, nếu tính theo số chữ để trì niệm thì có chín chữ: 
“Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Nếu tính đúng theo tên 
đề bộ kinh thì có mười lăm chữ: “Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ 
Tát Pháp, Chư Phật Sở Hộ Niệm”. Giải ghĩa đại cương chín chữ: 


1/. Nam mô 

Nam mô còn đọc là nẵng mồ, na ma, nẵng mạc ... dịch nghĩa: quy y, 
quy mạng, lễ bái, cũng dường, cứu ngã, độ ngã. 

- Quy y: Trở về nương tựa. 

- Quy mạng: Đem cả thân mạng trở về. 

- Lễ bái: Lạy xá. 

- Cụng dường: Thành tâm dâng cúng. 

- Cứu ngã: Xin cứu con thoát khỏi phiền não nghiệp chướng. 

- Độ ngã: ĐỘ là chở, ngã là con. Xin độ con - Độ có nghĩa là chở con 
qua khỏi biển sanh tử luân hồi. 


2/. Đại thừa 
Thừa nguyên đọc là thặng. Thặng dịch là xe, đại thặng chiếc xe lớn. Ý 
nói pháp môn Tiểu thừa chỉ lo độ mình, còn pháp môn Đại thừa cũng ví như 
chiếc xe lớn tự chở mình và chở nhiều người khác, loài khác. Kinh Đại thừa 
là những bộ kinh rộng độ cho các pháp giới chúng sanh đến đích thành Phật. 


Tạm ví như chương trình Đại học và Tiểu học ở thế gian vậy. Trong những 
bộ kinh Đại thừa chia làm hai loại: Quyền (tạm) đại thừa và Thật đại thừa. 
Kinh Pháp Hoa là bộ kinh thuộc về Thật đại thừa. 

Tu theo kinh điển Đại thừa đúng nghĩa, là không chỉ đọc tụng suông. 
Dù đọc tụng rõ ràng, kế cả thuộc rành rẽ từng câu, từng chữ cũng chưa phải 
tu theo Đại thừa. Phải hiểu nghĩa kinh. Phải thực hành đúng phương pháp 
kinh hướng dẫn. Phải áp dụng lời kinh vào đời sống hằng ngày của chính 
mình và nhiều người, nhiều loài chung quanh mình. 


3/. Diệu pháp 

Thế nảo là pháp Diệu? Toản bộ kinh, quyền nào, phẩm nào, câu nào, 
chữ nào cũng đều là pháp Diệu cả. Nàng Rồng (Long Nữ) tám tuôi nghe 
kinh Pháp Hoa liền đắc quả thành Phật trong nháy mắt. Năm ngàn người bỏ 
pháp hội ra đi. Năm trăm người ngồi lại nghe. Tháp báu Phật Đa Bửu Như 
Lai từ đất vọt lên ... Mỗi mỗi đều là pháp Diệu. 

Từ pháp thô, tu luyện chuyển sang pháp tế. Từ pháp tế tu luyện 
chuyên sang pháp vỉ thì ai ai cũng có thể tu luyện được. Nhưng từ pháp vi, 
tu luyện để chuyển sang pháp Diệu thì rất ít người chứng đắc. Nhưng cũng 
còn có người đắc. Từ Diệu nhập vào Diệu hữu thì trong giới tu học Phật 
chưa được bao nhiêu. 

GAum Tạp niệm về Chánh niệm vẫn chưa là Diệu. Từ Chánh niệm 
tung trải ra Vạn niệm vẫn chưa là Diệu. Từ Vạn niệm quay về Tam niệm 
(pháp môn Tịnh Đó) vẫn chưa là pháp Diệu. Từ Tam niệm quay về Nhị niệm 
(pháp môn Thiên quán, kế cả Ti rung quản song chiếu) cũng chưa là pháp 
Diệu. Từ Nhị niệm bừng khai Nhất niệm (ức là Vô ngôn vô tự) cũng chưa là 
pháp Diệu. Khi nào chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, khi nào Ưng Vô Sở Trụ, 
khi nào Trí Đạt Vô Sanh, khi nào Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải 
Triều Âm không còn ở ý quán, mà đã chuyền sang trí quán, quán sâu năm 
pháp quán: “Chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ 
quán”, khi nào đắc tổng trì, khi nào tâm đắc Diệu Trang Nghiêm, khi nào 
trải hạnh nguyện Phố Hiền... lúc ây mới gọi là Diệu pháp, mới gọi là Diệu 
hữu. 

4/. Liên Hoa 

Giải nghĩa Liên Hoa là bông sen thì ai mà không biết! Đồng ý là trong 
các loài hoa thì hoa sen là loài hoa có nhiều đặc điểm. Nhưng tại sao Đức 
Phật lại mượn tên loài hoa này để đặt tên bộ kinh quan trọng? Chúng ta sẽ 
được giải thích rằng: kinh Diệu Pháp là kinh nêu rõ phương pháp tu chứng 
Diệu hữu, dành cho những ai nhập trần mà không nhiễm trần. Bông sen là 
loài hoa vào bùn không nhiễm bùn, lại hoa quả cùng lúc, chỉ cho quyền thật 


nhứt trí, cho nên Đức Phật mới mượn tên loài hoa này để đặt tên cho bộ 
kinh. 

Thứ nhì, ai chịu trầm tư để đạt cả lý lẫn sự thuộc về sức sống của loài 
hoa này thì người ấy ngộ được lý đa chiều của Bát Nhã. Đồng ý! Bát Nhã 
không đơn thuần ở lý đa chiều, nhưng nếu không mở cửa nguyên lý đa chiều 
thì hỏi đến bao giờ nhập vào nhà Bát Nhã? Kinh Pháp Hoa không đơn thuần 
ở nguyên lý Nhất thừa, mà nó hàm chứa tất cả nguyên lý Bát Nhã. Cầu một 
cây là lý Nhất thừa Pháp Hoa và thuyền không đáy là lý Bát Nhã. Cả hai 
nằm song song với nhau và cùng chung nhau một mật nghĩa, đó là giúp 
người sang sông. Khi đã sang bờ rồi thì ai còn cần thuyền không đáy, hoặc 
cầu một cây đê làm gì nữa. Khi đã giải thoát, đã chứng đắc quả vị chánh giác 
rồi thì còn cần nương tựa Pháp Hoa, Bát Nhã làm gì nữa? Nhưng khi chưa 
giác ngộ mà không y theo phương pháp Diệu hữu của Pháp Hoa mà tu thì 
làm sao chứng đắc “Chơn không” của Bát Nhã. Chơn không và Diệu hữu 
cả hai đều thâm thiết. Nếu thiếu thì người tu luyện rất khó chứng đắc. Phải 
trải qua trung quán song chiếu, nghĩa là phải quán Giả và quán Chơn. Một 
mình Tế Thiên Đại Thánh đến thời kỳ đó phải có hai tên: Tôn Hành Giả và 
Tôn Ngộ Không, tức là phải trung quán song chiếu, tức là quán và chiếu, 
chiếu cả pháp tu và pháp ngộ. 

Còn nhiều nguyên do để hoa sen được ghi tên vào tựa bộ kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. Nhưng nếu có giải thêm hàng trăm nguyên do nữa thì cũng 
là phụ mà thôi. Điều đáng hiểu mà chúng ta chăng chịu hiểu và đây là điểm 
chính yếu của danh từ hoa sen được ghép với bộ kinh Pháp Diệu, để thành 
đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa: Đó là cái hoa sen nở trên đầu của mỗi con 
người, cũng như hoa sen ngàn cánh nở nơi nhục kế của Đức Phật, tại Hội 
thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm vậy. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm không phải khởi từ miệng của Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI, mà là do một Đức Hóa Phật, tức là Đức Phật Thích Ca hóa thêm 
một Đức Phật Thích Ca thứ hai. Lúc ấy trên đỉnh đầu Đức Phật Thích Ca có 
Đức Phật thứ hai, ngồi trên hoa sen ngàn cánh, tuyên thuyết thần chú Thủ 
Lăng Nghiêm: 

-—-o00--- 
BÀI KỆ TỰA KINH LĂNG NGHIÊM 
Bấy giờ Đức Phật 
Từ giữa nhục kế 
Phóng trăm hào quang 
Sáng giữa vọt mạnh 
Ngàn cánh sen báu 


Hóa thân Đức Phật 
Ngồi giữa hoa sen 
Đánh phóng mười sáng 
Trăm báu quang mỉnh 
Mỗi mỗi sáng chiếu 
Đều hiện thấy rõ 
Kim Cương mật tích 
Mười cát sông Hằng 
Cầm chày chống núi 
Đây khắp hư không 
Đại chúng nhìn thấy 
Hãi sợ thưa rằng 
Cầu Phật thương cứu 
Một lòng vâng Phật 
Thấy nơi trên đảnh 
Một Phật phóng quang 
Tuyên thuyết thần chú 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm là thời kỳ hoa sen ngàn cánh nở nơi đỉnh đầu 
của Đức Thế Tôn. Kinh Pháp Hoa thì hoa sen hợp với kinh Đại thừa Pháp 
Diệu thành tên bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Vậy trình độ thọ trì kinh Pháp Hoa là trình độ đọc tụng để hiểu biết và 
hành trì theo phương pháp vi diệu, hầu giúp cho trăm dây thần kinh nơi 
Bách hội của mỗi hành giả, mỗi dây thần kinh tỏa mười tia sáng. Ngàn tia 
sáng trên đỉnh đầu thành một hoa sen bằng ánh sáng. Ngàn cánh sen bằng từ 
trường nở nơi hành giả Pháp Hoa kinh, điều kiện sơ khởi bắt buộc phải hợp 
đủ bốn chữ: Diệu Pháp và Liên Hoa. 

Có pháp Diệu mà không dám nhập trần thì chỉ mới đạt có một nửa. Trái 
lại, nếu nhập trần mà thiếu pháp Diệu thì lại càng thiểu sót hơn. Nhập trần 
không nhiễm trần, đó là Liên Hoa. Không nhiễm trần vẫn chưa đủ, cần phải 
nở hoa giống như sen. Nở hoa vẫn chưa đủ, cần phải tỏa hương, phơi nhụy, 
hiến đời. Tỏa hương phơi nhụy vẫn chưa đủ, cần phải có hạt quả hiện tiền 
(hoa quả đồng thời). 

Nói chung là chăng những bắt chước hoa sen, sống đúng như cách sống 
của hoa sen, mà chính bản thân mình nơi đỉnh đầu phải nở một hoa sen hào 
quang ngàn tia sáng, như Đức Phật ở Hội Thủ Lăng Nghiêm. Được như vậy 
mới gọi là Liên Hoa, như thế mới gọi là Diệu Pháp. 

5/. Kinh 


Kinh và sách, hai ý nghĩa tuy giống mà khác nhau. Sách thuộc diện văn 
hóa dòng đời, kinh thuộc diện lời dạy dỗ của tôn giáo. Sách nặng. về phần 
vật thể, kinh nặng về tâm linh và lại còn bao gồm vật thể. Kinh nằm riêng 
địa hạt tôn giáo. Mỗi tôn giáo có một số quy ước về kinh của tôn giáo đó: 
kinh Phệ Đà của đạo Bàlamôn, Thánh kinh Cựu ước, Thánh kinh Tân ước 
của đạo Thiên Chúa, kinh Coran của đạo Hồi, Ngũ kinh của đạo Không, Lão 
Tử Đạo Đức kinh của đạo Lão ... Riêng đạo Phật thì là lời dạy của Đức Phật 
Thích Ca, trong đó có một số lời đối thoại của hàng Bồ Tát, hàng trời thần 
quý rồng người. Suốt 49 năm, trên lịch trình truyền bá của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, giáo pháp của Ngài được chia làm ba phần: “Kinh - Luật - 
Luận”. Kinh cũng có nghĩa là xâu kết từng lời dạy thành một hệ có sau 
trước. Bài học này chỉ nêu khái niệm về chữ kinh, nếu giảng giải chữ kinh 
thì còn nhiều chỉ tiết. Xin quý vị tham khảo sâu về chữ kinh nơi các tài liệu 
liên quan. 


-—=OÔ0O--- 


KINH PHÁP HOA 

Chữ kinh này thuộc về kinh chứ không phải luật, luận. Kinh Pháp Hoa 
do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư vị Bồ tát và quỷ thần tuyên thuyết tại 
Hội Pháp Hoa, núi Linh Thứu (4n Đồ). Ngoài những lời dạy của Đức Phật 
và Bồ tát thì lại còn có một số câu đối thoại của thính chúng tại Hội Thượng 
Pháp hoa. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trưởng lão Ma Ha Ca Diếp tập 
hợp một ngàn vị Thánh Tăng đề kiết tập giáo pháp của Đức Phật lại thành hệ 
thông. Cũng ví như một sợi chỉ kết những hạt châu lại, thành một xâu chuỗi 
vậy! 

Đại hội kiết tập này, do Ngài Tôn Giả A Nan tường thuật, chín trăm 
chín mươi chín vị Thánh Tăng nghe và đồng ý thì Ban kết tập mới ghi chép 
vào lá bối, sau này mới có ấn bản lưu hành phổ biến sâu rộng. Đại hội kiết 
tập này tuy kiết tập nhiều bộ kinh, nhưng quan trọng nhất, có tánh cách xiến 
dương chánh pháp là bộ kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 

(Xin xem thêm phân dịch giải bài tựa Hoằng Truyền kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa của luật sư Đạo Tuyên ở phân phụ lục). 


-— OO --- 


HI - TÓM KẾT 

Bài học SỐ một này ghi đại cương những nét cần thiết tên đề bộ kinh 
Pháp Hoa, gọi cho đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Giáo Bồ Tát 
Pháp, Chư Phật Sở Hộ Niệm. 

Dù ghi tóm lược đại cương, nhưng chúng tôi hy vọng giới học Phật, 
nhất là các vị hành giả Pháp Hoa kinh quyết tâm nhập sâu phần thực dụng 
của các phẩm toàn bộ kinh. Cũng mong bộ Pháp Hoa giảng luận này đến tận 
tay giới học giả, giới nghiên cứu Pháp Hoa, hy vọng góp phần nào về mặt tài 
liệu để bớt sự nhọc mệt kê cứu của quÝ VỊ. 

Sách giới hạn số trang, nên không tài nào đầy đủ mọi dẫn chứng, nhất 
là phần giải nghĩa văn tự. Mong sự thông cảm và xin mời chúng ta cùng 
thâm sâu từng bài, từng phẩm, tiếp tục đi sâu vào toàn bộ kinh. 

- _ Phật pháp chẳng lìa thế gian pháp 

- _ Bông sen chẳng rời bùn 

-_ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng tách xa cuộc sống của mọi người 

giữa dòng đời trong đục. 

Cầu nguyện Phật Tổ gia hộ, chư Thiên giới, chư tôn Hộ pháp tiếp sức 
cùng chúng tôi, để đồng liễu thông Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Bộ 
kinh tối tôn, tối mật và thù thắng nhất, bộ kinh gồm đủ phương pháp sống, là 
gia bảo chung cho cả muôn loài. 

Kính mong các bậc cao minh chứng giám, quý vị thức giả, trí giả hộ trì. 
Toàn thể hành giả Pháp Hoa kinh và những ai tu cầu hoa sen pháp Diệu Đại 
thừa kiên trì tu luyện. 

Kính lạy Tam Bảo, kính lạy Đức Từ Phụ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
gia hộ, chư Thiên giới quyền uy, Long Thiên Bát bộ Hộ pháp, hợp lực đồng 
tâm tu học và phổ truyền bí pháp Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa ngày càng 
sâu rộng. 

Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng 
Phật Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 








—— OO --- 


Bài 2— Phẩm Tựa —- Thứ Nhất 


I- MỞ ĐÈ 
Bộ kinh Pháp Hoa gồm bảy quyền, chia hai mươi tám phẩm. Phẩm thứ nhất, 
được gọi là phẩm Tựa. Muốn dễ hiểu phẩm Tựa, chúng ta phân thành sáu 
đoạn gồm sáu nét lớn. Bài học số hai này gồm hai nét chính: 
Bảy điểm thành tựu 
Phương pháp dẫn nhập 
Vì bài học tóm gọn, mong quý vị nghiên cứu, hoặc tham cầu tu học, nhất là 
hành giả Pháp Hoa hãy thâm sâu từng chữ, từng câu của toàn phẩm kinh và 
cũng nên trực tiếp, hoặc gián tiếp nghe giảng giải, nhất là cần phải thọ trì, 
thực tu, thực luyện, thực nghiệm, thực hiểu và thực biết thì mới liễu ngộ 
được giáo pháp vi diệu của kinh Pháp Hoa. Nhược bằng chỉ đọc tụng hoặc 
nghiên cứu suông thì không bao giờ đạt được ẩn nghĩa. Bởi vì ẩn nghĩa của 
Pháp Hoa không cho phép bất cứ ai được ngẫm nghĩ, suy lường, chứ đừng 
nói là tính toán. Dù bạn là một Giáo sư Tiến sĩ Toán, bạn cũng không thê 
nào làm xong một bài toán chia mười cho ba. Nhưng cậu bé học sinh lớp 
một, có thê xếp giấy chia thành ba phần, mà không hề thừa, hoặc thiếu. Trái 
lại, vị Giáo sư Toán thì dù có tìm mọi cách để chia mười cho ba, cũng vẫn 
còn thừa. Vậy kính mong quý vị hành giả Pháp Hoa đừng nên suy lường, 
nhất là đừng nên “tính toán”. Hãy thực hành, thực tu, thực luyện, thực 
nghiệm và thực chứng, dù chỉ chứng ngộ được một chữ. Bởi vì kinh Pháp 
Hoa không phải là “sự kiện”, mà là “sự thực”. Mặc dù toàn bộ kinh Pháp 
Hoa có nhiều câu, nhiều chữ quá sâu xa, quá huyền bí, có chỗ mới xem qua, 
cứ ngỡ tưởng là trừu tượng, nhưng mà nó là sự thực, tức là nguyên lý chơn 
thật, đối với những ai thực tu, thực chứng. 


—— OO --- 


I- NỘI DUNG 


Chánh văn 


1 - Như vầy Ta nghe! Vào một lúc nọ, Đức Phật đang trụ trong núi Kỳ 
Xà Quật nơi thành Vương Xá cùng một vạn hai ngàn vị đại Tỷ kheo câu 
hội. Tất cả số này đều là bậc A La Hán. TẤt cả lậu đều dứt sạch, mọi 
phiền não không còn. Việc tự lợi cho chính bản thân đã tròn đủ, đã dứt 
được mọi ràng buộc trong các cõi, tâm đã đạt tự tại. Tên các Ngài ấy là: 
A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già 
Da Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha 
Ca Chiên Diên, A Nạu Lâu Đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, Ly Bà 
Đa, TẤt Lăng Già Bà, Ta Bạc Câu La, Ma Ha Câu Sỉ La, Nan Đà, Tôn 
Đà La Nan Đà, Phú Lầu Na, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan, La Hầu 
La ...ván ván... Đây là những vị Đại A La Hán, hàng trí thức của chúng. 
Lại còn có hai ngàn vị, toàn những bậc còn học và không phải học nữa. 
Tỷ kheo Ñi Ma Ha Ba Xà Ba Đề và sáu ngàn quyên thuộc đều cùng câu 
hội. Thân mẫu của La Hầu La là bà Tỷ kheo Ni Da Du Đà La và quyến 
thuộc cũng đang hiện diện tại hội Pháp Hoa. 


2 - Bậc đại Bồ Tát gồm tám vạn vị, đều bất thối chuyển, ở nơi đạo vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều đã chứng pháp Đà Ra Ni, 
nhạo thuyết biện tài. chuyển pháp luân bắt thối và đã từng cúng dường 
vô lượng trăm ngàn Đức Phật, trồng sâu cội công đức nơi Chư Phật. 
Thường được Chư Phật ngợi khen, đã dùng đức từ để tu thân. Khéo 
chứng trí tuệ Phật, thông đạt đại trí, đến bờ giải thoát, danh rộng 
truyền khắp vô lượng thế giới, hay độ vô số trăm ngàn vạn ức chúng 
sanh. 

Hiệu của chư vị Bồ tát là: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán thế Âm Bồ tát, 
Đắc Đại Thế Bồ tát, Thường Tinh Tấn Bồ tát, Bất Hưu Tức Bồ tát, Bửu 
Chưởng Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dũng Thí Bồ tát, Bửu Nguyệt Bồ 
tát, Nguyệt Quang Bồ tát, Mãn Nguyệt Bồ tát, Đại Lực Bồ tát, Vô 
Lượng Lực Bồ tát, Việt Tam Giới Bồ tát, Bạt Đà Bà La Bồ tát, Di Lặc 
Bồ tát, Bửu Tích Bồ tát, Đạo Sư Bồ tát ...ván vân... Các vị đại Bồ tát 
như thể tám ngàn người đều tụ hội. 


3 - Lúc bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhơn, cùng với quyến thuộc hai muôn 
Thiên tử đồng cầu hội. 

Lại có Minh Nguyệt Thiên tử, Phố Hương Thiên tử, Bửu Quang Thiên 
tử, bốn Ngài Đại Thiên vương, cùng với quyến thuộc một vạn Thiên tử 
đồng cầu hội. 

Tự Tại Thiên tử, Đại Tự Tại Thiên tử, cùng với quyến thuộc ba vạn vị 
Thiền tử câu hội. 


Chủ cõi Ta Bà: các Ngài Phạm Thiên Vương, Thi Khí Đại Phạm, Quang 
Minh Đại Phạm ...váø ván... Cùng với quyền thuộc một vạn hai ngàn vị 
Thiên tử đồng câu hội. 

Có tám vị Long vương: Nan Đà Long vương, Bạt Nan Đà Long vương, 
Ta Dà La Long vương, Hòa Tu Kiết Long vương, Đức Xoa Ca Long 
vương, A Na Bà Đạt Đa Long vương, Ma Na Tu Long vương, Ưu Bát 
La Long vương, cùng nhiều trăm ngàn quyến thuộc đều câu hội. 

Có bốn vị Khẩn Na La vương: Pháp Khẩn Na La vương, Diệu Pháp 
Khẩn Na La vương, Đại Pháp Khẩn Na La vương, Trì Pháp Khẩn Na 
La vương, cùng với trăm ngàn quyền thuộc thảy đều câu hội. 

Có bốn vị Càn Thát Bà vương: Nhạc Càn Thát Bà vương, Nhạc Âm 
Càn Thát Bà vương, Mỹ Càn Thát Bà vương, Mỹ Âm Càn Thát Bà 
vương và nhiều trăm ngàn quyến thuộc đồng câu hội. 

Có bốn vị A Tu La vương: Bà Trỉ A Tu La vương, Khư La Khiên Đà A 
Tu La vương, Tỳ Ma Chất Đa La A Tu La vương, La Hầu A Tu La 
vương và cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đồng câu hội. 

Có bốn vị Ca Lầu La vương: Đại Oai Đức Ca Lầu La vương, Đại Thân 
Ca Lầu La vương, Đại Mãn Ca Lầu La vương, Như Ý Ca Lầu La vương 
và cùng nhiều trăm ngàn quyến thuộc câu hội. 

Vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hi và nhiều trăm ngàn quyến thuộc đồng 
câu hội. 

Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một bên. 


4 - Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn được hàng tứ chúng vây quanh cúng 
dường, cung kính, tán thán, tôn trọng, bèn vì các vị Bồ tát mà thuyết 
kinh Đại thừa tên là “Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp, Chư Phật Sở 
Hộ Niệm”. 

Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập chánh định “Vô 
Lượng Nghĩa Xứ”. Thân và tâm của Đức Phật đều không lay động. 

Khi đó trời mưa hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, Hoa Mạn 
Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa, để rải trên Đức Phật cùng hàng đại 
chúng, khắp cõi này, sáu điệu vang động. 

Lúc bấy giờ trong chúng hội, các hàng: Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, nam Cư sĩ, 
nữ Cư sĩ, Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn 
Na La, Ma Hầu La Dà, Nhơn và Phi nhơn, và các vị Tiểu vương cùng 
Chuyển Luân Thánh vương. TẤt cả đại chúng Ấy đều đặng thấy việc 
chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. 


5 - Bấy giò, Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày phóng ra 
luông hào quang chiêu khắp cả một muôn tắm nghìn cõi ở phương 


Đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A tỳ, trên suốt thấu trời Sắc Cứu 
Cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia. 
Lại thấy các Đức Phật hiện tại nơi các cõi ấy và nghe kinh pháp của các 
Đức Phật ấy thuyết. Cùng thấy nơi các cõi kia, các hàng Tỷ kheo, Tỷ 
kheo Ni, nam Cư sĩ, nữ Cư sĩ và những người tu hành đắc đạo. 

Lại thấy các vị đại Bồ tát dùng các pháp nhơn duyên, bằng lời tín giải, 
các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ tát. 

Lại thấy các Đức Phật nhập Niết bàn. Lại thấy sau khi các Đức Phật 
nhập Niết bàn, đem Xá lợi của Phật mà thờ nơi tháp dựng bằng bảy 
báu. 


Giảng luận 
L. Bảy điểm thành tựu của phẩm Tựa 
Phần duyên khởi của phẩm Tựa, gồm bảy yếu tô thành tựu (hát chúng thành 
fưu). Các bộ kinh khác có sáu yếu tố, kinh Pháp Hoa đến bảy điểm thành 


Tín thành tựu 

Văn thành tựu 

Thời thành tựu 

Chủ thành tựu 

Địa điểm thành tựu 
Nhân sự thành tựu 
Nhân chứng thành tựu 


`... sẽ. 


® Tín thành tựu 
Như vậy : Tức là niềm tin thành tựu. 
Kinh của Bàlamôn thì chữ Oai và chữ Aum đứng đầu. Kinh Phật (kinh nào 
cũng vậy) thì chữ “như vậy” đứng đầu. “Như vậy đó!”. Ai nếu tin thì đọc 
tụng, thọ trì, băng ai không tin thì thôi. Chữ “Như vậy” đứng trước mới đúng 
kinh Đức Phật thuyết. 


® Văn thành tựu 

Ta nghe : Đây là nghe thành tựu. 

Hai chữ Ta nghe, nếu dịch tôi nghe thì không sát ý. Ta đây là chúng ta, gồm 
Ngài A Nan và đại chúng một ngàn vị A La Hán cùng nghe. Nghe bằng 
chơn tâm, chứ không phải ý nghe, tức là chơn ngã nghe, chứ không nghe 
băng đại ngã như đạo Bàlamôn và lại càng không phải nghe từ tiểu ngã. 
Cũng không thể nghe ở sáu giác quan. Lại càng không phải là do tai nghe. 
AI dùng tai nghe kinh này thì sự nghe chưa thành tựu, vì tôi nghe là nghe 
của cá nhân Ngài A Nan là sa. 


© Thời thành tựu 
Một thời : Đây là thời thành tựu. 
Chỉ có một thời điểm đó, chứ không có thời điểm 
thứ hai, thứ ba hay bất cứ một thời điểm nào khác (cũng ví như quả banh nơi 
chân câu thủ). 


@ Chủ thành tựu 
Đức Thế Tôn : Đây là chủ thành tựu. 
Kinh này do Đức Phật Thích Ca chủ thuyết, Đức Phật thuộc về chủ thành 
tựu. Bởi vì kinh là do vị Giáo chủ tuyên thuyết, Đức Phật chủ trương và 
cũng chính Đức Phật thuyết. 


© Địa điểm thành tựu 
Tại núi Kỳ Xà Quật : Đây là địa điểm thành tựu. 
Núi Kỷ Xà Quật, có nơi còn gọi là núi Linh Thứu (ửi Linh giống hình con 
chim Thưu), hoặc Linh sơn. Địa danh này là nơi đất linh của thành Vương 
Xá, một thành phố phồn vinh, của xứ Ấn Độ thuở ấy. 


@ Nhân thành tựu 
Nhân sự : Đây là nhân sự thành tựu. 
Gồm có chư vị Bồ tát, cùng hàng Thánh Tăng, trời thần quỷ rồng, nhơn và 
phi nhơn. 
Ai diễn thuyết thu hút độ mười vạn thính giả thì vị ấy đã thành công to lớn 
lắm rồi. Ở đây Đức Phật thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa và chuẩn bị 
thuyết kinh Pháp Hoa, số thính chúng đã lên đến số muôn triệu tỷ. Nhất là số 
thính chúng này, đa phần là những bực danh tiếng lẫy dừng khắp cõi trời 
thần quỷ rông, nhơn và phi nhơn. Một sự thành tựu về chất lượng và số 
lượng thính giả đã vượt trên mức ước tính đếm, tức là vượt ngoài sự tưởng 
tượng của thế nhân. 
Đặc biệt nhất: Sự hiện diện các Ngài Đại Bồ tát. Đây là thành phần nhân sự 
thành tựu tuyệt nhất. 
Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Di Lặc, cùng chư Bồ tát Ma Ha Tát đều có mặt tại 
Hội Pháp Hoa. 
Một buổi lễ hoặc một buổi diễn thuyết nào, dù hình thức có cực kỳ trang 
nghiêm, lộng lẫy, số thính chúng có đông đến hàng ngàn, hàng vạn, hàng ức, 
mà thiếu sự hiện diện chứng kiến của các bậc thức giả, trí giả có danh vỊ, 
hoặc có địa vị trong xã hội thì buổi lễ, hoặc buổi diễn thuyết ấy mất đi khá 
nhiều phần trọng thẻ. 


Hội thuyết kinh của Đức Phật Thích Ca, chăng những đông đủ hàng đệ tử 
bốn chúng, xuất gia, lẫn tại gia, mà còn có cả vua các cõi trời, vua cõi người 
tại xứ Ấn Độ, cùng đông đủ quyến thuộc của vua. Cũng có vua và quyên 
thuộc các cõi rồng, nhất là đông đủ tám bộ trời rồng quỷ thần. Đó là Trời - 
Rồng - Dạ xoa - Càn Thát Bà - A Tu La - Ca Lầu La - Khẩn La Na - Ma Hầu 
La Già - Đông đủ tám bộ Hộ pháp, đều có mặt. 

Siêu nhất là hàng Bồ tát thì đông đến một trăm bốn chục ngàn vị. Các Ngài 
Đại Bồ tát như: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát - Quán Thế Âm Bồ tát - Đại Thế 
Chí Bồ tát - Thường Tinh Tấn Bồ tát - Bất Hưu Tức Bồ tát - Bảo Chưởng 
Bồ tát - Dược Vương Bồ tát - Dũng Thí Bồ tát - Bảo Nguyệt Bồ tát - 
Nguyệt Quang Bồ tát - Mãn Nguyệt Bồ tát - Đại Lực Bồ tát - Vô Lượng 
Lực Bồ tát - Việt Tam Giới Bồ tát - Hiền Hộ Bồ tát - Di Lặc Bồ tát - Bảo 
Tích Bồ tát - Đạo Sư Bồ tát cùng chư vị Đại Bồ tát hiện hữu nơi Hội Pháp 
Hoa. Pháp hội quá trọng thê lại có thêm sự hiện diện của chư Bồ tát, nên 
càng thêm phần trọng thể. 

Pháp môn vi diệu nhất thừa pháp nhập trần như bông sen vào bùn không 
nhiễm bùn. Nhờ nhiều yếu tô thành tựu này, nên đã đạt đến tầm mức tối 
quan trọng. 


@ Nhân chứng thành tựu 
Đức Phật nào thuyết kinh mà được một Đức Phật quá khứ đến tại hội thuyết 
kinh để chứng minh tăng thêm sự trang nghiêm thì bộ kinh đó được coi là bộ 
kinh vua của các kinh và được ghi là bảy điểm thành tựu. Nếu không thì chỉ 
được ghi có sáu điểm thành tựu. 
Bộ kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, trong khi Đức Phật Thích Ca đang 
thuyết thì tháp báu hiện ra. Trong tháp báu có Đức Phật Đa Bửu Như Lai, vị 
Phật thuộc quá khứ. Ngài lại nhường nửa tòa mời Đức Thích Ca cùng ngồi 
để tiếp tục thuyết hoàn mãn hội Pháp Hoa (xem phẩm Hiện Bửu Tháp). 
Như vậy nên mới bảo rằng kinh Pháp Hoa có thêm phần nhân chứng tuyệt 
hảo. Nhờ nhân chứng tuyệt hảo như thế nên đã khiến cho thính chúng ai đủ 
nhân duyên nghe đều tuyệt đối khởi niềm tin sâu sắc. 
Phần duyên khởi bộ kinh Pháp Hoa đạt đến bảy điểm thành tựu. Đây chính 
là kim chỉ Nam, giúp cho đàn hậu học noi theo, mỗi khi muốn đề xướng một 
sự việc trọng đại thì phải tuân thủ bảy phép thành tựu, thuộc phần duyên 
khởi này. Nho giáo chỉ cần ba điểm thành tựu: thiên thời, địa lợi và nhân 
hòa. Quản trị học Đông phương cần đến bốn điểm thành tựu: Pháp - Tài - Lữ 
- Địa. Phật giáo thì đến bảy điểm thành tựu. 
Hành giả Pháp Hoa kinh khi áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, bất cứ địa 
hạt nào, nhớ đừng rời bảy điểm thành tựu này, dù sự việc và hình thức có 
khác, nhưng phải đủ bảy điểm 


2/. Phương pháp dẫn nhập 

Đa phần chúng ta, những ai tu học kinh Pháp Hoa, ít người chú trọng đoạn 
kinh mang mật nghĩa về điểm này, tức là điểm dẫn nhập. Có hàng ngàn, 
hàng vạn cách dẫn nhập. Dẫn nhập hay thì thành tựu lớn. Vào lớp, học sinh 
cấp một ồn ào, cô giáo muốn. dẫn nhập bài giảng đầu giờ, nên đưa thước 
gạch đập nhẹ vào bảng đen mấy tiếng, khiến cả lớp im phăng phắc, các em 
chú ý trăm phần trăm vào lời mở đầu của cô giáo. Nhưng vị Giáo sư Đại học 
thì lại không thê dẫn nhập giống phương pháp cô giáo Tiểu học. 


VỊ giảng sư Phật giáo ở các Đạo tràng thì dẫn nhập băng cách cùng niệm 
Phật ba lần. Nhưng vị Linh mục Thiên Chúa giáo thì lại dẫn nhập bằng một 
bài Thánh ca, do toàn ban đồng xướng, với một điệu nhạc vừa trầm vừa rung 
cảm. Mỗi mỗi đều có một lối dẫn nhập riêng. Đặc biệt kinh Pháp Hoa, sau 
khi thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa xong, Đức Phật quán thấu căn cơ 
đại chúng đã đúng “thời”, tức là đúng thời điểm, không thể sớm hơn, mà 
cũng không thể chậm hơn. Đức Phật liền khẩn cấp truyền dạy pháp vi diệu 
nhập đời. 


Tức là pháp môn vi diệu đã đúng lúc nhập đời, để làm cho đời bớt thô, hầu 
nhập vào tế, vào vi, tiến đến nhập diệu. rồi diệu hữu. Một pháp môn tối ư 
quan trọng, cho nên không thể dẫn nhập như những bộ kinh khác. Riêng bộ 
kinh Pháp Hoa, khi đã đủ nhân duyên, Đức Phật chọn cách lặng thính nhập 
định và phóng quang, khiến cho đại chúng từ ngạc nhiên này, chuyên sang 
ngạc nhiên khác. Bắt buộc mỗi người phải tự tập trung tâm ý để theo dõi 
những hiện điềm biến tướng khác lạ này. Thế là, Đức Phật đã thành công 
ngay từ giây phút mở đầu. Thành công nhờ phương cách dẫn nhập khác lạ. 


Đức Phật chờ cho toàn thê đại chúng, trời, thần, người, quỷ, rồng, kế cả 
hàng chúng đệ tử, nhất là hàng Bồ tát và Đại Bồ tát, tất cả đều ngưỡng vọng, 
mong câu, chú tâm. Hàng chư thiên thì mưa rải hoa quý cúng dường, đất 
rung động sáu điệu. Tất cả đều nhất tâm kính ngưỡng, chắp tay hoan hỷ, 
mong cầu được biết việc gì SẼ Xảy Ta. Tại sao Đức Phật lại nhắm mắt, nhập 
định lặng thinh? Sự nhằm mắt lặng thình của Đức Phật có hai điểm chính: 
Một là, chờ cho đại thính chúng nhất quán, ai ai cũng mong được lãnh hội 
giáo pháp. Hai là, nhắm mắt yên lặng để chọn ai giới thiệu bộ kinh, hầu 
tăng thêm phần tuyệt diệu cho bộ kinh. 


Hai chủ điểm đã hội đủ thuận duyên. Lúc bấy giờ Đức Phật tập trung thần 
lực vào con mắt thứ ba, phóng tỏa ra luông ánh sáng. Con mắt thứ ba, năm 


giữa chặn mày là con mắt nội lực. Nói cách khác, là con mắt nội tâm. Ánh 
sáng từ con mắt nội tâm của Đức Phật soi về phương Đông, rộng xa khắp 
mười tám ngàn thế giới. Thấp nhất là cõi địa ngục A Tỳ, cao nhất đến cõi 
trời Sắc Cứu Cánh. 


Tất cả đại chúng nơi Hội Pháp Hoa, nhờ ánh sáng này mà đã thấy rõ khắp 
các cõi ấy. Thấy thảy chư Phật, nơi các cõi thế giới ấy, đang thuyết pháp. 
Thấy tất cả bốn chúng đệ tử chư Phật của các cõi thế giới Ấy, đang hành đạo 
và đắc đạo. Thấy rõ chư vị Bồ tát, của các cõi thế giới ấy, đang rộng độ 
chúng sanh. Đồng lúc ấy, lại cũng được thấy các Đức Phật, nơi các thế giới 
ây, đang nhập Niết bàn. Và sự xây bảo tháp, thờ Xá lợi của các Đức Phật 
nơi các thế giới ấy. 

Tất cả đại chúng nơi Hội Pháp Hoa, của Đức Phật Thích Ca, đang từ ngạc 
nhiên này chuyên sang ngạc nhiên khác. Chăng khác nào một đoàn người, 
đang ngồi giữa đêm tối, bỗng có một ánh đèn pha, rọi chiếu cho tất cả thấy 
rõ được những điều hy hữu chưa từng có. 

Đáng lý đến đây, Đức Phật mở mắt, mỉm cười và truyền dạy pháp Diệu Hữu, 
Đại thừa. Nhưng không, Đức Phật vẫn tiếp tục nhắm mắt, nhập định, khiến 
cho sự phân vân của đại chúng, càng lúc càng dâng cao. 


Mục đích, Đức Phật muốn nơi đại chúng có người đầy đủ uy tín, đứng lên tự 
hỏi những điểm khác lạ này và cũng chính trong đại chúng phải có người 
siêu việt xuất hiện, tự đứng ra giải thích. Chính lời giải thích này là lời giới 
thiệu hấp dẫn nhất, hùng hồn nhất. Được như vậy mới đủ sức năng động của 
bí quyết chiếc chìa khóa thần, đưa vào khai mở cho một bí pháp vi điệu nhập 
đời. 

Đúng vậy, Đức Bồ tát Di Lặc đứng lên hỏi Ngài Đại Bồ tát Văn Thù. Nhờ 
vậy mà Ngài Văn Thù mới đủ duyên giải thích những nghi vấn của đại 
chúng. 

---Oo00--- 


Chánh văn 


6 - Lúc bấy giò, Bồ tát Di Lặc nghĩ rằng: Hôm nay Đức Thế Tôn hiện 
điềm, biến tướng vì nhân duyên gì, mà có điềm lành này? Hiện Đức 
Phật còn đang nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ 
bàn này, nên hỏi ai? Ai đáp được? 

Bồ tát nghĩ tiếp: “ Nay có Ngài Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi, về 
thuở quá khứ đã từng thân cận cúng dường vô lượng Chư Phật, chắc 
chắn Ngài rõ biết tướng hy hữu này. Vậy ta nên nhờ Ngài giải thích ! 


Lúc Ấy, hàng Tỷ kheo, Tỷ kheo Ñi, nam Cư sĩ, nữ Cư sĩ và hàng trời 
người thần quỷ rông... ván ván. . đều cùng nghĩ: Tướng thần thông 
hiện chiêu sáng của Đức Phật, nay ï nên hỏi ai ? 


7 - Lúc bấy giờ, Bồ tát Di Lặc muốn giải tỏa chỗ nghỉ của mình và quán 
xét tâm niệm của cả bốn chúng Tăng, Ni, thiện nam, tín nữ, kế cả trời 
người thần quỷ rồng ... vá» ván ... mà hỏi Ngài Văn Thù rằng: Vì nhân 
duyên gì mà có tướng lành thần thông này phóng hào quang lớn chiếu 
soi khắp một vạn tám nghìn cõi ở phương Đông, thấy rõ hết thảy sự 
trang nghiêm nơi các cối của Chư Phật ở đó ? 


Giảng luận 

Xưa nay, các bậc siêu viỆt, hiền thánh, yếu nhân thành tựu viên mãn sứ 
mạng của mình, phần lớn không chỉ riêng do các Ngài, mà là nhờ phần 
trợ lý đóng góp rất quan trọng. 

Đức Phật Thích Ca Mâu NI, bậc siêu nhân, vượt trên sự thành tựu hạnh 
nguyện, một phần nhờ ở sự trợ lý siêu tuyệt. Bộ kinh Pháp Hoa siêu đăng 
hơn các bộ kinh khác, là vì bộ kinh này có phần dẫn nhập đã quá đặc biệt, 
mà phần trợ lý lại còn đặc biệt hơn. 


Toàn thê đại chúng pháp hội Pháp Hoa, càng lúc càng dâng cao niềm kính 
ngưỡng và càng háo hức ý niệm đợi chờ, kế cả một trăm bốn chục ngàn vị 
Bồ tát, nhất là các Ngài Đại Bồ tát cũng đang phân vân, thắc mắc. Trong số 
ây có Ngài Di Lặc, là vị Đại Bồ tát có uy tín nhất và điềm tỉnh nhất, cũng lấy 
làm phân vân, định đứng lên bạch Phật, để được bày tỏ nỗi niềm phân vân 
và trông đợi của chính mình cùng cả đại chúng. Nhưng nhìn mãi, Đức Phật 
vẫn trong tư thế nhập định. 

Trong lúc băn khoăn, Ngài Bồ tát Di Lặc trực nhớ, là tại Đạo tràng có sự 
hiện diện của Bồ tát Văn Thù. Chỉ có Ngài Văn Thù mới hiểu rõ những hiện 
tượng khác lạ này, bởi vì Đức Văn Thù là vị cô Phật hiện thân Bồ tát đã từng 
trợ duyên chánh pháp, về thuở chư Phật, thuộc nhiều đời kiếp quá khứ xa 
xưa. 

$ Đóng vai ỡm ờ 

Bồ tát Di Lặc, là vị Bồ tát sắp làm vị Giáo chủ, thay Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Vậy mà Ngài không biết gì về hiện tượng phóng quang này ư? Ngài thừa 
biết. Nhưng ở đời mấy ai chịu đắm mà không ăn xôi? Có ai thông minh mà 
giả vờ dốt nát, để bị bạn mình “xài xế” giữa công chúng? Ngoài Ngài Bồ tát 
Di Lặc, Đạo tràng còn tìm có ai? Các Ngài chia nhau đóng kịch, đề mở khai 
tâm trí đại chúng. Các Ngài giả vờ dốt nát, giống như sự dốt nát của kẻ khác 
thì mới độ được họ. Các Ngài hạ thấp phẩm giá, để mài mòn cái cá vị, cái 


tiểu ta của kẻ khác. Những al còn tự cao, tự đại, cho mình thông minh xuất 
chúng, xin hãy sớm chiêm nghiệm đoạn kinh này. 


* 
*xx* 


-—-o00--- 
Chánh văn 
Bồ tát Di Lặc lập lại nghĩa này băng thơ kệ: 


8- Kính thưa Ngài Văn Thù ! 
Duyên øì Đức Đạo Sư 
Từ lông trắng chặn mày 
Phóng quang chiếu khắp cõi 
Trời mưa hoa Mạn đà 
Cùng hoa Mạn thù sa 
Gió thơm mùi chiên đàn 
Hoan hỷ lòng đại chúng 
Do nhân duyên như thế 
Mà cõi đất nghiêm tịnh 
Khắp thảy thế giới đây 
Rung động cả sáu điệu 
Bốn bộ chúng bấy giờ 
Thân ý đều an vui 
Gặp điều chưa từng có 


9- Hào quang chặn mày Phật 
Chiếu sáng khắp phương Đông 
Một vạn tắm nghìn cõi 
Đều ánh như sắc vàng 
Từ địa ngục A Tỳ 
Trên đến trời Hữu Đảnh 
Trong các thế giới đó 
Cả sáu loài chúng sanh 
Chết sanh theo các đường 
Đủ nghiệp duyên lành dữ 
Thọ báo tốt lẫn xấu 
Nơi đây đều thấy rõ 


10 - Lại thấy các Đức Phật 
Bậc thánh chúa Sư tử 
Đang điên thuyêt kinh điên 


Mẫu nhiệm vào bậc nhất 
Tiếng Chư Phật thanh tịnh 
Âm thanh thật êm dịu 
Chỉ dạy chư Bồ tát 
Vạn ức vô số vị 
Tiếng Phạm âm thâm diệu 
Khiến mọi người thích nghe 
Chư Phật ở cối mình 
Đang giảng thuyết chánh pháp 
Dùng đủ món nhân duyên 
Cùng vô lượng thí dụ 
Hầu tỏ rõ pháp Phật 
Để khai ngộ chúng sanh 
Nếu có ai bị khổ 
Nhàm sanh giả. bệnh chết 
Phật vì thuyết Tứ đề 
Để dứt trừ các khô 
Nếu gặp người hữu phước 
Đã từng cúng dường Phật 
Chỉ cầu pháp thù thắng 
Liền thuyết hạnh Duyên giác 
Nếu như có Phật tử 
Tu tập những công hạnh 
Để cầu tuệ vô thượng 
Phật thuyết pháp rốt ráo 


11 - Ngài Văn Thù Sư Lợi ! 
Chúng tôi tại nơi đây 
Thấy nghe như thế Ấy 

Và hàng ngàn việc khác 
Thảy đều thấy rõ hết 
Nay sẽ lược trình bày. 


12 - Tôi thấy các cõi kia 
Bồ tát, cát sông Hằng 
Đã dùng mọi nhân duyên 
Chỉ cầu chứng Phật đạo 
Hoặc có vị bố thí 
Vàng bạc, ngọc, san hô 
Trân châu, ngọc như ý 


Ngọc xà cừ, mã não 
Kim cương và trân bảo 
Người hầu cùng xe ngựa 
Kiệu cáng nạm ngọc báu 
Hoan hỷ đem bố thí 
Hồi hướng cầu Phật đạo 
Nguyện chứng đắc Phật thừa 
Siêu vượt trên ba cõi 
Chư Phật hằng ngợi khen 
Hoặc có vị Bồ tát 
Xe tứ mã, xe báu 
Bao lơn che tàng đẹp 
Trau chuốt đem bố thí 
Lại thấy có Bồ tát 
Bồ thí cả Vợ con 
Thân thể cùng tay chân 
Để cầu đạo vô thượng 
Lại thấy có Bồ tát 
Đầu mắt cả thân thể 
Đều hoan hỷ xả thí 
Đề cầu đắc tuệ Phật 


13 - Ngài Văn Thù Sư Lợi ! 
Lại thấy các quốc vương 
Đi đến chỗ Phật ngự 
Thưa hỏi đạo vô thượng 
Rồi vui vẻ bỏ ngôi 
Cung điện lẫn vợ con 
Xuất gia cạo râu tóc 
Khoác vào mình pháp phục 
Hoặc lại thấy Bồ tát 
Mà hiện làm Tỷ kheo 
Một mình nơi vắng vẻ 
Ư vui trì kinh điển 
Cũng thấy có Bồ tát 
Dũng mãnh và tinh tấn 
Vào ấn nơi núi sâu 
Tư duy về Phật đạo 
Và thấy bực ly dục 
Thường ở chỗ trống vắng 


Sâu tu môn thiền định 
Đắc năm pháp thần thông 
Lại thấy nhiều Bồ tát 
Chắp tay trụ thiền định 
Tuyên hàng nghìn bài kệ 
Tán thán đẳng Pháp vương 
Lại thấy có Bồ tát 
Trí sâu chí bền chắc 
Hay hỏi pháp nơi Phật 
Nghe hiểu mới thọ trì 
Lại thấy hàng Phật tử”) 
Định tuệ đều đầy đủ 
Dùng vô lượng thí dụ 
Vì chúng mà giảng pháp 
Thích vui thuyết giáo pháp 
Chỉ dẫn các Bồ tát 
Phá dẹp các bỉnh ma 
Mà đánh rên trống pháp 
Cùng thấy vị Bồ tát 
Tĩnh mịch yên lặng ngồi 
Trời rồng đều cung kính 
Chẳng lấy đó làm mừng 
Lại thấy có Bồ tát 
Ở rừng phóng hào quang 
Cứu khổ chốn địa ngục 
Khiến đều nhạp Phật đạo 
Lại thấy hàng Phật tử“ 
Chưa từng có ngủ nghỉ 
Kinh hành ở trong rừng 
Siêng năng cầu Phật đạo 
Cũng tu đủ giới đức 
Oai nghỉ không thiếu sót 
Lòng sạch như châu báu 
Tu cầu chứng Phật đạo 
Và thấy hàng Phật tử” 





(*)Từ Phật tử trong ngữ cảnh này không có nghĩa tín đồ đạo Phật 
tại gia mà là các vị Đại Bồ tát như Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cũng 
được gọi là Phật tử. 

Đây chỉ các Đại Bô tát 


An trụ đức nhẫn nhục 
Bị kẻ Tăng thượng mạn 
Mắng chửi cùng đánh đập 
Thảy đều vui nhẫn nhục 
Để cầu chứng Phật đạo 
Lại thấy có Bồ tát 
Xa rời sự vui chơi 
Tránh quyến thuộc mê muội 
Ưàa thân cận bậc trí 
Tâm chuyên trừ náo động 
Nhiếp niệm nơi núi rừng 
Trải ngàn vạn ức năm 
Đề cầu chứng Phật đạo 


Giảng luận 


Đoạn thứ nhất: Ngài Bồ tát Di Lặc hỏi Bồ tát Văn Thù, duyên cớ nào mà 
Đức Thế Tôn hiện điềm biến tướng và phóng quang chiếu khắp mười tám 
ngàn cõi ở phương Đông và cảnh trí cũng khác thường, nào là trời mưa 
hoa, trong gió lại có thoảng thơm mùi hương chiên đàn. Đất rung động 
sáu điệu, hết thảy bốn bộ chúng đệ tử Đức Phật, nơi hội Pháp Hoa, đều 
hoan hỷ vì gặp điềm lạ tốt đẹp chưa từng có. 

Việc hiện điềm biến tướng phóng quang của Đức Phật Thích Ca cũng chăng 
khác nào việc trời nắng hạn sắp mưa lớn thì mây đen mịt mù, sắm chớp sáng 
lòa, đất chuyên rung, 1Ó thôi mạnh, cây cỏ chuyên mình, vạn vật kể cả mọi 
người nơi sắp mưa đều rộn ràng đón mưa. Bởi vì ai đã là người lớn thì đều 
hiểu rõ việc sắp mưa, ngoại trừ các em bé thơ. 


Ở đây Đức Phật hiện điềm lành, biến tướng khác thường, cảnh vật chuyển 
động, người người đều hoan hý. Nếu mọi người không biết việc tốt sắp xảy 
ra thì tại sao lại hoan hý? Nếu như trời đất sắp bão tố liệu có ai vui mừng 
không? Vậy thì việc đại kiết tường sắp đến là việc gì, nếu không phải là Đức 
Phật sắp thuyết pháp lớn, pháp tối ư quan trọng thì là việc gì? Tất cả bốn 
chúng, trong đó có hai chúng cư sĩ mà còn biết rõ như thế. Cho nên Bồ tát Di 
Lặc chỉ là giả vờ đóng vai ỡm ờ hỏi Bồ tát Văn Thù, mục đích muốn làm nỗi 
bật thêm việc thuyết bộ kinh quan trọng. Mặt khác là nêu thêm một phương 
pháp dạy cho đời sau, ai muôn làm việc gì tối ư quan trọng thì phải chờ đủ 
mọi yêu tố, nhất là mặt nhân sự. Ví như tô chức đại lễ thì phải có xướng 





ngôn viên. Bồ tát Di Lặc có hỏi thì Bồ tát Văn Thù mới có lý do giới thiệu 
rằng, Đức Phật Thích Ca sắp thuyết bộ kinh tối tôn, tốt mật, đó là kinh Đại 
thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mục đích gợi cho thính chúng, những ai tò mò, 
hoặc khao khát càng thêm sự chú ý để nghe. 


Đoạn hai: Hào quang từ lông trắng giữa chặn mày của Đức Phật Thích Ca, 
chiếu soi sáng khắp mười tám ngàn cõi ở phương Đông, trên đến trời Hữu 
Đỉnh, đưới thấu soi khắp cõi địa ngục A Tỳ. Sáu loài chúng sanh kê từ loài 
trời trở xuống đến Tam đồ, đại chúng nơi hội Pháp hoa, núi Linh Sơn đều 
nghe và thấy rõ cả sự sinh ra từ loài nào, chết thành giống gì. Nghiệp lành 
lẫn dữ, khắp mười tám ngàn cõi ở phương Đông. 


Đoạn thứ ba: Đặc biệt là đại chúng hiện ở tại thế giới Sa Bà khi được nương 
hào quang của Đức Phật Thích Ca thì chẳng những chỉ thấy, mà còn nghe rõ 
tiếng thuyết pháp của chư Phật khắp mười tám ngàn cõi. 

Đoạn kinh này nêu. cách đây vài trăm năm thì ngoài những vị tu chứng mới 
tin, còn hầu hết quần chúng đều cho là huyền thoại. Nhưng ngày nay đã có 
máy và đài truyền hình, giúp mọi người mở rộng tầm kiến thức, nên chăng ai 
còn thắc mắc. Đặc biệt chư Phật khắp mười tắm ngàn cõi, ở phương Đông 
không chỉ riêng dạy cho hàng thấp kém, mà là đang chỉ dạy cho hàng Bồ tát, 
SỐ đông hàng vạn triệu triệu vị. Riêng bốn bộ chúng và chúng sanh thì chư 
Phật ở mười tám ngàn cõi phương Đông nảy, cũng thuyết Tam thừa như 
Đức Phật Thích Ca ở cõi Sa Bà. Những ai nhàm chắn sanh lão bệnh tử thì 
chư Phật nơi mười tám ngàn cõi này thuyết pháp Niết bàn. Nếu là hàng 
người đủ phước duyên, đã từng cúng dường chư Phật đề cầu pháp thù thắng 
thì chư Phật ở các cõi đó thuyết hạnh Duyên Giác. Nếu có hàng Phật tử biết 
tu tập pháp lớn, phát Bồ đề tâm cầu đắc tuệ vô thượng thì chư Phật nơi các 
cõi này đều thuyết dạy pháp Ba la mật, tức là pháp rốt ráo, cầu chứng quả vị 
Phật. 

Đoạn kệ này Bồ tát Di Lặc trình bày cho hàng đệ tử của Đức Phật và chúng 
sanh cõi Sa Bà thuở đó và bây giờ biết rằng, không chỉ riêng Đức Thích Ca 
phương tiện thuyết ba thừa, mà chư Phật khắp mười phương, nhất là chư 
Phật nơi mười tám ngàn cõi ở phương Đông, đều áp dụng pháp phương tiện, 
thuyết pháp ba thừa: Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Phật thừa. 

Đọc tụng tu trì đến đây, nếu ai còn phân biệt Đại thừa, Tiểu thừa, hoặc Nam 
tông, Bắc tông là hai thì không chỉ riêng hủy báng Đức Phật Thích Ca, mà 
còn hủy báng chư Phật khắp mười tám ngàn cõi ở phương Đông, cùng chư 
Phật khắp mười phương vậy. 


Đoạn bốn: Bồ tát Di Lặc trình bày tóm lược cùng Bồ tát Văn Thù rằng đại 
chúng nơi hội Pháp Hoa, không chỉ riêng thấy nghe một vài việc, mà cả 
ngàn việc diệu kỳ nơi mười tám ngàn cõi ở phương Đông và tuần tự trình 
bày những việc quan trọng nơi đoạn năm. 


Đoạn năm: Số Bồ tát và Đại Bồ tát ở mười tám ngàn cõi ở phương Đông, 
nhiều hơn số hạt cát của sông Hằng (tại Ấn Độ). Tất cả hàng Bồ tát này, CÓ 
số vị dùng nhiều nhân duyên chỉ cầu chứng quả vị Phật. Có nhiều vị bố thí 
tất cả vàng bạc châu báu xe ngựa kiệu cáng đề hồi hướng cầu thành Phật. Có 
nhiều vị bố thí tất cả các loại xe tốt. Có nhiều vị bố thí cả vợ con. Cũng có 
nhiều vị bố thí cả thân thê tay chân đầu mắt để cầu thành Phật đạo. 

Ngày nay ở cõi Sa bà tuy là thời chánh pháp mờ suy, nhưng nhờ kinh Pháp 
Hoa nên cũng có nhiều vị cúng dường cả tài sản, lại có nhiều vị xả thí cả 
thân mạng. 

Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình 

Làm đèn soi sáng nẻo vô mỉnh ... 


Đoạn sáu: Bồ tát Di Lặc trình bày với Bồ tát Văn Thù việc mộ đạo, nghe 
pháp và xuất gia của các vị vua chúa nơi mười tắm ngàn cõi ở phương 
Đông. 

Các vị Bồ tát làm thân Tỷ kheo ở nơi văng vẻ. Cũng có nhiều vị ẩn nơi núi 
sâu. Cũng có nhiều vị lại ở những nơi trống vắng. Hoặc có nhiều vị chuyên 
tu thiền định, thuyết hàng nghìn bài kệ, tán thán hạnh Đức Phật. Lại cũng có 
nhiều vị thường đến hỏi Phật về các chỗ pháp bí yếu. Lại thấy nhiều Phật tử 
(Đại Bồ tát) đã đủ đầy giới định tuệ, thường vì chúng sanh thuyết pháp, chỉ 
dẫn nhiều vị Bồ tát, dẹp phá các binh ma, luôn đánh rên trống pháp. Lại thấy 
có hàng Bồ tát, chỉ yên tịnh ngôi. Dù hàng trời rồng cung kính, nhưng chẳng 
vì vậy mà vui mừng. Lại thấy nhiều vị Bồ tát, ngồi ở rừng phóng hào quang, 
cứu khắp chốn địa ngục, khiến nơi đó được nhập Phật đạo. Lại thấy có hàng 
Phật tử chăng hề có sự ngủ nghỉ, thường đi kinh hành, đầy đủ oai nghi tế 
hạnh, giới đức, chuyên tâm tu cầu Phật đạo. Lại thấy hàng Phật tử, trụ nơi 
đức nhẫn nhục, thường bị nhiều kẻ tăng thượng mạn chửi mắng, miệt nhục, 
mà vẫn chịu nhẫn, tâm tâm niệm niệm chỉ cầu Phật đạo. Lại thấy nhiều Bồ 
tát rời bỏ sự vui chơi, tránh xa sự mê muội của quyên thuộc, thường gần các 
bậc trí, tâm chuyên trừ mọi sự náo động, vui định nơi núi rừng, trải qua thời 
gian lâu xa, đê cầu chứng Phật đạo. Đọc qua đoạn này, nếu ai hành trì Pháp 
Hoa thì liền cắt đứt sự phân biệt, sự so sánh thầy này hay, thầy kia dở, vị Ni 
này có đức, vị Ni kia thiếu tải, vị này giữ giới, vị nọ thiếu UY. . Nếu ai còn 
phân biệt như thế thì người đó chưa thọ trì kinh Pháp Hoa. Bồ tát mà còn đa 
hạnh như thế, vậy chúng ta đòi hỏi chư hiện tiền Tăng tất cả đều giống nhau 


như in, như đúc thì làm sao độ chúng sanh. Lỗi này trong giới tín đồ đa phần 


đều phạm phải. 
Chánh văn 


14 - Lại thấy vị Bồ tát 
Dâng thức ăn ngon bỗ 
Cùng trăm thứ thuốc men 
Dâng cúng Phật cùng Tăng 
Áo đẹp hàng thượng hạng 
Giá trị vàng ngàn muôn 
Hoặc thứ y vô giá 
Dâng cúng Phật và Tăng 
Dùng ngàn vạn ức thứ 
Nhà báu gỗ chiên đàn 
Chọn giường nằm sang đẹp 
Để cúng Phật và Tăng 
Rừng vườn thật thanh tịnh 
Hoa quả đều sum sê 
Suối trong lẫn ao tắm 
Cúng dường Phật và Tăng 
Cúng thí như thế đó 
Các món cúng tốt đẹp 
Vui vẻ chẳng hề nhàm 
Để cầu đạo vô thượng 


15 - Lại thấy vị Bồ tát 
Giảng nói pháp tịch diệt 
Dùng đủ lời hướng dẫn 

Dạy vô số chúng sanh 

Hoặc thấy vị Bồ tát 
Quán sát những pháp tánh 
Đều chẳng có hai tướng 
Cũng ví như hư không 

Lại thấy hàng Phật tử 
Tâm chẳng hề mê đắm 
Dùng món diệu huệ này 
Mà cầu đạo vô thượng 


16 - Thưa Bồ tát Văn Thù 
Lại thây vị Bô tát 


Sau khi Phật diệt độ 
Cúng dường Xá lợi Phật 
Lại thấy hàng Phật tử 
Xây dựng các tháp chùa 
Nhiều như cát sông Hằng 
Nghiêm sức khắp cõi nước 
Bứu tháp cao và đẹp 
Đến năm nghìn do tuần 
Bề ngang rộng xứng nhau 
Khoảng hai nghìn do tuần 
Trong mỗi mỗi tháp miếu 
Đều có nghìn tràng phan 
Màn báu treo phủ khắp 
Tiếng linh báu hòa reo 
Đông đủ trời thần rồng 
Nhân và cả phi nhân 
Hương hoa lẫn kỷ nhạc 
Thường kính dâng cúng dường 
Ngài Văn Thù Sư Lợi 
Thảy các hàng Phật tử 
Vì cúng dường Xá lợi 
Nên trang hoàng chùa tháp 
Cối nước đẹp tự nhiên 
Thù thắng và trang nghiêm 
Như cây thiên thọ vương 
Bông hoa đang bừng nở 


17 - Phật phóng hào quang sáng 
Tôi cùng cả chúng hội 
Thấy nơi quốc độ đó 
Các thứ thật tốt đẹp 
Thần lực của Chư Phật 
Trí tuệ đều hy hữu 

Phóng những đạo tịnh quang 
Soi sáng vô lượng cối 
Chúng tôi thấy việc này 
Đặng điều chưa từng có 


18 - Xin Bồ tát Văn Thù 
Giải tỏa lòng chúng nghỉ 


Bốn chúng đều mong đợi 
Nhìn Ngài và nhìn tôi 
Đức Thế Tôn cớ chỉ 
Phóng tỏa quang mỉnh này 2? 
Bồ tát kịp thời đáp 
Giải nghỉ cho chúng mừng 
Được những lợi ích gì 
Phật phóng quang như thế ? 
Khi Phật ngồi Đạo tràng 
Chứng được pháp thâm diệu 
Vì muốn thuyết pháp đó 
Hay là sắp thọ ký ? 
Hiển bày các cõi Phật 
Các báu đều trang nghiêm 
Cùng thấy các Đức Phật 
Đây không là việc nhỏ 
Ngài Văn Thù nên biết 
Bốn chúng và Thiên Long 
Ngóng nhìn Ngài thuyết giảng 
Những øì xin Ngài giải ! 


Giảng luận 

Đoạn báy và tám: Bồ tát Di Lặc trình bày tiếp với Bồ tát Văn Thù rằng: Đại 
chúng và Ngài thấy các VỊ Bồ tát ở mười tám ngàn. cõi phương Đông, đem 
dâng thức ăn nước uống và cúng hàng trăm thứ thuốc men lên Đức Phật và 
chư Tăng. Kế cả y phục loại quý cũng dâng cúng dường Đức Phật và chư 
Tăng. Lại còn cúng dường nhà ở, giường nằm loại quý, kế cả vườn rừng cây 
trái, suối ao nơi tắm rửa để Đức Phật và chư Tăng có đầy đủ phương tiện. 
Tất cả sự cúng dường ấy đều hồi hướng cầu thành Phật đạo. 


Lại có những vị Bồ tát, với âm thanh êm dịu thường diễn thuyết pháp tịch 
diệt, độ vô sô chúng sanh. Đặc biệt có những vị Bồ tát, quán thấu các pháp 
tánh, đều chăng hề có hai tướng. Ví như khoảng hư không chăng hai, cho 
nên các pháp tánh làm sao lại có hai? Lại còn có những hàng Phật tử, tâm 
không chỗ mê đắm. Tất cả các hàng Bồ tát và Phật tử này, dùng các món 
diệu huệ, mà cầu chứng đạo vô thượng. 


Mục đích các đoạn kệ này nhắc nhở khuyên hành giả Pháp Hoa kinh không 
đắm chấp, nhất là không được phân biệt là có hai tướng. Nếu không chứng 
đắc, hoặc liễu ngộ pháp “Bất nhị” thì khó thọ trì kinh Pháp Hoa. Thế gian 


có nhiều người còn mê mờ, hoặc tham đắm muốn ôm tròn hư không vào 
làm của riêng cho mình. Trái với số người mê muội thì có hạng người khác 
muốn chẻ hư không thành hai phần, để mình dành một nửa. Nói ra ai cũng 
thấy những điều mê muội ấy là xấu, nhưng thường chính mình ham thích 
đóng vai kẻ mê muội mà không hay! 


Đoạn chín: Bồ tát Di Lặc trình bày với Bồ tát Văn Thù rằng: Ngài và Đại 
chúng nương hào quang Đức Phật Thích Ca, thấy rõ mười tám ngàn cõi ở 
phương Đông. Sau khi các Đức Phật diệt độ, có những vị Bồ tát lo xây tháp 
cúng dường Xá lợi Phật. Chăng riêng hàng Bồ tát, mà hàng trời người thần 
quỷ rông, cùng phi nhơn thường đem hương hoa kỷ nhạc đến cúng dường 
tháp miêu. Các hàng Phật tử, vì sự cúng dường Xá lợi Phật nên trang hoàng 
tháp miếu lộng lẫy trang nghiêm. 

Sự mục kích của Bồ tát Di Lặc và đại chúng nơi hội Pháp Hoa tại cõi Sa bà 
không phải chỉ riêng trình bày cho Ngài Văn Thủ, mà là để chỉ dạy chúng 
sanh vê các cõi đời sau này. Ai phát khởi lòng tin và tin sâu, tin vững chắc 
thì đọc tụng thọ trì, ai chưa tin phải tư duy để khởi niềm tin, còn nếu không 
tin thì khoan đọc tụng thọ trì in sao viết chép cúng dường. Vì niềm tin là 
quan trọng, cho nên mới mở đầu kinh đã gặp hai chữ “Như thị”, tức là “Như 
vậy”. Chơn lý là như vậy không thể khác hơn. Công thức toán là như vậy, 
không đúng thì không có đáp số. Muốn có trí tuệ phải khởi đầu từ niềm tin, 
không có niềm tin không bao giờ có trí tuệ. 


Đoạn mười: Bồ tát Di Lặc tán thán về sự tuyệt diệu của luồng hào quang mà 
Đức Phật Thích Ca đã giúp đại chúng thấy rõ những điều huyền nhiệm 
không thê nghĩ bàn, khắp mười tám ngàn cõi phương Đông. 

Nếu vào thế kỷ thứ mười lăm, hoặc mười sáu mà có ai nói rằng: nhà tôi có 
máy tivi màu, mở nút, điều chỉnh đúng tần số thì thấy mọi hiện tượng khắp 
năm châu Úc Âu Á Phi Mỹ thì chắc chắn chắng có một người tin! Nhưng 
bây giờ thì... ? 


Đoạn mười một: Bồ tát Di Lặc trình bày những dữ kiện mà Ngài và đại 
chúng đã mục kích, để rồi xin Bồ tát Văn Thù giải thích giúp đại chúng khỏi 
còn phân vân, thắc mắc. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập định và 
phóng quang như thế? Đức Phật khai mở cho đại chúng thấy rõ rồi làm gì 
nữa đây? Đức Phật muốn thuyết pháp quan trọng, hay là muốn thọ ký cho 
ai? Mong Bồ tát Văn Thù đã rõ biết việc này, bởi vì Ngài đã trợ tuyên chánh 
pháp trải nhiều ngàn Đức Phật, vậy nay kính mong Ngài giải thích cho đại 
chúng vui mừng. 


Bồ tát Di Lặc nêu mười một đoạn kệ là tiên phong khai mở chỗ nương chờ 
của đại chúng, để Bồ tát Văn Thủ theo đó mà giải bày. Cũng ví như Bồ tát 
Di Lặc đưa xe ủi mở một con đường giữa khu rừng mênh mông, hầu giúp 
cho Bồ tát Văn Thù dễ dàng rộng mở và hoàn thành một xa lộ tráng lệ, đủ 
sức hấp dẫn, đại chúng mới thong dong đi vào chính điểm châu báu. 

Chúng ta, những hành giả kinh Pháp Hoa đa phần vướng phải một lỗi lớn là 
không nhuần nhuyễn từng lời kinh và chưa chịu đem lời kinh áp dụng vào 
cuộc sống hàng ngày. 

Ví dụ muốn thực hiện một công trình đại quy mô, cho tổ chức, cho gia đình, 
hoặc cho đạo giáo thì điều kiện trước tiên là phải đưa toàn thể những thành 
viên trong đơn vị đi tham quan những nơi đang và đã thành công. Nếu 
không thì quay phim chiếu cho toàn thê thành viên xem trước. Chắng những 
xem mà phải mời người uy tín thuyết minh tường tận. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành công lớn trong việc truyền bá kinh Pháp 
Hoa là nhờ hai Ngài Bồ tát Di Lặc và Văn Thù đóng vai đề khởi ở phần 
phẩm Tựa. 

Hành giả Pháp Hoa phải trải qua nhiều giai đoạn tu học. Trước nhất phải đọc 
tụng hiểu rõ rồi thọ trì in sao viết chép. Sau cùng là cúng dường và phổ 
truyền những phương pháp sống nơi kinh Pháp Hoa, sau đó mới bừng khai 
tỏa chiếu để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. 


-— OO --- 


II - TÓM KẾT 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa hàm chứa nhiều bí pháp, nhiều mật nghĩa, vừa 
rộng lớn, vừa vi diệu, vì nó hoàn toàn nhập trần, song không nhiễm trần. 
Bông sen vào bùn, nhưng chăng hề nhiễm bùn. Lại nữa, bí pháp kinh Pháp 
Hoa không hề lìa xa trần tục, nhưng mà không bị ô nhiễm bởi trần tục. 

Thêm một điểm đặc sắc khác, đó là không bị dòng đời đục trong cám dỗ, 
hoặc đồng hóa, và cũng không hề bắt buộc giáo điều đối với dòng đời. 

Bí pháp kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa là bí pháp dành riêng cho trình 
độ siêu Đại học, trình độ thức giả và trí giả. Sức chở của nó là chiếc xe lớn, 
chuyên chở đại chúng, thu hút những dòng tư tưởng lớn, chuyển những tư 
tưởng vị kỷ, cá biệt, chật hẹp, thấp hèn nhập vào cõi mênh mông. Phương 
pháp xóa dần tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, tiến tới hài hòa bản sắc cộng 
đồng, hòa hợp đại chúng. Siêu vượt ra ngoài phạm vi không gian, lẫn thời 
gian, siêu vượt ngoài phạm vi cá thể, gia đình, quốc gia, nhân loại, để hòa 
nhập cùng muôn loài, lẫn cỏ cây hoa lá đồng chung một Pháp Diệu Đại thừa. 


Phương pháp Liên Hoa Đại thừa Pháp Diệu là phương pháp mở trói mọi sự 
ràng buộc bởi bóng tối si mê. Chủ đích của pháp Diệu là chính mình tự giải 
thoát. Một bí pháp chăng hề hai, mà cũng chăng phải một. 

Riêng về bài này, mong giới thức giả và các vị tu học viên, nên thâm sâu vào 
bảy bí quyết thành tựu của đoạn mở đầu: ®Như vậy Ta nghe Một thời 
@Ðức Thế Tôn ®@Tại núi Kỳ Xà Quật @Nhân sự: Tứ chúng, cùng trời, 
thần, quỷ, rồng, nhân, phi nhân và chư Bồ tát @Nhân chứng Bồ tát Văn Thù 
và Đức Phật Đa Bửu Như Lai (tuy Đức Phật Đa Bửu chưa được nêu ra ở 
phẩm Tựa). 


Liễu được nghĩa đoạn mở đầu thì mới áp dụng đủ bảy pháp thành tựu cho 
cuộc sống của chính mỗi chúng ta, vào mọi hoàn cảnh. Liễu nghĩa Pháp 
Hoa thì chuyên Pháp Hoa nhập đời (Sứ Pháp Hoa), bằng không chúng ta 
sẽ bị Pháp Hoa chuyển (Pháp Hoa 5). 

Bộ kinh nào cũng có phẩm Tựa, nhưng mỗi phẩm Tựa đều có từng nét khác 
nhau. Riêng phẩm Tựa kinh Pháp Hoa thì quá siêu việt. Mới mở phẩm Tựa 
đã thấy phần mầu nhiệm của bộ kinh, vì vậy nên bộ kinh Pháp Hoa mới là 
kinh vua của các kinh, vì nét nào, đoạn nào, phẩm nào cũng siêu đăng cả. 
Nhưng phẩm Tựa chiếm phần thâm sâu khó suy luận. Rất mong hành giả 
Pháp Hoa tinh lọc chất mật ngọt của mía, đừng nhai nuốt cả xác bã của nó. 
Hãy tinh lọc ý nghĩa sâu mầu của phẩm kinh, đừng cố chấp nơi văn tự ngôn 
ngữ của kinh. 

Kính mong các bậc cao minh chứng giám, quý vị thức giả, trí giả đồng hành. 
Toàn thể hành giả Pháp Hoa kinh và những ai tu cầu hoa sen pháp Diệu Đại 
thừa kiên trì tu luyện. 


Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng 
minh, gia hộ cho chúng con. Chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư Thánh, 
chư Thiên Long Bát Bộ, Hộ pháp hộ trì cho nhân loại sớm liễu ngộ thực 
tướng các pháp, để cho Pháp Hoa kinh ngày một phố truyền rộng rãi và thâm 
nhập vào đại vũ trụ, thơm ngát hương sen vi diệu. Mỗi mỗi tiểu vũ trụ bừng 
khai bông sen ngàn cánh. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần triêm 
công đức. Xin kết tất cả cùng là Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng đắc và hoăng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 





—— OÚO --- 


Bài 3 —- Phẩm Tựa —- Thứ Nhất (tiếp theo) 


Cách thức và người giới thiệu. 
Nhân sự nòng cốt. 
Tình cảm và lý trí. 
Giải thoát không gian và thời gian 
-—- OŨO -—- 


I- MỞ ĐÈ 

Bài số hai đã bàn giải hai nét chính của phẩm Tựa. 

Hai nét trọng yếu này không những áp dụng vào việc tu luyện Đại thừa Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh, mà là Đức Phật còn mở khai cho chúng ta được nhập 
vào dòng đời ở mọi địa hạt văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, mỹ thuật ... 
Áp dụng trong suốt dòng thời gian cho cuộc sống của chúng ta. Có người đặt 
câu hỏi: Chỗ nào? Xin thưa: Thâm sâu vào kinh mới chứng nghiệm. 

Trong phẩm hai, phẩm Phương tiện, quý vị sẽ liễu thông phần này. Dù 
phương tiện nhưng phải chia viễn và cận thì mới dễ hiểu. Chín thời phố 
quảng giáo pháp trước là “quyền”. Từ Pháp Hoa về sau là “thực”. Quyền tức 
là phương tiện. Riêng về phương tiện lại chia ra hai, rồi hai chia hai nữa, hai 
nữa chia hai nữa, ... chia mãi ... chia chừng nào liễu ngộ, mới tổng hợp về 
một. Lúc ấy là lúc đi vào thực tướng của các pháp. 


Thế nào là cận và viễn phương tiện? Chín thời thuyết kinh, trước khi vào 
Phật thừa là viễn phương tiện. Đức Phật nhập định, nhắm mắt ngồi vên, 
phóng quang từ giữa chặn mày (con mắt thứ ba). Đại chúng nơi Đạo tràng 
hội Pháp Hoa, nương hào quang của Đức Phật mà chiêm quan khắp mười 
tám ngàn cõi thế giới, đó vẫn còn viễn phương tiện. Tất cả các pháp, Đức 
Phật đã thê hiện trong thời kỳ chuyển tam thừa, đều là viễn phương tiện. 


Hiện nay hằng ngày ta niệm Phật, ngồi thiền, đi chùa, lạy Phật, cúng dường, 

sám hồi, tụng kinh, mới là cận phương tiện. Những việc tu luyện, lễ bái, 
tụng kinh đối với chúng ta, chúng ta cũng vẫn để nó tôn đọng ở cận phương 
tiện. Chính cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghĩ, bao gồm các địa hạt văn hóa, 
kinh tế, xã hội ... vân vần..., những điều gắn liền với cuộc sống hiện hữu của 
chính bản thân chúng ta TỶ cận phương tiện. Đạt mọi thứ cận phương tiện 
hằng ngày, chuyên hóa từ thô, tế sang vi, diệu, để rồi nhập cứu cánh, ấy mới 
thực sự là đọc tụng và thọ trì kinh Pháp Hoa, mới thực sự khai thị ngộ nhập 
Phật tri kiến, mới mở - thấy - biết - gặp gỡ - nhập = Phật tánh. Khi chưa biết 
và chưa tin chính mình có sẵn Phật tánh thì bằng mọi cách làm sao cho mình 
mở, mình khai, mình thấy, mình biết để mình tin, để mình gặp ĐỠ, để mình 
hòa nhập lại Phật tánh của chính mình. Cho nên mọi địa hạt liên quan đến 
cuộc sống đều là cận phương tiện. Nương cận phương tiện để đạt viễn 
phương tiện, nương viễn phương tiện để đạt cứu cánh, tin nhập Phật tánh và 
rốt ráo thành Phật. Vào phẩm Phương tiện chúng ta thâm sâu hơn. 
Bài số ba này vẫn còn ở cận phương tiện, so với thời kỳ thuyết ba thừa pháp. 
Bài trước, chúng ta đã thông qua duyên khởi và phương pháp dẫn nhập. Bài 
hôm nay chúng ta tiếp tục bàn thảo thêm bốn nét còn lại (oàn phẩm Tựa 
chia sảu néi). 

-—- OŨO --- 


II - NỘI DUNG 

Chánh văn 
Bồ tát Văn Thù giải nghỉ 
19 - Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lặc đại Bồ tát 
cùng các vị Đại sĩ: “Các thiện nam tử! Như chỗ ta xét nghĩ thì nay Đức 
Thế Tôn, khi muốn thuyết pháp lớn luôn mưa pháp lớn, thối loa pháp 
lớn, đánh trồng pháp lớn và diễn nghĩa pháp lớn. 
Các thiện nam tử! Ta từng ở nơi các Đức Phật đời quá khứ thấy điềm 
lành này. Phật trước kia phóng hào quang rồi, liền thuyết pháp lớn. 
Cho nên biết chắc rằng, hôm nay Đức Phật phóng quang thì cũng lại 
như vậy. Đức Phật muôn cho chúng sanh đều đặng nghe pháp mầu 
nhiệm, mà tẤt cả trong đời khó tin theo, cho nên mới hiện điềm lành 
này. 


20 - Các thiện nam tử! Như vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp về trước, 
bấy giờ có Đức Phật hiệu Nhât Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, diễn 


nói chánh pháp. Ban đầu, giữa, rốt sau, ba chặng đều lành, nghĩa lý rất 
sâu xa, lời lẽ khéo mầu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng Phạm 
hạnh thanh bạch. 

Phật vì người cầu đạo Thanh Văn, nói pháp Tứ đế, dứt khỏi sanh già 
bệnh chết, cứu cánh Niết bàn. Vì hạng cầu quả Duyên giác, nói pháp 
mười hai nhơn duyên. Vì hàng Bồ tát, nói sáu pháp Ba La Mật, làm cho 
chứng đặng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thành bực nhút 
thiết chủng trí. 


Giảng luận 
Bồ tát Văn Thù cho đại chúng biết rằng Ngài đã từng trợ tuyên chánh pháp 
cho Chư Phật thuở quá khứ. Đức Phật nào trước khi tuyên thuyết pháp lớn 
cũng đều nhập định hiện điềm, biến tướng, phóng quang như Đức Phật 
Thích Ca hôm nay vậy. Bởi vì trước những cơn mưa lớn thì lúc nào cũng 
phải có sấm chớp lẫn mây đen vần vũ. Nếu thuyết các pháp lớn mà không 
hiện điềm biến tướng thì ở đời rất ít người tin theo. 
Chúng ta vào đời muốn làm việc gì quan trọng, phải khởi những dấu hiệu 
đặc biệt trước khi khai mở sự việc quan trọng. Hãy áp dụng đoạn kinh này 
vào sự sống. Khi sự sông đạt kết quả, đem kinh nghiệm này đưa vào phương 
pháp tu hành cầu giải thoát về mặt tâm linh. 
Về vô lượng kiếp quá khứ, có Đức Phật hiệu là Nhât Nguyệt Đăng Minh 
Như Lai gồm đủ mười tôn hiệu, thuyết pháp cũng chia ba thừa, mỗi thời kỳ 
một thừa. 
®_ Bốn pháp Diệu chắc thật: Dành cho hàng cầu Thanh Văn. 
@_ Mười hai pháp Duyên sanh: Dành cho hàng cầu Duyên Giác. 
@ Sáu pháp Ba La Mật: Dành cho hàng cầu Bồ tát. 
Nếu lướt qua đoạn này, giới tu học Pháp Hoa sẽ không liễu ngộ được kinh A 
Hàm ẩn chứa nơi kinh Pháp Hoa. 
1/. Thời kỳ thứ nhất: Bốn pháp Diệu chắc thật 
@ Pháp khổ chắc thật 
® Pháp tập hợp nhân khổ chắc thật 
© Pháp dứt khổ chắc thật 
@ Pháp nhập đạo giải khổ chắc thật. 
Cây khô chia thành ba nhánh: 
Khổ khổ 
Hoại khổ 
Hành khổ 
Ba nhánh này ra hoa kết trái thành tám trái khô: 
a/. Pháp khổ chắc thật (Khô đê) 
Sinh khổ 


Già khổ 

Bệnh khổ 

Chết khổ 

Thương yêu xa lìa - khổ 

Oán ghét ở chung nhau - khổ 

Cầu chăng được - khổ 

Năm uấn chứa đây - khổ 

(Năm uân: Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức) 


bí. Pháp tập hợp nhân khổ chắc thật (Tập để) 

Tập đề nó ấn nơi tám mươi bốn ngàn phiền não, nó có mặt khắp mọi nơi. 
Không giữ gìn tâm ý để vừa khởi tà niệm là phiền não dấy lên, cấp tốc nó 
tập hợp đầy đủ các phiền não phụ cận, làm khổ con người. Muốn biết ai chỉ 
huy tám mươi bốn ngàn phiền não này thì phải thuộc tên hiểu danh mười 
phiền não gốc. 

Mười phiền não gốc là: Tham - Sân - S¡ - Mạn - Nghĩ - Thân kiến - Biên 
kiến - Giới cấm thủ và Tà kiến. Mười phiền não gốc này nó thuộc con nhà 
Kiết Sử. Kiết Sử chia hai nhóm: Lợi Sử và Độn Sử. 


c/. Pháp dứt khổ chắc thật (Diệt đề) 
Muốn trừ khô, trước nhất thuộc nhão bài thơ đoạn mười phiền não gốc: 
“ “Tham - Sân nghiệp chướng không chừa 
Bo bo mà giữ tương dưa ích gì ?” 
Dút Sỉ - dứt Mạn - dứt Nghỉ 
Mới mong phổ đạo Từ bi ích đời 
Thân kiến - Biên kiến buông rơi 
Kiến thủ - Giới cắm người ơi chớ màng 
Tà kiến dẫn đến điêu tàn 
Đoạn mười phiền não tâm an ý hòa. 
Muốn dứt khô đề nhập đạo giải khổ, phải dứt trừ mười phiền não gốc. Muốn 
dứt trừ, chia hai thời kỳ tu luyện: Thời kỳ thứ nhất trải qua thứ lớp “Kiến 
đạo sở đoạn hoặc”. Đắc thứ lớp một, tu luyện thứ lớp hai: “Tw đạo sở đoạn 
hoặc”. Đến đây luyện tu đắc Thánh quả phải luyện tu bốn món gia hạnh: 
@® Noãn vị 
@ Đảnh vị 
@ Nhẫn vị 
@ Đắc thế đệ nhất vị 
d/. Pháp nhập đạo giải khổ (Đạo để) 
Tu đắc dứt khổ tức là đã trải qua bốn gia hạnh, đắc Thánh quả, nhưng mới 
dứt khổ chứ chưa giải khổ. Dứt có thể trở lại, vì sự lý chưa viên dung, cần 


phải nhập đạo giải khổ. Muốn nhập đạo giải khổ, cần phải tu chứng đắc ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo: 
Tóm lược 37 phẩm trợ đạo: 
® Bốn món niệm xứ. 

® Bốn món chánh cần. 

® Bón món như ý túc 

@ Năm căn 

© Năm lực 

® Bảy phần Bồ đề 

@ Tám phần Chánh đạo 
Tổng cộng 37 phẩm trợ đạo. 


* 
*xx* 


THỊ KỆ TÓM GỌN DẺ NHỚ 
Bốn niệm xứ và bốn chánh cần 
Bồn như ý túc ấy nguyên nhân 
Năm căn — Năm lực luôn vắng lặng 
Bảy phần Bồ đề đạo đã gần 
Cộng tám chánh đạo tròn duyên hợp 
Ba mươi bảy phẩm - trợ đạo phần 
2/. Thời kỳ thứ hai: Chuyển pháp Duyên Giác thừa 
MƯỜI HAI PHÁP DUYÊN SANH 
Dành cho những ai cầu Duyên Giác 
2.252 Mê tôi — 
Già chết Hành động 


xế N 


Sanh Thức biến 


/ \ 


: Vòng tròn lân quân : 
Tư hữu ˆ ^ Danh sắc 
12 NHAN DUYEN 
Chấp giữ Sáu cứa vào 
\ Ái nhiễm Tiếp xúc / 


Thọ nhận 


Chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai cũng đều chuyển ba 
thừa pháp, chia ba thời kỳ. Đức Phật Thích Ca cũng chuyên ba thừa pháp. 


* 
*xx* 


CHUYÊN MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 

“Nước non vẫn nặng lời thê 
Nước ra biên cả vẫn về cùng non”. 
Còn ta sao chăng sắt son 
Chưa quay trở lại để tròn nguyền xưa. 

xS 
Dứt mê tối - Hành lọc lừa 
Chăng lưu thức biến - Xóa chừa sắc danh 
Sáu cửa thuần diệt tịnh thanh 
Tiếp xúc - Thọ nhận rành rành pháp không 
Ái nhiễm dứt, đắc thần thông 
Nhớ lưu lời Phật ngoài trong tinh tường 
Hữu đắc diệu - Nhập chơn hương 
Sanh phước, mở trí muôn phương thắm nhuần 
Già kinh nghiệm - Hết giống sân 
Mười hai nhân dứt, nhập thân Phổ Hiên. 

xS 
Đến đây hành giả Pháp Hoa tư duy thế nào? Pháp Phật phương tiện chia ba 
thừa pháp, để hướng dẫn từng thời kỳ, chứ không bắt buộc từng người phải 
tu thừa này hay thừa khác. Người muốn thực hành Pháp Hoa phải học và tu 
bốn pháp Diệu chắc thật và mười hai pháp Duyên sanh (7⁄ để và Thập nhị 
nhán duyên). Thời kỳ thứ ba mới tu vào sáu pháp Ba La Mật. Bộ kinh Pháp 
Hoa có sáu pháp Ba La Mật của Bồ tát tu (ða La Mật là rốt ráo). Chúng ta 
khỏi mở rộng ở phần giảng luận. 
Ai căn bản Tứ đề và Thập nhị nhân duyên và Lục Ba La Mật, khi vào hành trì 
Pháp Hoa sẽ vững vàng căn bản, dễ chứng đắc. Ai chưa học và tu ba thời kỳ 
pháp này, nên quay lại học kỹ ở kinh Pháp Hoa cũng đầy đủ ba thời kỳ pháp, 
nhưng quá tóm gọn. Nếu không có căn bản ba thời kỳ pháp, sẽ vất vả như cậu 
học trò chưa có thẻ học sinh mà đã nhận thẻ sinh viên, bước vào Đại học thì 
chỉ “học đại” mà thôi. Hành giả Pháp Hoa kinh chưa học và tu nhuần nhuyễn 
về ba thời kỳ pháp mà đã vội vàng vào hành trì Pháp Hoa thì chỉ có “hoa 
pháp” mà thôi. Tức là khi gặp Pháp Diệu sẽ hoa mắt. 


* 
*xx* 


Chánh văn 


Kế lại có Đức Phật, cũng hiệu Nhât Nguyệt Đăng Minh, kế lại có Đức 
Phật cũng hiệu Nhât Nguyệt Đăng Minh. Như thế đến hai vạn Đức Phật 
đều đồng một tên hiệu Nhât Nguyệt Đăng Minh và cũng đồng một họ, 
họ Phả La Đọa. 

Ngài Di Lặc nên biết! Đức Phật trước, Đức Phật sau, đều đồng một tên, 
hiệu Nhât Nguyệt Đăng Minh có đầy đủ mười tôn hiệu, những pháp 
được nói ra, đầu, giữa, sau đều lành. 

Đức Phật rốt sau, khi chưa xuất gia có tám vị vương tử: người thứ nhứt 
tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu 
Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, 
thứ tám tên Pháp Ý. 

Tám vị Vương tử đó có oai đức tự tại, đều lãnh trị bốn châu thiên hạ. 
Nghe vua cha xuất gia chứng đạo Vô thượng chánh đắng chánh giác, họ 
đều bỏ ngôi vua, cũng xuất gia theo, phát tâm Đại thừa, thường tu hạnh 
thanh tịnh, đều làm bậc Pháp sư, thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn 
các Đức Phật, vun trồng các cội lành. 


Giảng luận 
Mật nghĩa tắm Vương tử 
Đọc kinh văn, chữ nghĩa rất rõ ràng. Rằng thuở xưa, có một vị vua sanh tám 
vị Vương tử. Vua bỏ ngôi xuất gia, thành Phật, hiệu Nhật Nguyệt Đăng 
Minh Như Lai và tám người con cũng theo vua cha xuất gia, đắc đạo làm 
Pháp sư. Nhưng đây chỉ là hiểu theo nghĩa văn tự. Còn ấn nghĩa là thế nào? 
Mật nghĩa của đoạn văn kinh này là sao? Chứ hiểu đơn thuần theo văn tự thì 
còn gì là Diệu Pháp. 
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có Tâm và Ý. Tâm là vua, ý là vương tử. Tám 
Vương tử tượng trưng cho tám thức. Muốn thọ trì kinh Pháp Hoa, phải gồm 
cả tâm lẫn ý. Chẳng những nhãn - nhĩ - tỷ - thiệt - thân - ý, cả sáu đều ý thức, 
mà đòi hỏi phải đủ cả tám đều phải ý thức (ám Vương tử) thì mới thọ trì 
kinh Pháp Hoa, tức là tám Tâm vương, nhưng không phải cả tám tỉnh thức 
cùng một lúc. 
@ Trước nhất, người con thứ nhất Hữu Ý. Phải hữu ý, tức là ý phải hiện 
hữu. 


Ø Tiêp theo, người con thứ nhì Thiện Y. Khi đã hiện hữu, lúc ây mới xả bỏ 
điêu ác, luôn luôn hiện hữu điêu thiẹn. 


© Tiếp theo người con thứ ba Vô Lượng Ý. Khi ý đã luôn luôn hiện diện và 
thức tỉnh, nhât là ý đã toàn thiện thì ý mới bao la rộng mở, đên vô lượng, vô 
biên, thầu rõ các pháp, thây rõ các pháp giới 


@ Tiếp theo là người con thứ tư Bửu Ý. Giai đoạn thứ tư, ý đã quý báu sáng 
chiêu như ngọc minh châu. 


® Tiếp theo là người con thứ năm Tăng Ý. Bốn giai đoạn qua, ý đã thuần 
thục, tức là đã hiện hữu, đã thức tỉnh toàn diện, vừa uyên, vừa bác, quý báu 
tinh ba. Lúc này, ý bước vào ngưỡng cửa hòa hợp. Tăng có nghĩa là hòa hợp. 
Ý hợp cùng với bảy giác quan. 


® Tiếp theo là người con thứ sáu Trừ Nghi Ý. Giai đoạn này, ý đã phá 
được sự ngờ vực, không còn nghỉ ngờ. Trái lại, ý đã có một niềm tin kiên cố. 
Không còn nghi chỉ còn tin. Tin tưởng tuyệt đối nơi chân lý. Tin mình có 
Phật tánh. Tin mình sẽ thành Phật. 


@ Tiếp theo là người con thứ bảy Hướng Ý. Giai đoạn này là giai đoạn của 
Mạc Na. Mạc Na là thức thứ bảy của con người. Thức này kiên chấp, thuần 
thục, duy nhất có một chủ hướng, là vận chuyển tất cả những gì của sáu giác 
quan, Mạc Na thu nhận được mang về cho A Lại Gia, tức là nhập kho tạng 
thức và ngược lại, chuyên từ tạng thức, đem giao qua cho sáu giác quan. Tu 
luyện đến thời kỳ hướng ý là lúc Mạc Na đã hoàn toàn hòa hợp với sáu giác 
quan, nên chỉ có một “chủ hướng” duy nhất. Tin mình có tánh Phật. 


® Cuối cùng là người con út Pháp Ý. Giai đoạn sau cùng, ý đã thâm nhập 
các pháp. Đây là giai đoạn A Lại Gia thức đã chuyên sang vô thức và đã 
biến thành bạch tạng thức, thầm nhập trùng trùng pháp giới bao la. 

Có được tám vương tử - tám ý như thế thì Tâm (p vương) mới Nhật, mới 
Nguyệt, mới Đăng, mới Minh, mới Như Lai. 

Ngài Bồ Tát Văn Thù nhắc khéo đại chúng, ai muốn tu đắc kinh Pháp Hoa, 
trước nhất phải tu luyện tám tâm vương phải diệu hữu, được thiện, được quý 
báu, được rộng mở, được trừ nghi, được đúng hướng, được đắc thực tướng 
các pháp. Tức là tám thức phải chuyển sang vô thức. Phải làm vương tử, 
phải rời thế tục, nhập vào thanh tịnh, trang nghiêm (fám vương tử xuất gia). 
Phải chuẩn bị chuyển sang trí, sang tuệ, hầu nhập tâm lóe sáng như đèn, như 
mặt trăng, như mặt trời. À4 đang vào thời kỳ khai thị ngộ nhập Phật tr kiến. 


Hai vạn Đức Phật đều đồng một danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như 
Lai. Đức Phật sau cùng thứ hai vạn, khi chưa xuất gia Ngài làm vua và có 
sanh tám Vương tử. Vua cha xuất gia thành Phật, hiệu là Nhật Nguyệt 
Đăng Minh Như Lai, vị Phật sau cùng thứ hai vạn, có tắm Vương tử cũng 
xuất gia. Thời kỳ này, có Bồ tát Diệu Quang trợ tuyên chánh pháp cho Đức 
Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Đức Phật vì Bồ tát Diệu Quang và 
đại chúng thuở đó mà thuyết kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thời pháp 
này kéo đài sáu mươi tiểu kiếp, mà mỗi tiểu kiếp là mười sáu triệu tắm 
trăm ngàn năm. Thính chúng cũng ngồi luôn nơi Đạo tràng sáu mươi tiểu 
kiệp. 

Nhiều học giả nghiên cứu đến đoạn kinh này, bán tín bán nghi. Nếu không 
tin thì không thuộc hàng thức giả, nếu tin thì quá xa thực tế. Có thời pháp 
nào đến sáu mươi tiểu kiếp mà cả vị thuyết lẫn những người nghe vẫn ngồi 
im lặng, chú ý nghe và cảm thấy nhanh chừng một bữa ăn. 


Thời kỳ kiếp tăng, con người sông hàng triệu tuổi. Thời kỳ kiếp trụ, con 
người sống hàng ức ức tuổi. Vậy một thời pháp lâu như thế, chăng có gì là lạ 
cả. Nhưng với thời kỳ kiếp giảm chúng ta đang sông đây, rất ít người thọ đủ 
một trăm tuổi. Vậy mà đem trình bảy rằng, có Đức Phật thuyết một thời 
pháp suốt sáu trăm ngàn năm, mà đại thính chúng nghe cảm nhận nhanh 
khoảng chừng một bữa ăn. Nếu y theo kinh, theo văn tự mà giải nghĩa, liệu 
rằng được mấy người tin. Chẳng những khó tin, mà còn hoang mang. Chính 
mật nghĩa là ở chỗ đó. Chính pháp diệu là ở chỗ đó. Phần bí thuật ngôn ngữ 
văn tự ở chỗ rất sâu kín đó. Sáu mươi tiểu kiếp, ngắn bằng thời gian ăn 
xong một bữa cơm! 


Chúng ta thường đọc trong giáo thuyết của đạo Phật: “Không gian vô biên, 
thời gian vô tận”. Câu kinh trên mang ý nghĩa thời gian vô tận. Giáo sư Đại 
học mới đủ khả năng chứng minh được hình học vũ trụ. Học sinh Trung 
học làm sao vẽ được đường bay cho phi thuyền vũ trụ. Chỉ có hành giả 
Pháp Hoa kinh, mới liễu tri đoạn kinh tả về thời gian sáu trăm ngàn năm 
ngắn bằng khoảng một bữa ăn. Nghiên cứu sinh Pháp Hoa kinh, hoặc người 
tụng đọc Pháp Hoa kinh thì làm sao liễu nghĩa được đoạn kinh này. Đạo 
Phật là đạo giải thoát. Như vậy, không chỉ đơn thuần lo giải thoát không 
gian, còn thời gian thì không cần giải thoát, mà lại xưng là hành giả Pháp 
Hoa kinh, hoặc là đệ tử của Đức Điều Ngự Sư thì cũng oan ức cho đạo Phật 
và tội nghiệp cho người ấy. 


AI liêu nghĩa, thâm nhập vào đoạn kinh này thì mới giải thoát được thời 
gian. Thời gian một sát na và một tiêu kiêp, mười sáu triệu tắm trăm ngàn 


năm, bằng nhau. Thời gian một bữa ăn và thời gian sáu mươi tiểu kiếp bằng 
nhau. Hiểu được mới liễu nghĩa. Có liễu nghĩa mới là hành giả Pháp Hoa. 
Có liễu nghĩa mới tu chứng Pháp Hoa kinh. 
Đại tướng Nãi Mộc (Nhật Bản) áp dụng quy tắc này, giúp nước Nhật thăng 
đệ nhất thế chiến. Gần đây nhất, tại Việt Nam, trong sách lược giải phóng 
quê hương đã khéo áp dụng quy pháp rút ngắn thời gian, qua HỘI câu gôm 
tám chữ: “Trường kỳ kháng chiến nhất định thành công”. Hai chữ 
“rường kỳ” nó giải quyết tất cả. Sáu mươi tiểu kiếp rút gọn vào một thời 
thuyết pháp, thật ra quá mật nghĩa. Ai muốn khám phá nét mật nghĩa này, 
nên nghiên cứu lời của Đại tướng Nãi Mộc (Nhát Bản) và cầu châm ngôn 
tám chữ, của hai cuộc chiến giành độc lập của Việt Nam. Nếu chưa bừng vỡ 
thì xin mời xem một tuồng lớp, hoặc một vở kịch tại rạp hát, hoặc trước máy 
truyền hình, có lẽ sẽ đễ bừng vỡ vấn đề hơn. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


21 - Đức Phật Nhât Nguyệt Đăng Minh Như Lai lúc đó nói kinh Đại 
thừa tên “Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm”. Nói 
kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng nhập chánh định 
“Vô Lượng Nghĩa Y Xứ”, thân và tâm chắng động. 


22 - Khi ấy trời mưa hoa Mạn đà la, hoa Ma ha Mạn đà la, hoa Mạn thù 
sa, cùng hoa Ma ha Mạn thù sa, để rải trên Đức Phật, cùng đại chúng. 
Khắp cõi nước Phật, vang động sáu điệu. 

Lúc đó trong hội, hàng Tỷ kheo, Tỷ kheo NI, nam Cư sĩ, nữ Cư sĩ, Rồng, 
Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn la na, Ma hầu la dà, nhơn, 
phi nhơn, cùng các vị tiểu vương, các vị Chuyển Luân thánh vương . 
vân ván ... Các đại chúng đó đặng điều chưa từng có, vui mừng, chấp 
tay, chú tâm nhìn Phật. 


23- Bấy giò, Đức Như Lai Nhât Nguyệt Đăng Minh từ tướng lông trắng 
giữa chơn mày phóng luồng hào quang chiếu cả một vạn tám nghìn cõi 
ở phương Đông chẳng nơi nào không trùm khắp. Các cối mà hiện giờ 
chúng ta đang thấy, chính là các Phật độ đó vậy ! 

Bồ tát Di Lặc nên biết! Khi đó trong hội, có hai mươi ức Bồ tát thích 
nghe pháp, các vị Bồ tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật, đặng 
điều chưa từng có, nên muốn biết vì duyên cớ gì mà Phật phóng ánh 


quang này. Khi ấy trong hội có vị Bồ tát, hiệu Diệu Quang, có tám trăm 
người đệ tử. 

24 - Bấy giò, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai xả định vì 
Diệu Quang Bồ tát thuyết kinh Đại thừa, tên “Diệu Pháp Liên Hoa, 
Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm”, trải qua sáu mươi tiểu kiếp, 
chắng rời chỗ ngôi. 


25- Lúc ấy (trong hội, người nghe pháp cũng ngồi nghe đến sáu mươi 
tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động, nghe Đức Phật thuyết pháp cho 
là như trong khoảng bữa ăn. Bấy giờ, trong chúng chẳng có người nào 
thân tâm sanh lười mi. 


Giảng luận 
Năm đoạn kinh văn này, Bồ tát Văn Thù trùng tuyên lại ý nghĩa: Thuở quá 
khứ, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết kinh Đại Thừa Vô 
Lượng Nghĩa vừa hoàn mãn, Đức Phật liền nhập Chánh định Vô Lượng 
Nghĩa Xứ. 
Liền lúc ấy, trời mưa hoa cúng đường. Tăng Ni Phật tử cả Đạo tràng, kế cả 
trời thần người quý rồng đều ngạc nhiên, gặp điềm lành chưa từng có. 
Lúc đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như 
Lai từ lông trắng giữa chặn mày phóng một luồng hào quang sáng soi về 
phương Đông trùm khắp các cõi, cũng giống như điềm hôm nay Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni hiện điềm biến tướng vậy. Các cõi mà qua luồng hào 
quang từ chặn mày Đức Thích Ca phóng ra soi rọi cho mọi người trong hội 
đang thấy, cũng chính là các Phật độ mà luồng hào quang của Đức Phật 
Nhât Nguyệt Đăng Minh Như Lai xưa kia từng chiếu soi vậy. 


Bồ tát Văn Thù lại nhắn mạnh rằng: Đạo tràng lúc đó gồm hai mươi ức vị 
Bồ tát, cũng đón điềm lành và cũng ngạc nhiên. Đạo tràng lúc đó có Bồ tát 
Diệu Quang và tắm trăm vị đệ tử của Bồ tát này. 

Đại chúng đang phân vân thắc mắc thì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh 
Như Lai xả định và vì Bồ tát Diệu Quang thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp 
Liên Hoa, suốt thời gian dài sáu mươi tiểu kiếp. Đại thính chúng cũng ngồi 
yên nghe pháp suốt thời gian sáu mươi tiêu kiếp. 

Trì tụng qua năm đoạn này chúng ta tư duy thế nào? Tại sao thuở quá khứ 
lâu xa vô lượng kiếp về trước, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai 
trước khi thuyết kinh Pháp Hoa, phải nhập định phóng quang hiện điềm 
lành. Ngày nay Đức Phật Thích Ca sắp thuyết kinh Pháp Hoa, lại cũng nhập 
định Vô Lượng Nghĩa Xứ, rồi cũng phóng quang, hiện điềm biến tướng y 
như Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. 


Chúng ta lọc những gì thuộc về mật nghĩa nơi năm đoạn kinh này, để áp 
dụng vào đời sống hăng ngày của chúng ta. 


-—=o0O--- 
Chánh văn 


26 - Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai trong sáu mươi tiểu 
kiếp thuyết kinh đó rồi, liền từ ở chúng ma, phạm, Sa môn, Bà la môn 
và trời người, A tu la mà tuyên bố rằng: “Hôm nay vào nửa đêm, Như 
Lai sẽ nhập vô dư Niết bàn”. 

Khi đó, Đức Phật Nhât Nguyệt Đăng Minh Như Lai liền thọ ký cho Bồ 
tát Đức Tạng và bảo các Tỷ kheo rằng: “Ông Đức Tạng Bồ tát này kế 
đây sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng 
chánh giác”. Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm, bèn nhập Vô Dư Niết 
bàn. 


27 - Sau khi Đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ tát trì kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa trải tám mươi tiểu kiếp, vì người mà diễn thuyết. 

28 - Tám người con của Đức Phật Nhât Nguyệt Đăng Minh Như Lai đều 
học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở 
nơi đạo Vô thượng chánh đắng chánh giác. Các vị vương tử đó cúng 
dường vô lượng trăm nghìn vạn ức Đức Phật, đều thành Phật đạo. Vị 
thành Phật rốt sau hiệu là Nhiên Đăng. 

29 - Trong hàng tám trăm người đệ tử, có một người tên Cầu Danh. 
Người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chắng 
thuộc rành, phần nhiều quên mắt, nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng 
trồng nhiều nhơn duyên căn lành nên đặng gặp vô lượng trăm nghìn 
vạn ức Đức Phật mà cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. 

30 - Bồ tát Di Lặc nên biết! Diệu Quang Bồ tát lúc đó đâu phải người 
nào lạ, chính là ta đây. Còn Cầu Danh Bồ tát là Ngài đấy. 

Nay thấy điềm lành này, cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ, 
hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ thuyết kinh Đại thừa tên “Diệu Pháp Liên 
Hoa Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm”. 


Giảng luận 
Mượn tích xưa dẫn việc nay 
Năm đoạn kinh văn này bổ túc giúp chúng ta rõ thêm nghĩa kinh. Quá khứ 
Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết kinh Đại thừa Diệu Pháp 
Liên Hoa suốt thời gian sáu mươi tiểu kiếp. Khi thời pháp đã hoàn mãn, Đức 


Phật tuyên bố giữa đại chúng, nửa đêm hôm đó sẽ nhập Niết bàn. Đồng thời 
thọ ký cho Bô tát Đức Tạng thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Đúng 
nửa đêm hôm đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai nhập Niệt 
bàn. 

Bồ tát Diệu Quang thay Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, thọ trì 
kinh Pháp Hoa suốt tám mươi tiểu kiếp. 


Tám vị Vương tử của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, đều được 
Bô tát Diệu Quang dạy dô, cho đên khi đặc thành quả vị Phật. VỊ thành Phật 
sau cùng là Đức Phật Nhiên Đăng. 


Trong số tám trăm đệ tử của Bồ tát Diệu Quang, có một vị tên là Cầu 
Danh. Ngài Cầu Danh cũng đầy đủ phúc duyên, phụng sự cúng dường vô 
lượng Chư Phật. nhưng sự tu hành có phần giải đãi, thường hay đến những 
nhà giàu sang để hóa độ, nên đời gọi là Cầu Danh. Nhờ nhiều túc duyên 
thiện lành, nên đến nay gặp Đức Phật Thích Ca thọ ký sau này sẽ thành 
Phật. 

Xưa Bồ tát Cầu Danh  - Nay Bồ tát Di Lặc 

Xưa Bồ tát Diệu Quang - Nay Bồ tát Văn Thủ 

Tích xưa như điềm nay, cho nên quyết định rằng: Đức Phật Thích Ca sắp 
chuyển pháp lớn thuyết kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Sự luân lưu 
trong cõi phàm tục này không thê dễ dùng trí suy lường, dùng mắt phàm để 
quan sát. Phải có mắt tuệ như Bồ tát Văn Thù mới quán chiếu những sự bất 
khả tư nghì. Ai tư duy sâu về năm đoạn kinh này thì đều rõ biết tất cả mọi sự 
tạo tác lành dữ trong cuộc sống hằng ngày của chính mình, nó luôn hiện 
hữu. 


Việc làm của chư Phật quá khứ và chư Phật hiện nay, việc làm của chư Bồ 
tát quá khứ cũng như của chư Bồ tát hiện nay không hề sai khác. 

Xưa Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai hiện điềm biến tướng nhập 
định phóng quang và thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nay Đức Phật Thích 
Ca cũng y như vậy! 

Chuyên di dù cách xa bao lâu, rồi cũng hoàn lại. Cho nên người hiểu đạo 
làm gì cũng nghĩ hậu quả của nó. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, trùng tuyên ý nghĩa trên, bằng thơ kệ tóm 
s0n: 


31 - Ta nhớ thuở quá khứ 
Vô lượng vô số kiếp 
Có Phật Nhân Trung Tôn 
Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh 
Đức Thế Tôn thuyết pháp 
Độ vô lượng chúng sanh 
Vô số ức Bồ tát 
Khiến vào trí huệ Phật 


32 - Khi Phật chưa xuất gia 
Vua sanh tám Vương tử 
Thấy Đại Thánh xuất gia 
Cũng theo tu Phạm hạnh 


33 - Phật thuyết kinh Đại thừa 
Tên là Vô Lượng Nghĩa 
Ở trong hàng đại chúng 
Mà rộng tỏ phân biệt 
Phật thuyết kinh này xong 
Liền ở nơi pháp tòa 
Ngồi xếp bằng nhập định 
Tên “Vô Lượng Nghĩa Xứ” 
Trời rưới hoa Mạn đà 
Trồng trời tự nhiên vang 
Các trời rồng quỷ thần 
Cúng dường đẳng Thế Tôn 
Hết thảy các cõi Phật 
Đồng thời vang động lớn 


34 - Phật phóng quang giữa mày 
Hiện các việc hy hữu 
Ánh sáng chiếu phương Đông 
Mười tám nghìn cõi Phật 
Chỉ sinh tử nghiệp báo 
Của tất cả chúng sinh 
Lại thấy các cõi Phật 
Đồng các báu trang nghiêm 
—_ Màu lưu ly, pha lê 
Ấy bởi Phật quang chiếu 


35 - Lại thấy hàng trời người 
Rồng, thần, chúng Dạ xoa 
Càn thát, Khẩn na la 
Đều cúng dường Phật mình 


36 - Lại thấy chư Như Lai 
Phật đạo tự nhiên thành 
Thân màu như núi vàng 
Đoan nghiêm và vỉ diệu 

Như trong tịnh lưu ly 
Hiện ra tợ vàng ròng 
Thế Tôn nơi đại chúng 
Dạy thuyết nghĩa thâm diệu 


37 - Mỗi mỗi các cõi Phật 
Chúng Thanh Văn vô số 
Do Phật quang soi rọi 
Thấy hết đại chúng kia 
Hoặc có các Tỷ kheo 
Trú yên nơi núi rừng 
Tỉnh tấn gìn tịnh giới 
Dường như giữ mỉnh châu 


38 - Lại thấy chư Bồ tát 
Bồ thí và nhẫn nhục 
Nhiều như cát sông Hằng 
Ấy nhờ Phật sáng soi 
Lại thấy hàng Bồ tát 
Thẩm sâu các thiền định 
Thân tâm chẳng lay động 
Để cầu đạo vô thượng 
Lại thấy chư Bồ tát 
Biết pháp tướng tịch diệt 
Tự ở quốc độ mình 
Thuyết pháp cầu Phật đạo 
39 - Bấy giờ hàng tứ chúng 
Thấy Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Hiện sức thần thông lớn 
Hết thảy lòng mừng vui 


Mỗi người tự hỏi nhau 
Việc này nhần duyên gì ? 


40 - Bậc trời người tôn kính 
Vừa từ chánh định dậy 
Khen Bồ tát Diệu Quang 
Ông là mắt của đời 
Hết thảy đều tin về 
Luôn giữ gìn tạng pháp 
Như pháp mà ta nói 
Chỉ ông mới chứng biết 
Thế Tôn khen ngợi xong 
Khiến Diệu Quang vui mừng 
Liền thuyết Pháp Hoa kinh 
Trải sáu mươi tiểu kiếp 
Chẳng rời khỏi tòa ngồi 
Diệu Pháp mà Phật nói 
Chỉ pháp sư Diệu Quang 
Là trọn hay thọ trì 


41 - Phật thuyết Pháp Hoa nầy 
Khiến chúng vui mừng rồi 
Liền chính trong ngày đó 
Bảo với hàng trời, người 
Nghĩa thật tướng các pháp 
Đã nói các ông rồi 
Ta nay đúng giữa đêm 
Sẽ vào cõi Niết bàn 
Các ông lòng tỉnh tấn 
Phải rời sự buông lung 
Chư Phật rất khó gặp 
ỨCc kiếp gặp một lần 


42 - Thảy các con của Phật 
Nghe Phật sắp nhập diệt 
Thảy thảy đều sầu não 
Sao Phật gấp diệt vậy ? 
Đắng Thánh chúa Pháp vương 
An ủi vô lượng chúng 
Sau khi Ta diệt độ 


Các ông chớ buồn lo 
Bồ tát Đức Tạng đây 
Nơi Vô lậu thiệt tướng 
Tâm đã chứng thông đạt 
Kế đây sẽ thành Phật 
Hiệu Tịnh Thân Như Lai 
Cũng độ vô lượng chúng 


43 - Đêm đó Phật diệt độ 
Như củi hết, lửa tàn 
Chia phân các Xá lợi 
Mà xây vô lượng tháp 
Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni 
Đông như cát sông Hằng 
Lại càng thêm tỉnh tấn 
Tu cầu đạo vô thượng 


Giảng luận 
Đoạn này Bồ tát Văn Thù trùng tuyên thơ kệ tóm gọn, trình bày Đức Phật 
Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai về thuở quá khứ, thuyết pháp độ vô số 
chúng sanh, vô số Bồ tát. 
Chưa xuất gia, Phật là vua sanh tám Vương tử và tám Vương tử cũng theo 
vua cha xuất gia. 
Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết Đại Thừa Vô Lượng. 
Thuyết xong, Đức Phật nhập định Vô Lượng Nghĩa Xứ, trời mưa hoa cúng 
dường. Đức Phật phóng quang giữa chặn mày chiếu mười tám ngàn cõi ở 
phương Đông. 
Trời người quỷ thần nương hào quang thấy rõ tướng hảo của Chư Phật các 
cõi ấy. Thấy Chư Phật thành tựu các công đức, thân sáng tợ lưu ly. Thấy cả 
chúng sanh các cõi ấy. 


Thấy chư Bồ tát các cõi ây tu hạnh bố thí nhẫn nhục, kế cả những vị trụ sâu 
vào thiền định. Cũng có nhiều vị Bồ tát thuyết pháp và tu cầu Phật đạo. Tứ 
chúng lại thấy Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai hiện sức thần 
thông quan trọng. Mọi người tự hỏi nhau vì nhân duyên gì mà Đức Phật hiện 
điềm biến tướng lạ như thế. 

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai xả định, khen ngợi Bồ tát Diệu 
Quang và vì Bồ tát Diệu Quang thuyết kinh Pháp Hoa, trải sáu mươi tiểu 
kiếp. Ngài Diệu Quang Pháp sư triệt ngộ phụng giữ thọ trì. Sau đó Phật 
tuyên bố cho đại thính chúng biết trong nửa đêm nay sẽ nhập Niết bản. 


Hàng đệ tử nghe Đức Phật nhập diệt thảy đều ưu buôn. Đức Phật an ủi là có 
Bồ tát Đức Tạng thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, sẽ thay Phật rộng 
độ vô lượng chúng. Đức Phật nhập Niết bàn, hàng đệ tử xây vô lượng bửu 
tháp để phụng thờ Xá lợi Phật. Hàng đệ tử của Đức Phật sô đông nhiều hơn 
cát sông Hằng, càng tu hành tinh tấn, nhất tâm cầu thành Phật. 


Câu chuyện của đoạn kinh lược tả về Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh 
Như Lai thời quá khứ. Các nhân vật của những đoạn thơ kệ này như trong 
một câu chuyện cô tích. Vậy mà thử hỏi trong giới Phật giáo đồ, cả Tăng lẫn 
tục, liệu được mây người nhớ? Trái lại, truyện hư cầu Tam Quốc, Phong 
Thân, tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung ... vân vân ... chỉ đọc qua một 
vài lần mà rất nhiều người thuộc nhớ từng nhân vật. Thật cũng lạ thay ! 

Rất mong bộ Pháp Hoa giảng luận này sẽ thay chỗ nhớ của quý vị. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


44 - Riêng Pháp sư Diệu Quang 
Vưng giữ Phật pháp Tạng 
Suốt tám mươi tiểu kiếp 
Rộng thuyết kinh Pháp Hoa 
Còn tám vị Vương tử 
Được Diệu Quang mở khai 
Vững bền đạo vô thượng 
Được gặp vô số Phật 
Cúng dường Chư Phật xong 
Thuận theo tu đạo lớn 
Nói tiếp đắc quả Phật 
Lần lượt thọ ký nhau 
Đắng Phật rốt đời sau 
Hiệu là Phật Nhiên Đăng 
Đạo sư của thiên tiên 
Độ thoát vô lượng chúng 


45 - Pháp sư Diệu Quang đây 
Có một người đệ tử 
Tâm thường cưu biếng trễ 
Tham ưa nơi danh lợi 


Cầu danh lợi không nhàm 
Thường đến nhà giàu sang 
Bỏ bê việc tu tập 
Buông hết không thông thuộc 
Do vì nhân duyên ấy 
Nên gọi là Cầu Danh 
Nhưng cũng làm nghiệp lành 
Được gặp vô số Phật 
Cúng dường nhiều Đức Phật 
Thuận theo tu đại đạo 
Đủ sáu Ba La Mật 
Nay gặp Đức Thích Ca 
Thọ ký sau thành Phật 
Hiệu là Phật Di Lặc 
Rộng độ hàng chúng sanh 
Số đông nhiều vô lượng 


46 - Sau Phật ấy diệt độ 
Kẻ lười biếng là Ngài 
Còn Pháp sư Diệu Quang 
Nay thời chính là Ta 
Ta thấy Phật Đăng Minh 
Điềm sáng trước như thế 

Cho nên biết rằng nay 
Phật sẽ thuyết Pháp Hoa 
Tướng nay như điềm xưa 
Là Chư Phật phương tiện 
Nay Phật phóng hào quang 
Tiếp bày nghĩa thực tướng 
Các người nay nên biết 
Chắp tay một lòng chờ 
Phật sẽ rưới mưa pháp 
Toàn bộ người cầu đạo 
Ai người cầu ba thừa 
Nếu có chỗ nghỉ hối 
Phật sẽ dứt trừ cho 
Khiến hết chẳng còn nghỉ 


Giảng luận 


Pháp sư Diệu Quang vâng giữ lời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như 
Lai, phụng trì giáo pháp suốt tám mươi tiểu kiếp, rộng thuyết kinh Pháp 
Hoa. Bồ tát Diệu Quang giáo huấn tám vị vương tử, một lòng tin đạo vô 
thượng, gặp cúng dường Chư Phật. Cả tám vị đều nối tiếp thọ ký nhau thành 
Phật, vị thành Phật sau cùng hiệu Nhiên Đăng Như Lai, đạo sư của chư 
Thiên, chư Tiên. 


Bồ tát Diệu Quang cũng còn có tám trăm đệ tử, trong số có một vị tên là Cầu 
Danh, do vì tu hành biếng trễ, cầu danh lợi không nhàm chán, kính điển 
không thông thuộc. Tuy nhiên vị Cầu Danh này cũng có gieo trồng nhiều 
phúc đức nhân duyên, nên được gặp rồi phụng sự cúng dường vô lượng Chư 
Phật, tròn đủ hạnh Lục Ba La Mật, nên kiếp này gặp Đức Phật Thích Ca 
Như Lai và được thọ ký sau này sẽ được thành Phật, hiệu là Di Lặc Như Lai, 
đủ mười tôn hiệu, rộng độ vô lượng chúng sanh. 


Lúc Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai diệt độ, vị Bồ tát Cầu Danh 
đó là Ngài (ức là Bồ tát Di Lặc), còn Diệu Quang Pháp sư chính là Ta (ức 
là Bồ tát Văn Thủ). 
Tướng điềm hiện nay, giống y tướng điềm thuở xa xưa. Vì vậy nên chắc 
chắn là Đức Phật Thích Ca Như Lai sắp thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 
phổ bày nghĩa thực tướng của các pháp. Vị nào nơi Đạo tràng hiện tu cầu ba 
thừa pháp thì nay hãy chú tâm nghe lãnh hội Nhất thừa pháp. Nếu còn chỗ 
nào nghỉ ngờ thì từ từ Đức Phật sẽ thuyết kinh Pháp Hoa, giải trừ hết mọi 
nghi hối, khiến cho tất cả không còn tư tưởng chấp ba thừa pháp. 
Mật nghĩa đoạn kinh này, chúng ta đã thấy rõ. Ngài Bồ tát Văn Thù và Ngài 
Bồ tát Di Lặc đóng vai chỉ trích và chịu chỉ trích, mục đích là để cảnh tỉnh 
đại chúng thuở đó, đồng thời để lưu truyền lời cảnh thức này lại cho hậu thế 
ngàn sau. 

_—- OÚO -—- 


HI- TÓM KẾT 
Phẩm Tựa tạm chia thành tám nét chính để dễ hiểu, kỳ thực thì có vô SỐ. 
Nhưng dù bao nhiêu nét, cũng chẳng quan trọng. Điều cốt yêu là chúng ta 
nên năm sáu phần cốt lõi của phẩm kinh: 
Bảy điểm thành tựu. 
Phương pháp dẫn nhập. 
3. Cách thức và người giới thiệu. 
Nhân sự nòng cốt. 
Tình cảm và lý trí. 


6. Giải thoát không gian và thời gian 

Trong sáu nét này, đáng lưu ý nhất là “Tình cảm và lý trí” luôn luôn song 
hành. Quá thiên lệch về tình cảm, sẽ dẫn đến sự trì trệ. Quá thiên lệch về lý 
trí, sẽ dẫn đến tình trạng khô khan. Vào đời, biết bao nhiêu nhân vật tên tuổi 
bị thất bại cay đẳng cũng do cách điều hành sự việc thiên lệch một bên: hoặc 
lý trí, hoặc tình cảm. 


Nếu bộ kinh Pháp Hoa không phải do Bồ tát Di Lặc gợi ý khai mở và Bồ tát 
Văn Thù trợ tuyên thì kinh Pháp Hoa không thành công to lớn như vậy. 
Chưa có một quyền sách, một bộ kinh nào, đông người sùng bái như kinh 
Pháp Hoa. Suốt dòng thời gian, từ khi Phật còn tại thế, cho đến ngày nay, 
càng ngày số lượng tái bản càng vượt cao gấp bội. Số người đọc tụng, thọ 
trì, In sao, viết chép, cúng dường, nghiên cứu, chú giải, thực hiện môi lúc 
mỗi đông. Hai Ngài Bồ tát dùng thần pháp gì mà đặc biệt như thế ? 


Ngoài tính cách Đại Bồ tát được đời xưng tụng, hai vị Bồ tát này, mỗi vị 
hiển bày một đức tính cần thiết cho dòng đời: 

Bồ tát Di Lặc sử dụng tình cảm siêu đẳng. 

Bồ tát Văn Thù ứng dụng lý trí tuyệt vời. 

Cả lý trí và tình cảm hài hòa nhau, để biến thành chất sống vô cùng phong 
phú. Chúng ta vào cuộc sống hăng ngày, nên ứng dụng quy pháp này, hầu 
nâng cao nếp sống cho bản thân, gia đình, tộc họ và muôn loài. 

Tình cảm và lý trí trở thành lý Bất Nhị, chăng phải một, mà cũng chẳng là 
hai. Làm bắt cứ việc gì phải hội đủ hai yếu tố theo nguyên lý Bất Nhị. Làm 
gì phải có lý có tình: Có lý thiếu tình chăng làm, có tình thiếu lý không thực 
hiện. 


Phẩm Tựa - Mở đề kinh Pháp Hoa hội đủ lý tình. Ngài Di Lặc tình cảm, 
Ngài Văn Thù lý trí. Tình lý giúp sáng tỏ Pháp Diệu từ ban đầu. 

Hành giả Pháp Hoa liễu nghĩa phẩm Tựa, như người nắm chiếc chìa khóa 
vào công nhà. Liễu nghĩa phẩm Tựa, mới thấy tầm mức quan trọng của bộ 
kinh tối thượng này, có liên quan mật thiết đến đời sống hiện hữu của chính 
mình, mà hàng ngày mình không thê nào thiếu Diệu Pháp Liên Hoa. 


Bắt cứ ai, còn hiện sống trên quả đất này, còn thở không khí này, kể cả trời 
thần quỷ rồng, muốn vươn lên, thẩm nhập vào hai chữ an vui và thoát khỏi 
sự trói cột, bởi không gian, thời gian, nét nhăn và muốn giữ nụ cười hằng 
hữu trên môi, vơi bớt hoặc chấm dứt giọt lệ ai hoài thì không thê thiếu 
phương pháp vi diệu bông sen nhập trần này, tức là không thể thiếu Đại thừa 


Diệu Pháp Liên Hoa kinh và muốn đạt ngộ hữu hiệu pháp diệu nhập đời thì 
trước nhât phải thâu suôt tường tận phâm Tựa kinh Pháp Hoa. 


Hai bài học số hai và ba chỉ giải đại cương những nét căn bản. Phẩm Tựa 
kinh còn chứa hàng vạn triệu điều ấn nghĩa. Phẩm Tựa và toàn bộ kinh, đang 
hoan hỷÿ mở cửa đón mời các hành giả Pháp Hoa, nhất là những bậc đã 
nghiên cứu thầm sâu từng chữ, từng nét hoặc từng phần pháp Diệu Đại thừa 
bông sen nhập thế (kinh Pháp Hoa). 

Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


-¬- OÚO --- 


Bài 4_— Phẩm Phương Tiện — Thứ Hai 


Đức Phật xả định và phân tích. 
Mười như vậy. 
Ba lần Tôn Giả Xá Lợi Phất thưa thỉnh và ba lần Đức Phật chưa nhận 
lời. 
I- MỞ ĐÈ 

Liễu nghĩa phẩm Tựa là đã nắm được chiếc chìa khóa vào công Pháp Hoa. 
Thâm sâu vào phẩm Phương Tiện là hành giả đã bước lên thềm Pháp Hoa, 
để chuẩn bị vào liễu nghĩa hết các phẩm là đủ chìa khóa làm chủ ngôi nhà 
Diệu Pháp Liên Hoa. A1 ai cũng mong ước như vậy. 
Đến nay, số người đọc tụng kinh Pháp Hoa càng ngày càng đông. Nhiều nơi 
không đủ kinh để tụng. Nhưng đọc tụng để mà đọc tụng, chứ ít thấy ai đọc 
tụng để đem “Pháp Diệu” nhập đời, áp dụng vào cuộc sống của chính mình 
hằng ngày. 


Cuối thế kỷ thứ V, đầu thế kỷ thứ VI (574-622), bộ kinh Pháp Hoa được 
Ngài Cưu Ma La Thập dịch từ chữ Phạn sang chữ Trung Hoa. Đầu tiên, kinh 
chữ Hoa này được chuyển sang Nhật Bản. VỊ Thái tử nước Nhật thời đó, đã 
giải nghĩa thành một bộ “Luận về kinh Pháp Hoa”. Cũng từ đó, bản Hiến 
pháp Nhật Bản, gồm. mười bảy điều khoản, đã căn cứ theo tinh thần bộ kinh 
Pháp Hoa này. Và bằng Hiến pháp này, vị Thái tử Nhật (Shotoku) đã thiết 
lập bộ luật đầu tiên ở Nhật, đến nay ngót một ngàn bốn trăm năm và vẫn 
truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, có ảnh hưởng thẩm sâu trong giới quần 


chúng Nhật, ích lợi lớn rộng nhờ áp dụng thực tiễn tinh thần kinh Pháp Hoa 
vào cuộc sông văn minh, thực dụng của cả một dân tộc. 


Ở Việt Nam chưa gặp nhân duyên thuận hợp, cho nên kế cả trong giới 
Tăng tín đồ, cũng vẫn còn lơ là đối với kinh Pháp Hoa huống hồ người 
thường, tức là chưa thâm sâu. lan rộng vào đời sông hằng ngày thuộc các 
tầng lớp quần chúng. Ví dụ như phẩm Phương Tiện, liệu được mấy người 
thâm sâu vào tận “nghĩa gốc” đầu đề phẩm kinh, chứ đừng nói là cốt lõi 
của toàn phẩm. Hiểu sai hai chữ Phương Tiện thì khó liễu nghĩa toàn phẩm 
kinh. 


Phương Tiện là phương cách tiện dụng để thích hợp mọi căn cơ của chúng 
sanh. Phương thuộc Lý, Tiện thuộc Sự. Dĩ bất biến là phương, ứng vạn biến 
là tiện. Bất biến tùy duyên và tùy duyên bất biến. Tùy duyên là tiện, bất biến 
là phương. Độ sanh thuộc tiện, cứu cánh thành Phật thuộc phương. 
Các kinh Đức Phật tuyên thuyết từ trước thuộc về tiện. Từ Pháp Hoa trở về 
sau các kinh thuộc phương. 
Phẩm Phương Tiện này là chiếc cầu nối giữa hai thời kỳ: Quyên và Thực. 
Tức là quyên biến và thực tướng các pháp. Trước thì quyên, từ đây về sau 
là thực. 

-—- OŨO --- 


I- NỘI DUNG 


Chánh văn 
$ Đức Phật xả định và phân tích 
1 - Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dậy, bảo Ngài 
Xá Lợi Phất: “Trí huệ của các Đức Phật sâu xa vô lượng. Môn trí huệ 
đó khó hiểu, khó vào. Tất cả hàng Thanh Văn cùng Bích Chi Phật đều 
không biết được, là vì sao vậy? 
Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các Đức Phật, trọn tu 
vô lượng đạo pháp của các Đức Phật, dõng mãnh, tinh tấn, danh tốt đồn 
khắp, thành tựu pháp rất sâu chưa từng có, tùy nghỉ mà nói pháp, ý thú 
khó hiểu. 
Xá Lợi Phất ! Từ Ta thành Phật đến nay, đã dùng các món nhơn duyên, 
các món thí dụ, rộng nói ngôn: giáo, dùng vô sô phương tiện dìu dắt 
chúng sanh, khiến xa lìa lòng chấp, là tại vì sao? Đức Như Lai đã đầy đủ 
phương tiện. tri kiến và Ba La Mật. 


Xá Lợi Phất ! Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô 
ngại lực, vô sở úy, thiền định, giải thoát tam muội, đều sâu vào chốn 
không ngăn mé, thành tựu tất cả pháp chưa từng có. 
Xá Lợi Phất ! Như Lai hay dùng các cách phân biệt, khéo nói các pháp, 
lời lẽ êm dịu, làm vui đẹp lòng chúng. 
Xá Lợi Phất ! Tóm lại mà nói, vô lượng vô biên pháp chưa từng có, Đức 
Phật thảy đều thành tựu rồi. 

Giảng luận 
Đoạn kinh chánh văn này chúng ta thâm sâu từng chữ, từng câu. Như muốn 
hiểu được tướng của các pháp thì hành giả phải thông suốt các pháp căn bản 
như: tứ vô lượng tâm, tứ vô ngại trí, tứ thiên, tứ định, tứ vô sở úy, bát giải 
thoát môn, tam môn, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông ... Pháp môn nào cũng phải 
hiểu, phải thông. Dù chưa chứng đắc nhưng hành giả phải hiểu, phải liễu. 
Lúc â Ấy, mới hy vọng hiểu được phần nào vê thực tướng của các pháp. 
Có nhiều người vừa tập tham thiền vài năm đã có chấp, tự phong tặng mình 
là Thiền giả, Thiền sư, tự cho pháp môn mình đang tu là siêu tuyệt hơn cả và 
hủy báng, chê bai các pháp môn khác. Thiền cũng chỉ là một trong nhiều 
pháp môn tu căn bản lúc ban đầu mà thôi. 
Một điểm đặc sắc của đoạn kinh, mở đầu pháp Diệu bông sen Đại thừa, mà 
chúng ta ít người chú tâm về ba ý chính. Sau khi thuyết kinh Đại Thừa Vô 
Lượng Nghĩa, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng, nhắm mắt, nhập đại định, phóng 
quang. 
Phóng quang phá nghi và khai mở tâm trí cho đại chúng. 
Nhập đại định, chờ sự giới thiệu mở đề của hai vị Bồ Tát Di Lặc và Văn 
Thù. 
Yên lặng, chọn phương cách phù hợp và chọn người tiêu biểu. 
Chúng ta để ý: Khi vừa xả định, Đức Phật liền chọn Tôn Giả Xá Lợi Phất, là 
vị trí tuệ đệ nhất trong hàng Thánh Tăng làm người tiêu biểu và câu khai mở 
đầu tiên là nhắc các pháp căn bản cần phải có, ấy là điều kiện tiên quyết, để 
đủ tiêu chuẩn đón nhận thực tướng của các pháp. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
2 - Thôi Xá Lợi Phất ! Chẳng cần nói nữa, là tại vì sao? Vì pháp khó hiểu 
ít có nhứt mà Phật đã thành tựu đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể 
thấu tột tướng chơn thật của các pháp đó, có nghĩa là các pháp: “Tướng 
như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhơn như 
vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, các thứ trước sau rốt ráo 
như vậy”. 


Giảng luận 
Đức Phật Thích Ca lại phân tích giải bày về chơn thật của các pháp cho Tôn 
Giả Xá Lợi Phất và hội chúng tại Hội Pháp Hoa, qua luận giải Thập như thị 
pháp (Mười như vậy). Đức Phật còn chỉ tiết hơn, Ngài tóm lược chơn thật 
của các pháp bằng công thức Thập như thị pháp (mười như vậy), giúp cho 
hàng hậu học dễ nhớ, dễ liễu ngộ. 
Muốn hiểu được đoạn kinh nhấn mạnh về mười như vậy thì trước nhất 
chúng ta phải hiểu rõ chữ Như. 
Như là tất cả tướng tánh thê lực ... của các pháp thảy đều như nhau. Nhưng 
nếu nói thế thì các nhà khoa Hơo! sẽ phản đối ngay. Vì giới khoa học phân 
tích các pháp qua sự biểu hiện của từng pháp. Trái lại địa hạt của “đạo học” 
thì không thê dừng ở nơi sự biểu hiện đó, mà phải thâm sâu đến tận cùng của 
các pháp. Tức là phải tìm hiểu đến chỗ cùng tột của các pháp. Tìm đến chỗ 
“Như vậy”. Thế nào mới được gọi là Như? 
Theo phẩm Bồ tát kinh Duy Ma, Như là không hề có hai, chẳng hề khác biệt. 
Nhiều người căn cứ vào sự biểu hiện của các pháp, nên phân biệt cái nọ với 
cái kia. Đó là lầm tưởng chấp giả làm thực. 
Như: là cái cùng cực, của chân thật. Vì vậy nên chúng ta thường gặp các 
danh từ: Như pháp tính, thực tế, thực tướng, tất cả đều đồng một nghĩa. 
Mặc dù thế giới hiện tượng và sự vật là đa dạng, nhưng bản chất của các 
pháp chỉ là một và một tức là Như. Như cũng gọi là Lý. Lý cũng gọi là Như. 
Như thị: Là trình bày đúng như thế, đúng đạo lý là như vậy đó, không thể 
sai khác (kinh Thắng Man bảo vật, quyển thượng thứ chín). 


$ TỎNG LƯỢC MƯỜI NHƯ VẬY : 

@ Như vậy thứ nhất: Tướng như vậy 
Hết thảy “tướng” của các pháp vốn nó là như vậy. Thế nào là tướng như 
vậy? Tướng như vậy là tướng chơn thực. Thực tướng đồng nghĩa 
Không tướng. Thế thì tướng của các ° pháp là không tướng như thế là thế 
nào? Làm sao hiểu? Vì câu này không phải dành cho hàng Tiểu - Trung - 
Đại học hiểu. Cũng không phải hàng Bác học, hàng siêu học, mà chỉ dành 
cho hàng tu chứng mới hiểu câu “Tướng các pháp vôn là như vậy”. Nói khác 
hơn, thì Tướng các pháp vốn như thị, các pháp là như thật, là hăng còn. Các 
pháp không hề sanh, chắng hè diệt, chăng hề tăng, chăng hề giảm. Vì vậy 
cho nên gọi tướng các pháp là không tướng. Giới bác học và khoa học muốn 
hiểu vẫn đề này, phải mượn các “nguyên tố” của vật lý để làm chiếc. cầu, từ 
đó quán chiếu cho đến khi bừng tuệ, lúc bấy giờ mới có thê hiểu về tướng 
chơn thật của các pháp. 


Khi còn ở Trung cấp Phật giáo thì hiểu tướng các pháp vốn là vô thường. 
Nhưng đã nhập vào Nhất thừa Pháp Hoa thì bắt đầu tu luyện để thâm nhập 
tướng các pháp vốn là chơn thường. Chẳng phải thường, chắng phải vô 
thường mà là chơn thường. Thi kệ phẩm Phương tiện bản Hán văn: “Thị 
pháp trụ pháp vỷ`. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã Việt dịch: “Pháp 
trụ trên ngôi pháp”. Vậy thì pháp nào trụ trên pháp nào? Khi tu chứng đắc 
đến trình độ “chơn thường” thì các pháp vốn đồng một pháp, nhưng khi 
đang đi vào Phương tiện đề đạt Nhất thừa thì phải nương nhờ nhịp cầu để 
qua sông, phải tập tu theo phương pháp Phương tiện, mượn pháp này trụ 
trên pháp kia. Phải khởi mượn từ “Pháp tịnh trụ vững trên pháp động”, tù 
đó mới thâm nhập chơn thường. Vì vậy nên mới có pháp môn tu luyện 
pháp tịnh trụ trên pháp động (Pháp trụ trên ngôi pháp). 

Chăng riêng kinh Pháp Hoa mà ở các bộ kinh Đại thừa và Tối thượng thừa, 
Đức Phật đều dạy như thế. Như kinh Kim Cương “Phàm sở hữu tướng 
giai thị hư vọng”. Chăng phải hữu tướng thì các pháp là vô tướng. Cũng 
kinh Kim Cương, nếu theo âm thanh, sắc tướng mà cầu Như Lai thì chẳng 
thể nào thấy Như Lai, vì âm thanh sắc tướng cũng là không tướng. 

Vì thế cho nên mới Như thị thứ nhất là “Tướng như vậy”. Tức là Tướng thế 
gian hằng còn. Không tướng nó mới luôn luôn tồn tại. Là Tướng như vậy 
đó! Như thị tướng. 


Như vậy thứ hai: Tính như vậy 

Liễu nghĩa được Tuớng như vậy thì mới quán chiếu để liễu ngộ Tính như 
vậy. Bởi vì tính tướng chăng hai. Vì £Öực tướng chơn không, hằng còn thì 
thực tính cũng chơn không, hằng còn. Nói cách khác đễ hiểu hơn là khi học 
Phật pháp cấp thấp thì phải quán chiếu để liễu ngộ riêng từng mỗi tánh, mỗi 
tướng của các pháp. Nhưng khi nhập vào Pháp Hoa Nhất thừa thì phải liễu 
ngộ rằng: Các pháp đều vốn cùng bản tính. Bởi vì Tính các pháp vôn là tính 
chơn không. Chơn không chẳng phải không như lông rùa, sừng thỏ. Ai liễu 
ngộ tính không thì mới đắc ngộ tính hòa hợp. Chưa liễu ngộ tính không thì 
không thê có hòa hợp. Chưa hòa hợp thì làm gì có ngôi Tăng Bảo. 

Hoặc dù có liễu ngộ tính không, chỉ khi nào sống hòa hợp thì lúc đó là lúc 
chứng minh được pháp tính không. Vậy tính của các pháp là tính chơn 
không. Là tính như vậy! Như thị tính. 


© Như vậy thứ ba: Thể như vậy 
Thể của các pháp vốn là chơn không. Chơn không cũng còn gọi là thực thẻ. 
Thực thê đồng nghĩa với “Bản thê không”. Vì Bản thể không, nên kinh Pháp 
Hoa mới định danh là Như thị thể. Như thị thể là Thể như vậy. Bản thể các 
pháp đồng một thể chơn không. Nhưng chớ hiểu nó không hắn hòi như lông 


rùa, sừng thỏ. Nếu chăng phải không thi là có ả! Chăng có, cũng chăng 
không! Bát Nhã tâm kinh “... T, hễ trắng không, nên không nhãn giới". 
Làm sao dùng mắt để quan sắt được thê. Cũng chăng dùng ý quán chiếu 
được thê. Liễu ngộ được thể của các pháp là chơn không thì mới hiểu được 
các pháp vốn nó hằng hữu. Mới hiểu lời Đức Phật dạy nơi kinh Pháp Hoa: 
Thế gian tướng thường còn! Phản ánh đúng bản thê gọi là như. Vậy thể các 
pháp đều là thể như vậy. Tức là Như thị thể. 


@_ Như vậy thứ tư: Lực như vậy 

Khi các thứ Tướng tính thể đều như vậy thì tự nhiên có năng lực. Phản ảnh 
đúng năng lực của nó nên gọi Lực như vậy. Khi Lực chơn thật là Lực của lý 
không, vì nó không hề có pháp nào làm chủ thể. 

Thuốc nô, ngòi nỗ, lửa duyên hợp thì tự nhiên nỗ. Khi nỗ lực của nó phá hủy 
các pháp khác. Vậy không phải do thuốc nỗ làm chủ thể, cũng chẳng phải do 
ngòi nô, lại càng không phải do lửa làm chủ thể. Nếu lửa là chủ thê của lực 
nô thì sao khi lửa hợp với đuốc lại có ánh sáng. Lực nỗ công phá các pháp 
này nó tổn tại ở đầu, ta tìm chăng thấy? Như khi đủ duyên thì phát tiếng nô. 
Vậy có phải lực nỗ nó thường trụ ở nơi chơn không? Nếu ai phản đối, nó 
không thường trụ nơi chơn không thì nó tồn tại ở đâu, xin chỉ rõ! Nếu không 
chỉ được chỗ cùng cực của nó thì phải thừa nhận là lực của sức nỗ vẫn là 
như. Vẫn hằng còn ở chơn không. Chơn không đồng nghĩa với chơn lý. 
Chơn lý đồng nghĩa với thực lý. Tóm lược các danh từ lực chơn không, lực 
chơn lý, lực thực lý vẫn bằng một danh gọi, Lực như vậy. Như thị lực. 


©  Nhự thị thứ năm: Tác động như vậy 

Mọi tác động của các pháp đều không do từ một pháp nào cả. Như vậy sự 
biểu hiện của mỗi pháp không thê làm chủ được các pháp, cho nên không có 
pháp nào tác động được pháp. Mọi sự tác động nó đều do duyên hợp của các 
pháp. Mà đã là do duyên hợp thì nó phải trở lại điểm cùng cực. Mà điểm 
cùng cực này nó cũng từ chơn không. Giữ được lý chơn không thì vắng lặng, 
thì tịch diệt, chăng bị pháp nào tác động. Cho nên hành giả, thức giả, trí giả 
Pháp Hoa kinh phải liễu ngộ như thị tác. Tức là mọi sự tác động là do từ nơi 
động. Giữ không cho động. Luôn luôn ở nơi tịnh mặc thì mọi tác động vẫn 
nằm nguyên nơi chơn không, chẳng bao giờ bị pháp nào tác động. Nên kinh 
Pháp Hoa Đức Phật tóm gọn nơi mười như vậy, trong đó có pháp tác như 
vậy. Tức là không có pháp nào chủ thể của sự tác động là như vậy. Như thị 
tác. 


@_ Như vậy thứ sáu: Nhần như vậy 


Các pháp chăng có pháp nào do từ một nhân, mà nó phải từ nhiều nhân hợp 
lại mới thành một pháp. Đắng tĩnh lặng, hàng Bồ tát và người liễu ngộ được 
lý như thì không bao giờ sử dụng tâm ý cá thể để chuyên di các nhân này 
hợp lại thành một pháp, dù là pháp ác hay pháp thiện cũng vậy. 

Khi tâm sở kế cả tâm vương tham gia chuyên từng nhân duyên lại thành 
một pháp thì pháp ấy không phải chơn mà là giả pháp, hoặc là tà pháp. Bởi 
vì nhân của pháp vốn nó là chơn, mà ta dụng tâm chuyên nó thì tự nhiên nó 
biến thành giả. Dụng tâm sở tâm vương chuyên các nhân, để chúng duyên 
lại với nhau thành một pháp thì đó là mưu mô, đó là cơ mưu gần đồng 
nghĩa cơ khí. Vì vậy nên bậc trí không nên dụng tâm sở tâm vương mà cứ 
để tự nhiên cho chơn tâm bừng khai hòa hợp mọi nhân duyên nhau mà 
thành thì đây mới gọi là chơn pháp. Mới gọi các pháp từ nơi chơn không. 
Có vậy được như thế mới gọi là Nhân như vậy. Tức là như thị nhân. 


@_ Như vậy thứ bảy: Duyên như vậy 

Các nhân đều chơn không và tự nhiên duyên hợp lại mới là pháp chơn 
không. Là pháp chơn thật. Là pháp như vậy. 
Thế nảo là duyên chơn thật. Là duyên như vậy. Là duyên chơn không? 
Pháp nào con người dụng tâm ý duyên thành thì pháp đó không phải pháp 
chơn thật. không phải pháp của chơn không! Bởi vì sự duyên hợp của nó 
khởi từ sự cô tâm, cô ý chứ không từ tự nhiên. 
Cây bông hồng từ những nhân tự nhiên và khi nở hoa nó cũng từ các nhân tự 
nhiên, chúng cùng duyên hợp thành cây bông hồng. Giai đoạn bông hồng nỞ 
hoa nó cũng tự nhiên, bông kia duyên với sắc tỐ, với đạm tố, với hương tố 

.. Các tố ấy từ chơn không chứ không phải sắc màu chứa trong lọ, hương 
thơm chứa trong chai, các nguyên tố chứa trong kho tàng. Duyên như thế 
mới là các nhân từ chơn không, các nguyên tô từ chơn không tự nhiên duyên 
nhau thành bông hồng. Được như thế mới gọi là duyên chơn không. Duyên 
từ thực tướng. Mới gọi là duyên như vậy. Nếu một bông hồng từ con người 
tạo nên bằng giấy, hoặc bằng nhựa cao su qua dụng tâm duyên nó lại với 
màu đỏ hoặc vàng do mực màu. Hương thơm do nước hoa từ trong lọ xịt vào 
và nhiều nhân tố khác do nhân tạo duyên lại với nhau thì các bông hồng ấy 
không hề có tự nhiên, nó là bông giả. Bởi vì tướng tánh thể lực tác nhân 
duyên thảy đều giả. Nhất là do từ giả nhân giả duyên, cho nên không thê gọi 
các bông hồng đó là bông hồng thật. không phải thật thì chắng phải duyên từ 
chơn không. Như thị duyên. 


©_ Như vậy thứ tám: Quả như vậy 


Khi các tướng tánh thê lực ... nhất là nhân và duyên đều khởi từ thực tướng, 
từ chơn không thì sự đắc quả cũng chơn không, cũng thực tướng, cũng như 
vậy. 

Quả như vậy là sự đắc quả theo pháp tu nhất thừa đều đưa đến chỗ cùng tột 
của quả vị. Cùng tột quả vị tu chứng là đến đâu? Đến vô thượng giác, đến 
thành Phật. Đức Phật thuyết tam thừa là phương tiện, người tu có chịu rời 
tam thừa để tu đắc chứng đắc quả vị nhất thừa, quả vị thành Phật thì mới 
gọi là Quả như vậy. Quả như vậy là thế nào? Là quả chơn không, là quả 
thực tướng, là quả đạt được lý sự chơn thật. Là quả như vậy. Như thị quả. 


© Như vậy thứ chín: Báo như vậy 
Quả chơn thật thì ảnh hưởng chơn. Sự báo ứng thảy đều chơn thật. Ma ba 
tuần là phi chơn thật, mà lại giả Phật, để đễ mục thị cho Tôn Giả A Nan thì 
sự báo ứng đối với Tôn Giả A Nan vẫn là phi chơn thật. 
Một người chưa đầy đủ các yếu tố chơn thật, mà giả làm một vị sư, dù có giả 
giống y hệt một nhà sư thật thì sự ảnh hưởng, sự báo ứng vẫn là phi chơn 
thật, vẫn là nhà sư giả. 
Tu Pháp Hoa kinh là xóa bỏ tam thừa, nhập vào nhất thừa hành trì các pháp 
chơn thật. Tức là luyện đắc pháp như thật. Tướng tính thể lực tác nhân 
duyên quả thảy đều như thực thì báo cũng là như thực. Là báo như vậy. Là 
như thị báo. 


®_ Như thị thứ mười: Rốt ráo như vậy 
Rốt ráo như vậy, hoặc nói khác hơn Ba la mật như thị. Khi tin tưởng tuyệt 
đối vào Phật thừa, liễu ngộ Phật thừa, tu luyện chứng đắc Phật thừa, tất cả 
đều khởi tu luyện từ các pháp như thật tướng, như thật tính, như thật thể, 
như thật lực, như thật tác, như thật nhân, như thật duyên, như thật quả, như 
thật báo thì rốt ráo thảy đều như thật. 
Lý luận thì như thế, nhưng liễu và ngộ, hiểu và biết, trí và tri, chứng và đắc 
đến rốt ráo thành Phật thì phải trải qua nhiều giai đoạn cam go. Vì vậy hành 
giả Pháp Hoa kinh tu luyện chớ nên phân biệt không gian và chớ cô chấp 
thời gian thì mới đạt đến chỗ rốt ráo như thật, hành giả, thức giả, trí giả Pháp 
Hoa kinh. Điều đáng lưu ý là muốn tu đến rốt ráo pháp như thật, bắt buộc 
phải khởi từ Lực độ Ba la mật. Bồ thí rốt ráo. Trì giới rốt ráo. Tinh tấn rốt 
ráo. Nhẫn nhục rốt ráo. Thiền định rốt ráo. 
Khi hiểu được mười như thật, tức là hiểu mười như vậy. Hiểu rồi cần phải 
biết. Trí rồi cần phải tri. Tri rồi cần phải chứng, phải đắc. Đắc đến chỗ rốt 
ráo thành Phật, lúc bấy giờ mới gọi là rốt ráo như thị. Rốt ráo như vậy. Như 
thị rốt ráo. 


Lược tóm đoạn giảng luận mười như vậy: Mỗi pháp như vậy có ý nghĩa 
riêng của pháp ấy. Nhưng rời ra từng pháp không có giá trị. Pháp này phải 
quyện pháp kia. Tướng tính thể lực ... phải quyện với nhau, vì các pháp vốn 
đồng một pháp. Khi đạt đến tột Sìng thì các danh từ tướng tính ... nhân 
duyên quả báo ... cũng không còn nữa. 

Kinh Pháp Hoa nhẫn mạnh mười pháp như vậy để làm then chốt khởi xác 
quyết niềm tin. Nhất định phải tin thực tướng của các pháp là pháp không 
tướng không tánh ... là như vậy. Là rốt ráo thành Phật. Chăng những riêng 
kinh Pháp Hoa mới ni mạnh như thị pháp, mà tất cả các bộ kinh đều mở 
đầu bằng hai chữ Như thị. Tức là như vậy. Nếu ai tin lời Đức Phật thuyết ghi 
lại nơi kinh là chơn thật, là như vậy đó thì đọc tiếp toàn kinh, không tin thì 
thôi, đừng đọc! Như vậy “7z” nghe, chứ không phải “7ó” nghe như 'vẦy. 
Toàn bộ kinh Pháp Hoa Bồ tát hiểu cả, nhưng pháp không tướng Bồ tát vẫn 
chưa tri, vẫn chưa chứng đắc đó là pháp không tướng. 

Mười như vậy nhân mạnh về pháp không tướng, chính văn có mấy câu — 
Giảng luận có mấy trang, hơn nữa chúng ta lại là phàm nhân, vậy làm sao dễ 
liễu ngộ. Rất khó đắc pháp không tướng. Phải thâm sâu, phải đọc đoạn này 
hàng trăm, hàng ngàn lần và hiểu và biết và trí và tri và chứng và đắc đoạn 
này, hầu mới dễ liễu ngộ nhiều đoạn kinh. Tu luyện chứng đắc các pháp vốn 
chơn không. 


-—=OÔ0O--- 


Chánh văn 
Bây giò, Đức Thê Tôn muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rắng : 


3- Đấng Thế Hùng khó lường 
Các trời cùng người đời 
Tắt cả loài chúng sanh 
Không ai hiểu được Phật 
Phật lực chẳng sợ gì 
Giải thoát các tam muội 
Và pháp khác của Phật 
Không ai so lường được 
Vốn từ vô số Phật 
Đầy đủ tu các đạo 
Pháp nhiệm mầu rất sâu 
Khó thấy khó rõ được 
Trong vô lượng ức kiếp 
Tu các đạo đó rồi 


Đạo tràng đặng chứng quả 
Ta đều đã thấy biết 
Quả báo lớn như vậy 
Các món tánh tướng nghĩa 
Ta cùng mười phương Phật 
Mới biết được việc đó 


4- Pháp đó không chỉ được 
Vắng bặt tướng nói năng 
Các loài chúng sanh khác 

Không có ai hiểu đặng 
Trừ các chúng Bồ tát 
Kẻ sức tin bền vững 
Các hàng đệ tử Phật” 
Từng cúng dường các Phật 
Tắt cả lậu đã dứt 
Trụ thân sau rốt này 
Các hạng người như vậy 
Mà sức cũng không kham 
Giả sử đầy thế gian 
Đều như Xá Lợi Phất 
Cùng suy, chung so lường 
Chắng đo được Phật trí 
Trú khắp mười phương giới 
Đều như Xá Lợi Phất 
Và các đệ tử khác 
Cũng đầy mười phương cõi 
Cùng suy chung so lường 
Cũng lại chẳng biết được 
Bực Duyên giác trí lanh 
Vô lậu thân sau rốt 
Cũng đầy mười phương cõi 
Số đông như tre rừng 
Nhóm này chung một lòng 
Trong vô lượng ức kiếp 
Muốn xét thật trí Phật 
Chẳng biết được chút phần 
Bồ tát mới phát tâm 





* Đại Bồ tát 


Cúng dường vô số Phật 
Rõ thấu các nghĩa thú 
Lại hay khéo nói pháp 
Như lúa, mè, tre, sậy 
Đông đầy mười phương cõi 
Một lòng dụng trí mâu 
Trải hằng sa số kiếp 
Thảy đều chung suy lường 
Chẳng biết được trí Phật 
Hàng bất thối Bồ tát 
Số đông như Hằng sa 
Một lòng chung suy cầu 
Cũng lại chăng hiểu được. 


Giảng luận 

Đoạn kệ này Đức Phật nhân mạnh về nghĩa thực tướng của các pháp. Hiểu 
thực tướng các pháp thì hàng Thánh Tăng có thể hiểu, nhưng biết rõ thực 
tướng của các pháp thì hàng Bồ tát mới biết, chứ những vị sơ phát tâm Bồ 
tát cũng khó mà biết. Từ hiểu đến biết, từ biết đến chứng đắc, từ chứng đắc 
đến áp dụng, mỗi mỗi phải trải qua một thời kỳ tu luyện. Chỉ có Chư Phật 
mới dung và thông giữa Sự và Lý. Chỉ có Chư Phật mới vô quái ngại g1ữa 
Sự và Lý. Chỉ có Chư Phật mới hoàn toàn đầy đủ Phật trí. Khi còn tu luyện 
chứng đắc năm thức, tức là chứng đắc phần Sự. Tu luyện chứng đắc thức thứ 
sáu là Ý, thức thứ bảy là Mạc Na, thức thứ tám là A Lại Da và thức thứ chín 
(tạm gọi là thức thứ chín) là Yêm Ma La. Chăng phải thức, lại càng chăng 
phải trí. Tức là vô thức. Đắc được vô thức là chứng đắc phần Lý. Chúng 
sanh có Phật tánh mà thiếu Phật tướng, tức là chưa chứng đắc phần Sự 
tướng. Thánh Tăng và sơ phát tâm Bồ tát thì chứng đắc cả hai, nhưng vẫn 
còn phân biệt tướng riêng, tánh riêng, sự riêng, lý riêng. Khi nào chuyển 
thức sang trí, nhập trí và chứng đắc Phật trí, ấy là lúc không còn tánh riêng, 
tướng riêng. Lúc ây là lúc chứng đắc và áp dụng, dung thông thực tướng của 
hết thảy các pháp. Thực tướng các pháp đồng nghĩa với không tướng. Không 
tướng. chăng phải là ngoan không. Thực tướng bao gôm cả Sự lẫn Lý, cả 
tánh lẫn tướng, chẳng hề có sự phân biệt làm hai, chăng hai cũng chăng một. 
Cho nên mới có : “Tướng thế gian hằng còn”. 

Vì vậy nên đoạn thơ kệ này Đức Phật mới nhắm vào Tôn Giả Xá Lợi Phất 
làm điển hình. Tôn Giả Xá Lợi Phất là vị trí tuệ đệ nhất, nhưng mà trí tuệ 
còn nằm ở thánh trí, chứ chưa đắc Phật trí, nên vẫn còn phân biệt tánh riêng, 
tướng riêng, còn phân biệt có tam thừa. Mà hễ còn phân biệt thì khó nhập 
Phật trí. Chưa nhập Phật trí thì chưa chứng đắc thực tướng của các pháp. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
5- Lại bảo Xá Lợi Phất 
Pháp nhiệm mầu rất sâu 
Vô lậu khó nghĩ bàn 
Ta nay đã đặng đủ 
Chỉ Ta biết tướng đó 
Mười phương Phật cũng vậy 
Xá Lợi Phất phải biết 
Lời Phật nói không khác 
Với pháp Phật đã nói 
Nên sanh sức tin lớn 
Pháp của Phật lâu sau 
Cũng nói chơn thật thôi 
Bảo các chúng Thanh Văn 
Cùng hàng cầu Duyên Giác 
Ta khiến thoát buộc khổ 
Đến chứng đặng Niết bàn 
Phật dùng sức phương tiện 
Dạy cho ba thừa giáo. 
Chúng sanh nơi nơi chấp 
Dắt cho khiến ra khỏi. 


Giảng luận 
Chăng những giới Tăng Ni Phật tử ngày nay, nghe pháp liền chấp pháp, mà 
chư Thánh Tăng, hàng Duyên Giác thuở Phật còn tại thế, khi nghe Phật dạy 
lời nào cũng chấp lời đó. Chỗ này mới là cái gút khúc mắc của việc tu học 
Phật. Nếu nghe không nhớ, không giữ, không tin thì lẫy pháp nào để tu? Còn 
bảo rằng: “Không tu mới gọi là tu, không chứng mới gọi là chứng” thì 
chúng ta không có quyên nói câu này, mà phải nhường lại cho Bồ tất nói. 
Chấp tín giữ pháp mới có pháp để tu. Nhưng khi tu chứng đắc rồi nên xả. 
Cũng ví như học trò Tiểu học, xả chương trình Tiểu học để học Trung học, 
xả chương trình Trung học để học Đại học, Cao học, nghiên cứu Bác học. 
Chỉ xả thôi, chứ không phải xả là vứt bỏ. Không phải lên Đại học rồi vứt bỏ 
hai mươi bốn chữ cái. Lên Đại học quên bằng không còn đề ý đến bốn phép 
tính cộng trừ nhân chia. Khi trình độ chúng sanh còn thấp, Đức Phật thuyết 
ba thừa giáo: Thanh Văn, Duyên Giác và Phật thừa. Nhưng khi trình độ đại 
chúng đã đạt giáo pháp đến chỗ cao siêu thì Đức Phật lại thuyết Nhất thừa 


giáo, tức là tất cả chúng sanh, ai cũng có thể tu cầu thành Phật. Tu cầu thành 
Phật không phải hủy bỏ pháp Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên. Bằng chứng 
cụ thể là nơi kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca vẫn 
tổng lược lại pháp Tứ diệu đề, Thập nhị nhân duyên ... Đoạn thơ kệ ở phẩm 
Phương Tiện kinh Pháp Hoa, Đức Phật nhẫn mạnh là Ngài dụng phương tiện 
thuyết ba thừa giáo, khiến cho chúng sanh thoát khổ, chứng Thánh quả, 
chứng Niết bàn, Thanh Văn. Nhưng khi chứng Niết bàn Thanh Văn rồi thì 
nhiều vị lại cố chấp cho đó là cứu cánh tuyệt đối. Vì vậy nên khi Đức Phật 
thuyết Pháp Hoa, mới nhắc cho hàng Thanh Văn, Duyên Giác rời khỏi sự 
chấp tam thừa, để nhập về Phật thừa. Vậy mà một sô vị hành giả Pháp Hoa 
luôn luôn tuyên bố rằng: “Con phá chấp”. Thật sai lầm vô cùng, bởi vì 
chúng ta có ai đắc Thanh Văn, Duyên Giác đâu mà phá? Chúng ta còn đang 
thực hành, còn đang là hành giả, chưa là thức giả, chưa là trí giả thì làm gì 
sánh với các bậc siêu học Thánh Tăng, mà bảo là mình phá chấp. Chưa có 
lấy gì phá ? 


——-O0O--- 


Chánh văn 
$ Ba lần thưa thỉnh 

6 - Khi đó trong đại chúng có hàng Thanh Văn lậu tận A La Hán như 
nhóm Ngài A Nhã Kiều Trần Như ...váø ván... một nghìn hai trăm 
người và hạng người phát tâm Thanh Văn, Duyên Giác, Tỷ kheo, Tỷ 
kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di đều nghĩ rằng: Hôm nay Đức Phật cớ chỉ 
lại ân cần ngợi khen pháp phương tiện mà nói lời này: “Pháp mà Phật 
chứng được rất sâu khó hiểu, những lời nói ra ý thú khó biết, tất cả 
hàng Thanh Văn cùng Duyên Giác đều không thể nắm đến được”. 

Đức Phật chỉ nói một nghĩa giải thoát, nêu chúng ta cũng chứng được 
pháp đó thì đến được Niết bàn, nhưng mà nay chẳng rõ đường hướng 
nghĩa đó. 


7 - Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất biết lòng của bốn chúng nghỉ ngờ, mà 
chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Nhơn 
øì, duyên øì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhứt, 
nhiệm mẫu rất sâu khó hiểu của các Đức Phật? 

Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó, hôm nay bốn 
chúng thảy đều có lòng nghi. Cúi xin Đức Thế Tôn bày nói việc đó. Cớ 
gì mà Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi pháp nhiệm mầu rất sâu khó 
hiệu? 


Khi đó Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bằng kệ 
răng: 


8- Đắng Huệ Nhựt Đại Thánh 
Lâu lắm nói pháp này 
Tự nói ra các thứ 
Lực, Vô uý, tam muội 
Thiền định và giải thoát 
Là pháp chẳng nghĩ bàn 
Pháp chứng nơi đạo tràng 
Không ai hỏi đến đặng 
Ý con khó lường được 
Mà cũng không hỏi được 
Không hỏi Phật tự nói 
Khen ngợi đạo mình làm 
Các Đức Phật chứng đặng 
Trí huệ rẤt nhiệm mâu 
Hàng vô lậu La Hán 
Cùng người cầu Niết bàn 
Nay đều sa lưới nghỉ 
Phật cớ chỉ nói thế ? 
Hạng người cầu Duyên Giác. 
Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni 
Các trời, rồng, quỷ, thần 
Cùng với Càn thát bà 
Nhìn nhau những đắn đo 
Cúi trông đắng Túc Tôn 
Việc đó là thế nào 
Xin Phật thương dạy cho 
Trong các chúng Thanh Văn 
Phật nói con hạng nhứt 
Nay con nơi trí mình 
Nghỉ ngờ không rõ được 
Đó là pháp rốt ráo 
Hay là đạo Phật làm 
Con từ miệng Phật sanh 
Chắp tay, cúi trông chờ 
Xin ban tiếng nhiệm mầu 
Nói cho lời như thật 
Thảy các trời, rồng, thần 


Số đông như Hằng sa 
Bồ tát cầu thành Phật 
Số nhiều có tám muôn 
Lại những muôn ức nước 
Vua Chuyển Luân Vương đến 
Đều lòng kính chắp tay 
Muốn nghe đạo đầy đủ. 


Giảng luận 

Tôn Giả Xá Lợi Phất, một trong mười vị đệ tử lớn và là vị đệ nhất trí tuệ. 
Vậy mà khi nghe Đức Phật cho biết rằng hàng Thánh Tăng, hàng Duyên 
Giác, hàng sơ cơ phát tâm cầu Bồ tát, không thể nào liễu đạt nghĩa thực 
tướng của các pháp, chỉ có Phật cùng Phật mới thấu đạt trọn vẹn pháp này 
mà thôi thì tư tưởng của Ngài Xá Lợi Phất bị chao đảo, không hiểu thực 
tướng của các pháp là thế nào, nên trình thưa xin Đức Phật chỉ bày pháp 
thực tướng. 


Vị Giáo sư Đại học kế cho học sinh Trung học nghe về công thức hình học 
siêu không gian, hàng học sinh này không tài nào lãnh hội. 

Hàng Thánh Tăng, hàng Bích Chi Phật, kế cả tám vạn Bồ tát mà còn ngân 
ngơ khi nghe Đức Phật tả về pháp tu chứng của Chư Phật là chứng đắc đến 
“thực tướng” các pháp. 

Nhưng nực cười thay lại có một số hành giả Pháp Hoa kinh, dám to gan vỗ 
ngực khoe khoang rằng: tôi đã chứng đắc thực tướng của các pháp! Tội lắm 
các người ơi! Không hiểu thì tội ít, nhưng không chứng mà tự tăng thượng 
mạn khoe đã chứng thì tội không biết dường nào. Tội lộng ngôn, tội lừa bịp 
kẻ khác đoạ đến đâu? Hiểu hoặc biết là khác, mà chứng đắc nhập vào thực 
dụng lại chẳng phải là chuyện đơn thuần. Chỉ có Chư Phật mới chứng đắc và 
thực dụng. Vì vậy nên kinh Pháp Hoa là bộ kinh dạy chúng sanh tu thành Bồ 
tát và dạy Bồ tát thành Phật. Chúng ta chỉ phát tâm tu cầu thành Phật, mà 
chưa thành được thì chưa chứng đắc và chưa áp dụng thực tướng của các 
pháp vào cuộc sống hằng ngày. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
9 - Khi đó Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Thôi thôi! Chắng nên nói 
nữa. Nếu nói việc đó tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ 
nghỉ ngờ. 


Giảng luận 
Pháp chưa đúng thời, chưa nên thuyết. Chúng ta tu học Pháp Hoa, nên nhập 
tâm đoạn kinh này. Việc chưa đúng lúc chưa nên làm, ý chưa chín chu toàn 
và chưa hợp duyên chưa nên nói. Dù cho có người cần cầu, cũng nhất quyết 
từ chối, như Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu của Tôn Giả Xá Lợi Phất vậy. 
Chánh văn 
$ Tôn Giả Xá Lợi Phát thỉnh cầu lần thứ hai 


10 - Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Cúi xin nói 
đó, cúi xin nói đó. Là vì sao vậy? Hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức 
A Tăng Kỳ chúng sanh đã từng gặp các Đức Phật, các căn mạnh lớn, trí 
huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy, chắc có thể kính tin”. 

Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa này liền nói kệ rằng: 
Đắng Pháp vương vô thượng 

Nói thôi xin đừng lo 

Vô lượng chúng hội đây 

Có người hay kính tin 


Giảng luận 
Mặc dù Đức Phật không nhận lời thỉnh cầu truyền pháp, nhưng Tôn Giả Xá 
Lợi Phất vẫn nài nĩ thiết tha. Đọc đoạn kinh này, chúng ta mới thấy giá trị 
của việc chưa nhận lời và việc kiên trì thỉnh câu của Tôn Giả Xá Lợi Phát. 
Nếu là chúng ta thì tiếp tục thỉnh cầu, hay nản chí bỏ cuộc 2 Nản chí thì sao 
gọi là tu học kinh Pháp Hoa. Đây là chuyển Pháp Hoa vào đời, hay là bị 
Pháp Hoa chuyên. 


-—-OÔ0O--- 


Chánh văn 
$ Đức Phật vẫn từ chối 
Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phất: “Nếu nói việc đó thì tất cả trong đời, 
trời, người, A tu la đều sẽ kinh nghi, Tỷ kheo tăng thượng mạn sẽ phải 
sa vào hầm lớn”. Khi đó Đức Phật nói lại bằng kệ rằng: 
Thôi thôi chẳng nên nói 
Pháp Ta diệu khó nghĩ 
Những kẻ tăng thượng mạn 
Nghe ắt không kính tin 


Giảng luận 


Tại sao trời thần người nghe pháp tối thượng lại kinh sợ nghi ngờ? Tại vì cõi 
thế gian này thường chấp ngôn ngữ, văn tự. Trước kia, khi trình độ đại 
chúng còn thấp, nên Đức Phật chia giáo pháp ba thừa. Nay, trình độ đại 
chúng đã liễu ngộ giáo pháp khá cao, nên Đức Phật thuyết nhất thừa. Trước 
kia, Đức Phật thuyết các pháp vốn vô thường, nay Đức Phật sẽ thuyết các 
pháp vốn hằng còn. Vì đột ngột như vậy, nên thế gian nghe sẽ CÓ người 
hoang mang, hoặc nghi ngờ. Tại sao lại như thế? Bởi vì họ đang mắc bệnh 
có chấp. 

Chúng ta có nhiều người nghe pháp, cũng y như thế! Nghe thầy này nói, 
hoặc đọc sách này rôi, sau đó nghe thầy khác nói, hoặc đọc sách khác, gặp 
chỗ khác nhau liền đem đối chiếu, rồi bình phẩm chê bai thầy này, hủy báng 
sách kia. Nhất là một số vị Tỷ kheo tăng thượng mạn, lúc nào cũng thấy 
mình là trên và tuyệt vời hơn tất cả. Họ có biết đâu, chính họ đã tự đào hồ 
chôn mình. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
$ Tôn Giả Xá Lợi Phất thỉnh cầu lần thứ ba 
Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Cúi xin 
nói đó, cúi xin nói đó. Nay trong hội này, hạng người sánh bằng con có 
trăm nghìn muôn ức. Đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người 
như thế, chắc hay kính tin lầu dài an ồn, nhiều điều lợi ích. 
Khi đó Ngài Xá Lợi Phất, muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Đắng vô thượng lưỡng túc 
Xin nói pháp đệ nhứt 
Con là trưởng tử Phật 

Xin thương rành rõ nói 
Vô lượng hội chúng đây 
Hay kính tin pháp này 
Phật đã từng đời đời 
Giáo hóa chúng như thế 
Đều một lòng chắp tay 
Muốn nghe lãnh lời Phật 

Chúng con nghìn hai trắm 

Cùng hạng khác cầu Phật 

Nguyện Phật vì chúng này 
Cúi xin phân biệt nói 

Chúng đây nghe pháp ấy 


Thời sanh lòng vui mừng 


Giảng luận 

Tôn Giả Xá Lợi Phất phải ba lần thưa thỉnh Đức Phật truyền dạy pháp nhất 
thừa. Ngoài nghĩa chính của kinh văn thì còn nhiều ẩn nghĩa. Hành giả Pháp 
Hoa kinh, khi thực hành theo Pháp Hoa, có liễu được những ẩn nghĩa, những 
mật nghĩa của kinh văn thì mới bừng vỡ được Pháp Hoa, mới đưa Pháp 
Hoa nhập đời, như hoa sen rời bùn vậy. 

Nhập vào dòng đời, nếu mình đóng vai chủ xướng, liệu mình có đủ đức kiên 
nhẫn chờ đợi đủ ba lần được mời thỉnh như Không Minh hay không? Trái lại 
nếu mình đóng vai nhu cầu, liệu mình có đủ tánh kiên trì như Lưu Bị ba lần 
đi mời hay không? Nhà Tây Thục đã áp dụng đoạn kinh ba lần thưa thỉnh 
vào cuộc sông. Việc nhỏ nhất phạm vi gia đình, trong tục lệ gả cưới, Tổ tiên 
ta cũng áp dụng trùng với quy thức ba lần của kinh Pháp Hoa. Quy thức ba 
lần là cách thực nghiệm về tánh nhẫn nại. Nhập đời có bản lĩnh, mà thiếu 
nhẫn nại, e khó thành công. Trên mọi địa hạt glao tế, dù có bản lĩnh gIiỎI, 
nhưng nhẫn nại dở thì nhất định sẽ thất bại. Quy tắc ba lần áp dụng cho cả 
hai chiều, bên cung cũng như bên cầu. 


Riêng phần đạo học, ba lần từ chối và ba lần thỉnh cầu là phương pháp dẫn 
cách nghe nhập chánh niệm. Lần thứ nhất giúp Tiền ngũ căn. Lần thứ hai đệ 
lục ý thức. Lần thứ ba đệ thất và đệ bát thức (Mạc Na và A Lại Da). Ba lần 
thỉnh và ba lần từ chối là sáu lần. Trải qua sáu lần thì đại chúng còn ai không 
chú ý nghe, không chú ý nhận. 

Giải rõ thêm ba lần thưa thỉnh 

Sự giao tế thành công nhờ nhẫn nại đợi chờ. 

Kết quả của ba lần nghe: 

+ Thứ nhất: Tiền ngũ căn (Mắt - tai - mũi - lưỡi - thân). 

+ Thứ hai : Đệ lục ý thức. 

+ Thứ ba : Tiềm thức (Mạc Na và A Lại Da) 

Áp dụng đoạn kinh này vào đời sống, băng cách làm việc gì cũng phải chờ 
cho hội đủ nguyên lý, lập đi lập lại ba lần. Đoạn kinh thưa thỉnh ba lần và từ 
chối ba lần, còn nhiều ân nghĩa, còn nhiều điểm Diệu. 

Tâm nhập được một vài ân nghĩa của đoạn kinh này thì thân sẽ điềm đạm 
hơn và ý nhập được đoạn kinh này thì miệng sẽ đạt nhiều công đức hơn. Đọc 
suông kinh Pháp Hoa, chỉ có phước chứ chưa có công đức. Áp dụng kinh 
Pháp Hoa từng chữ, từng câu, từng đoạn, sẽ đạt công đức không thể nghĩ 
bàn. Vì vậy nên nghi thức khai kinh mới có câu: “Dù cho tạo tội hơn núi cả, 
chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng”. Vài ba hàng là áp dụng nghĩa kinh vài 


ba hàng, hoặc áp dụng ẩn nghĩa một đoạn kinh vào cuộc sống, chứ không 
phải đọc suông vài ba hàng, mà diệt trừ được tội lỗi to như núi cả! 
Phần giảng luận phẩm Phương tiện còn tiếp hai bài (bài năm và bài sáu). 

-—- OŨO --- 


HI- TÓM KẾT 
Chúng ta lưu ý những điểm chính của bài, vì bài này mới một phần ba phẩm 
Phương Tiện. 
* Tên đề phẩm kinh : Phương là phương cách chính xác. Tiện là tiện lợi. 
Uyễn chuyển cho phù hợp và tiện lợi, nhưng không mất phương cách chính 
xác. 
* Đức Phật xả định và phân tích : Vào phẩm này, Đức Phật mới khởi sự 
thuyết kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Còn phẩm Tựa thứ nhất, tuy rất 
quan trọng, nhưng mà do Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Di Lặc giới thiệu. Phẩm 
Tựa như phần khai mạc. Phẩm Phương Tiện như phần vào nghị sự của phiên 
họp vậy. 
Đức Phật phân tích gì ? Phân tích tất cả những giáo thuyết Đức Phật nói ở 
các thời trước là “quyền”. Từ kinh Đại thừa về sau, thông suốt ba thừa, 
thành một Phật thừa, từ đây mới là “thực”. 
Thực là gì ? Thực có nghĩa là thực tướng các pháp. Thực tướng tức đồng 
không tướng. Từ các hàng Bích Chi Phật, Thánh Tăng, trời thần người quỷ 
rồng, tất cả không ai có thể thống suốt nghĩa thực tướng của các pháp. Chỉ 
có Chư Phật, mới thống suốt thực tướng các pháp. 
Ý nghĩa của đoạn kinh này thì nhiều vấn đề, nhưng nếu chúng ta liễu nghĩa 
được bốn nét quan trọng: WThân cận Thực hành ®@ Mười như vậy @ 
Ba lần thưa thỉnh là chúng ta đã dễ năm lấy phần then chốt của đoạn kinh. 
1/. Thân cận: (Dùng đơn vị gia đình ví dụ để dễ hiểu) 
Thân cận và Mật thiết giữa cha mẹ và con cháu như hình vẽ dưới đây thì sẽ 
hiểu sự thân cận nơi nghĩa kinh: 


và ( (CHAME TC  CONCHÁU 


Đoạn kinh này, nhiêu nơi hiệu lâm giữa hai chữ thân cận và gân gũi. Thân 
cận không có nghĩa là gân gũi. Khi vào phâm An Lạc Hạnh sẽ giảng giải 
rộng phân này. 


2/. Thực hành (Cuộc sống hằng ngày, muốn thực hành bắt cứ một việc gì, 
sự thực hành cũng cân phải du bồn tiêu chuán). 


Trọn vẹn + Tỉnh tấn + Dũng mãnh + Nhiệt tâm 






TRỌN VẸN 






NHIỆT TÂM TINH TẤN 


DEING lNH 


Trong bốn tiêu chuẩn này lại còn đòi hỏi đầy đủ bốn đữ kiện: 
Thành tín + Khả năng + Đông chí hướng + Nhiệt tình 
3/. Mười như vậy 


.== THÊ Eếuy tÙc 
XS 


ệ 
® 





4% 
_ “ 
Oyg —v0Ð 


Quan trọng của phẩm Phương Tiện là mười như vậy. Liễu nghĩa được mười 
như vậy là liêu nghĩa được phân quan trọng của phâm Phương Tiện. 


4/. Ba lần thưa thỉnh : 


Ba lần thưa thỉnh đóng vai trò quan trọng cho mọi địa hạt thành tựu. Thiếu 
ba lần thưa thỉnh và ba lần đợi chờ sự thưa thỉnh là hoàn toàn thiếu sót 
những yếu điểm thành tựu về mọi mặt đạo cũng như đời, nhất là việc tu 
luyện về tâm trí. 


Tiên 
ngũ căn 








Bo 


Tóm tắt bốn nét quan trọng của đoạn kinh: 
* Thứ nhất: Nhân mạnh chỗ thân cận, mà là thân cận mật thiết. 
*- Thứ nhì: Nhẫn mạnh chỗ thực hành, mà là thực hành trọn vẹn, dũng 
mãnh, nhiệt tâm và tinh tấn. 
* Thứ ba: Nhẫn mạnh chỗ Mười như vậy (/hập như thị pháp), mà là như 
vậy của tướng chơn thật. Như vậy của thực tướng, chứ không phải của giả 
tướng. Toàn bộ Tướng + Tánh + Thể + Lực + Tác + Nhân + Duyên + Quả + 
Báo và Rốt ráo đều là thực tướng. Nắm vững một pháp thì thông suốt các 
pháp. Thông suốt một như thị thì thông suốt cả mười như thị. Hiểu được 
tướng của bông sen thì hiểu được tính của bông sen. Tướng bông sen thường 
trụ như thế nào thì tánh bông sen cũng thường trụ như thế â ây. 
* Thứ tư: Nhẫn mạnh chỗ ba lần thưa thỉnh và chờ đủ ba lần thưa thỉnh mới 
nhận lời. Tại sao như thế? Tại vì con người vốn dễ nhớ, nhưng lại mau quên. 
Phàm làm việc gì dù quan trọng, hay là bình thường, cũng phải trải qua ba 
lần. Lần thứ nhất tác dụng, tiền ngũ thức. Lần thứ nhì tác dụng đệ lục ý thức. 
Lần thứ ba tác dụng đệ thất và đệ bát thức, tức là Mạc Na và A Lại Da thức 
(tiềm thức). 
Đa phần chốn nhân gian thường áp dụng theo phương cách đi xin việc của 
Ngài Không Tử. Ngài Thánh này trong 14 năm xin việc tại các nước chư 


hầu, như Tẻ, Tào, Tống, Trần, Thái, Khuông, Diệp, Sở, chứ ít người áp dụng 
chờ đủ ba lần được mời như Ngài Không Minh, và lại càng rất ít người chịu 
áp dụng theo Đức Phật Thích Ca, chờ ba lần nhập Diệu. 


Đọc tụng phẩm Phương Tiện, khi qua đoạn này, nhiều người lướt qua, vì 
nghĩ răng đoạn kinh không có liên quan với cuộc sông của mình hằng ngày. 
Nếu ai đọc tụng kinh như vậy là sai nguyên lý. Tư duy sâu sắc và hãy áp 
dụng vào nêp sông hằng ngày về quy pháp ba lần này, xem sự hiệu nghiệm 
và sự thành công đạt đến mức nào. Lúc bấy giờ mới hiểu sự mầu nhiệm. 
Khi nào bạn đem bốn nét chính đoạn này áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, 
áp dụng đến khi đạt kết quả mỹ mãn, lúc ấy xin bạn nhớ phổ truyền sâu rộng 
và hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh, cùng được công đức như bạn. 


Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng 
minh, gia hộ cho chúng con. Chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư Thánh, 
chư Thiên Long Bát Bộ, Hộ pháp hộ trì cho nhân loại sớm liễu ngộ thực 
tướng các pháp, để cho Pháp Hoa kinh ngày một phổ truyền rộng rãi và thâm 
nhập vào đại vũ trụ, thơm ngát hương sen vi diệu. Mỗi mỗi tiểu vũ trụ bừng 
khai bông sen ngàn cánh. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuằần triêm 
công đức. Xin kết tất cả cùng là Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng đắc và hoằng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 


Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bô Tát, Bô Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


-— OO --- 


Bài 5— Phẩm Phương Tiện — Thứ Hai (tiếp theo) 


Đức Phật nhận lời chuyển pháp lớn 
Năm ngàn người bỏ pháp hội ra đi 
Đức Phật hoan hỷ 
Đức Phật chính thức chuyển Nhất thừa pháp để giáo hóa Bồ Tát 


I- MỞ ĐÈ 
Phần đầu phẩm Phương Tiện, Đức Phật dạy chúng ta khi nhận thức đời, nên 
nhận thức đến chỗ thực tướng, bởi vì pháp nào cũng hoàn nguyên về thực 
tướng của nó. Mỗi pháp dù có chia thành nhiều khía cạnh khác nhau: tướng 


khác với tánh, thể khác với lực ... ván ván.. . Nhưng. vốn nó đồng một thực 
tướng. Vì vậy khi nhận chân được thực tướng của môi pháp thì tướng, tánh, 
thể, lực, ... mà ta đang trực điện hằng ngày, nó cũng chỉ là giả tướng mà 
thôi. Việc quan trọng tiếp theo là khi rõ nó đều là giả tướng thì mình phải 
dẫn phần giả tướng này thâm nhập sâu vào thức, vào trí của mình cho trọn 
vẹn. Khi đã thâm nhập tròn đầy rồi thì cần phải thực hành. Khi thực hành 
cần phải frọn vẹn, phải tỉnh tấn, phải dũng mãnh, phải nhiệt tâm. Nhờ thực 
hành đủ bốn yếu tố quan trọng này mà hành giả Pháp Hoa mới liễu thông 
được mười Như thị pháp. Cả mười mặt, khía cạnh nào cũng đạt đến chỗ 
“Như thị pháp)” cả ! 

Hôm nay, phần tiếp theo phẩm Phương Tiện, bài này Đức Phật nhận lời 
chuyên pháp lớn. Khi sắp mưa lớn thì trời đất chuyển động trước, sau đó 
nước mới tuôn trút. Khi chưa mưa thì có người mong mưa, nhưng khi sắp 
mưa thì lại bỏ cuộc chạy trồn mưa. Pháp lớn của Đức Phật cũng vậy. 


Đoạn kinh này giúp chúng ta mở trí đi vào đời một cách thung dung hơn. 
Đây là dành cho những ai liễu thông phần mật nghĩa. 
Điểm quan trọng của đoạn kinh này, là tại hội Linh Sơn lúc sắp thuyết kinh 
Pháp Hoa, mà năm ngàn thính chúng lại rời bỏ ra đi, vậy mà Đức Phật lại 
hoan hỷ. Ngài lại còn công bố rằng: Trấu lép đã ra khỏi, Đạo tràng còn toàn 
hạt chắc! 
Kế từ đoạn này, Đức Phật bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa, bộ kinh lớn nhất 
của đạo Phật, bộ kinh dạy chúng sanh hiện đời thành Bồ tát và thành Phật, 
dạy Bồ tát thành Phật. 

-=- OŨO --- 


II- NỘI DUNG 
Chánhvăn - 
1/. Đức Phật nhận lời chuyên pháp lớn 


13 - Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất: “Ông đã ân cần ba 
phen thưa thỉnh, há đầu ta chắng nói. Ông nay lăng nghe, khéo suy nghĩ 
nhớ đó, Ta sẽ vì ông rành rõ giải nói. 


Giảng luận 
Khi đầy đủ nhân duyên, Đức Phật nhận lời thuyết giảng pháp lớn. Nhưng 
nhận lời với bốn điều kiện tiên quyết: 
Thính chúng phải lắng nghe. 
Thính chúng phải khéo tư duy. 


Thính chúng phải rõ. 

Thính chúng phải nhớ 

Bất cứ một buổi thuyết giảng nào, mà thiếu bốn yếu tố này thì xem như 
không có thời thuyết giảng. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
2/. Năm ngàn thính chúng bỏ pháp hội ra đi 

14 — Khi Đức Phật vừa nói lời đó, trong hội có các Tỷ kheo, Tỷ kheo NI, 
Ưu bà tắc, Ưu bà di, cả thảy năm nghìn người, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, lễ Phật mà lui khỏi. Vì sao vậy? Vì bọn người này gốc tội sâu nặng, 
lại tắng thượng mạn, chưa đắc mà nói đã đắc, chưa chứng mà cho đã 
chứng, có lỗi dường ấy, cho nên họ không ở lại, Đức Thế Tôn cũng để 
mặc kệ họ không ngăn cản. 

Giảng luận 


Khi Đức Phật còn tại thế, mà vẫn có trường hợp, năm ngàn vị học trò bỏ 
pháp hội ra đi. Ngày nay, hàng học trò bỏ chùa, bỏ thầy ra đi, âu cũng là việc 
đĩ nhiên mà thôi! Tại sao? Tại nghiệp chướng của họ sâu nặng. Tại túi tham 
không đáy. Tại tánh cao ngạo ngập tràn. Điều quan trọng không phải ở chỗ 
số lượng nhiều hay ít, nếu có người nghe không nhận nổi ra đi càng tốt, bởi 
vì đã lọc những hạt bi0nE lép, giống hư ra khỏi hàng ngũ! Sở dĩ kinh Pháp 
Hoa ngày nay được lưu truyền sâu rộng là nhờ thuở đó năm ngàn người đã 
bỏ pháp hội ra đi và bây giờ cũng còn nhiều ngàn người không còn ở lại Đạo 
tràng. Lưu ý là không phải cô ý lọc, mà là tự nhiên lọc thì Đạo tràng mới 
thực sự thuần khiết. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
15 - Bấy giò, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: “Trong hội ta đây giờ 
không còn nhành lá, mà rặt là hạt chắc. Xá Lợi Phất! Những kẻ tăng 
thượng mạn như vậy lui về cũng là tốt thôi. Ông nay nên khéo nghe, Ta 
sẽ vì ông mà nói. 
Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: “Vâng! Thưa Thế Tôn, con nguyện muốn 
nghe”. 

Giảng luận 
Từ thuở quá khứ Chư Phật, đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi mãi mãi 
đến bây giờ và dẫn đến ngàn sau, lúc nào cũng vậy. Đạo Phật, đạo Tiên, 


hoặc bất cứ đạo nào cũng đều thế cả. Đa phần khi người học trò mới đến cầu 
đạo thì ngoan ngoãn rất dễ thương, nhưng khi vừa học được chút ít thì đã nứt 
mầm phản thây, nghĩ rằng mình giỏi hơn sư phụ, đó là chưa nói vi phạm 
nhiều sai quấy bị tôn sư rầy la quở trách thì hờn giận. Hoặc hạng người tham 
sân si, nên khi còn đang ở với thầy, đang được thầy bảo bọc dưỡng nuôi, 
nhưng họ cũng chẳng vừa lòng, họ đang âm thầm nuôi dưỡng mâm mống 
phản thầy, lừa bạn, dối gạt tín thí đàn na, khi đủ cơ hội thì lập tức trốn, hoặc 
công khai bỏ đi. Ngoài nhóm xuất gia thì hàng ngũ tại gia, lại cũng còn 
nhiều người tác tệ, muôn mình được nôi bật hơn đồng bạn, nên sẵn sàng chờ 
đợi ngoài công chùa, để đón rước những gả phản thầy về lập cơ ngơi phụng 
dưỡng riêng đề hôm sớm hầu hạ, gọi là cúng dường, nhưng than ôi, chính họ 
là những người phá đạo, bởi vì chính họ mới là những kẻ phá hòa hợp 
Tăng: “ Tăng xa chúng Tăng tàn”. 


Ngày xưa, Đức Phật là đắng toàn năng toản giác, Ngài chẳng sử dụng 
phương pháp ngăn trừ nhóm người lòng dạ xấu xa, đê tiện ấy, mà Ngài chỉ 
dạy một câu: “Rất tốt, thành phần nhành lá đã rơi, Đạo tràng hiện còn người 
đầy đủ nhân duyên, những kẻ ngạo mạn đã rời khỏi”. 

Chúng tôi tụng đọc đến đoạn kinh này rơi nước mắt, thương Đức Phật vô 
cùng. Một đẳng giáo chủ, thần thông quảng đại, cũng chỉ buông xuôi một 
câu nhẹ nhàng thế thôi! Gẫm thân phận mình cùng các Ngài đại ân sư, đã 
từng mở tâm từ dưỡng nuôi học trò. Đúng là “Họa hồ họa bì, nan họa cốt”. 


Nhưng thà phản bội ra đi còn hơn những kẻ làm ký sinh trùng, ẩn lại nơi 
tông môn, chờ thầy chết để bán chùa, bán Phật, bán kinh, kế cả bán lương 
tâm con người. Họ đã làm hoen ố đạo Phật. Nhưng bàn lui rồi cũng phải nói 
tới, rằng trong hàng đệ tử vẫn còn biết bao người trung thành. Nếu thuở đó 
không còn những hạt chắc thì giờ này làm gì còn đạo Phật! 

Chúng tôi lại buồn nhiều hơn khi tụng câu: “Xá Lợi Phất! Như thị tăng 
thượng mạn nhơn thối diệc giai hỷ. Nhữ kim thiện thính, đương vị nhữ 
thuyêt”. 


Tức là Đức Phật khuyên chúng con rằng kẻ tăng thượng mạn đã rút lui rồi, 
các con hãy “khéo” lắng nghe. Đức Như Lai sẽ vì các con mà tuyên thuyết 
pháp lớn. Ôi sao mà cao cả! Ôi sao mà từ ái! Đức Thế Tôn ôi! Lúc nào 
chúng con cũng được cảm nhận Đức Thế Tôn đã thiên bá ức hóa thân, đứng 
cạnh chúng con, vò đầu chúng con, truyền trao cho chúng con niềm cao cả, 
sự từ ái và khuyên nhủ chúng con rằng các con chớ nên nản lòng, chú ý làm 
gì số phần tử cao ngạo, phản thầy lừa bạn, họ đã quên mất chính họ. Vẫn 
biết giáo dưỡng học trò như người nhà vườn săn sóc bông xoài, tuy số rụng 


thì nhiều, nhưng cũng không phải là chẳng còn quả nào tồn lưu nơi vườn 

cội. Giáo dưỡng học trò như trứng cá nở cả ngàn vạn cá con. Tuy rơi rớt tiêu 
hao quá nhiều, nhưng không phải cuối cùng chăng còn con nảo tồn tại đê trở 
lại nguôn xưa. 


-—=o0O--- 
Chánh văn 


16 - Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: “Pháp mầu như thế, các Đức 
Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói, như bông linh thoại đến đúng 
thời kỳ mới hiện ra. Xá Lợi Phất! Các ông nên tin lời của Phật nói, 
không hề hư vọng. 

Giảng luận 
Đoạn kinh này lại còn làm nỗi bật ý nghĩa, trước khi Đức Phật thuyết kinh 
Pháp Hoa, Ngài lại còn nhân mạnh một lần nữa, bằng cách đem hoa linh 
thoại, tức hoa Ưu Đàm Bát La, loài hoa mấy ngàn năm mới nở một lần: Khi 
nào có thánh nhân nhập đời thì hoa nầy mới nở. Việc thuyết kinh pháp đúng 
thời cũng như thế. Năm ngàn người rời khỏi hội thì hội Pháp Hoa mới đúng 
thời. 
Đoạn kinh này giúp cho những ai mang hạnh nguyện nhập đời, độ mình và 
độ đời, những aI nhận sứ mệnh ân sư giáo dưỡng học trò sẽ không còn nản 
lòng, trái lại càng thêm nghị lực, hầu mạnh dạn lặn sâu vào dòng đời trong 
đục, nếm mùi vị đắng cay trở thành ngon ngọt. 


Chánh văn 
17 - Xá Lợi Phất! Các Đức Phật theo thời nghỉ nói pháp. Vì sao vậy? Ta 
dùng vô số phương tiện, các thứ nhơn duyên, lời lẽ thí dụ, diễn nói các 
pháp. 
Pháp đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các 
Đức Phật mới biết được đó. Vì sao vậy? Các Đức Phật Thế Tôn, chỉ do 
một nhơn duyên lớn mà hiện ra nơi đời. 
Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai mở tri kiến Phật để đặng thanh 
tịnh, mà hiện ra nơi đời; Vì muốn chỉ bày tri kiến Phật cho chúng sanh, 
mà hiện ra nơi đời; Vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật, mà 
hiện ra nơi đời, Vì muốn cho chúng sanh chứng nhập vào tri kiến Phật, 
mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất! Đó là các Đức Phật do vì một nhơn 
duyên lớn mà hiện ra nơi đời. 


Giảng luận 


Những lời Như Lai sắp nói, không dư không thiếu, không sai trái, không xa 
rời lý chơn thật một mảy may. Nhưng vì áp dụng vô sô cách phương tiện, để 
dễ độ cho nhiều trình độ chúng sanh chăng. giông nhau, nên sự diễn bảy có 
hơi khác, thế thôi! Cho nên các vị không thể tư duy, hoặc phân tách mà liễu 
tri. Chỉ có Như Lai và chư Phật mới chứng đắc trọn vẹn. 

Chủ đích của Đức Phật và chư Phật, thể hiện nơi thế gian, cũng chỉ có một 
mục đích duy nhất, đó là “Vì một đại sự nhân duyên”. Vậy đại sự nhân 
duyên gì? Đại sự nhân duyên của Đức Phật Thích Ca Như Lai và chư Phật 
là: 

+ Dạy bảo chúng sanh mở khai tri kiến Phật. 

+ Chỉ bày chúng sanh thấy tri kiến Phật. 

+ Khiến cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật 

+ Hướng dẫn chúng sanh chứng nhập tri kiến Phật 

Tức là, Như Lai và chư Phật vì một đại sự nhân duyên khai thị ngộ nhập cho 
mỗi mỗi chúng sanh, ai ai cũng đều khai mở, thấy rõ, tỏ ngộ, chứng nhập 
vào tri kiến Phật vốn đã có sẵn của chính mình, hầu sớm chứng đắc quả vị 
Phật. Vì mục đích duy nhất đó, nên Như Lai và chư Phật, xuất hiện vào nơi 
thế gian này. 


Phân tích ý nghĩa đoạn này có sáu nét chính 
@® Thính chúng thuần nhất. 
® Đem hoa ưu đàm so sánh với thời cơ nói pháp. 
© Đúng thời, đúng lúc mới nói. 
@ Xác quyết những lời Như Lai sắp tuyên thuyết: không dư, không thiếu, 
không sai trái, không xa rời pháp chơn thật, dù là một mảy may. 
® Chủ đích là phố truyền một đại sự nhân duyên. 
@ Đại sự giáo hóa này, được chia bốn đoạn: khai mở, chỉ bảo, khiến cho và 
hướng dẫn. 
Chúng sanh khai mở hầu thấy biết để gặp lại và hòa nhập vào tánh Phật 
của chính mình. 


Tại sao chia làm bốn bước khai thị ngộ nhập? Tại vì, ví như một ngôi nhà, 
chủ nhà phải mở cửa, vào nhà mới thấy trong nhà có vật báu. Khi thấy được 
bảo vật trong ngôi nhà rồi, lúc bấy giờ mới hiểu chính ngôi nhà mình có của 
quý báu, rồi mới sử dụng của báu. Từ đó người chủ nhà không còn đói rách, 
phiền não, khóc than, đau khổ nữa. 

Đức Phật và chư Phật, trước kia khi còn làm chúng sanh như chúng ta, các 
Ngài cũng tối tăm, đâu hiểu chính mình có sẵn tánh Phật. Nhờ chư Phật quá 
khứ, khai mở cho thấy rõ tánh Phật và chỉ dạy, hướng dẫn cho ngộ nhập tánh 
Phật sẵn có và từ đó dần dần tu luyện thành Phật. Khi các Ngài thành Phật 


rồi, thấy chúng sanh mê tối như các Ngài thuở xưa, nên các Ngài mới thị 
hiện vào thế gian, để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Lúc 
đầu chư Phật dùng phương tiện, khai mở tâm trí chúng sanh, để cho chúng 
sanh, mọi người, mọi loài, ai ai cũng tự thấy rõ chính mình đã có sẵn tánh 
Phật như chư Phật. 


Khi thấy rõ rồi thì liền được gặp lại và sau đó hòa nhập tánh Phật hằng hữu 
đó. Lúc ấy mới thấy rõ ràng, thế giới này là một cõi tịch lặng, bình an, không 
hề có sự khổ đau. Tướng như vậy thì tánh như vậy. Tánh cũng tịch lặng. 
Tánh tướng thường tịch lặng. Tất cả đều thường tịch lặng. Khi nào hóa nhập 
được cái “Tiểu cá vị” vào đại bản ngã và nhập vào chơn ngã tịch lặng, tức là 
đã ngộ nhập Phật tri kiến. Từ đó mới tỉnh tấn tu luyện cho đến khi đắc quả 
thành Phật. AI a1, người nào, loài nào cũng đều được như vậy. 

Điều quan trọng nhất là phải tin nghe lời Đức Phật khai, tức là phải mở khai 
tánh Phật sẵn có của chính mình và mọi kẻ khác cũng giống mình. Tự tin ai ai 
cũng khai mở được Phật tánh. Rồi từ đó thị ngộ nhập tri kiến Phật, để rồi sẽ 
chứng đắc quả vị Phật. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
18 - Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ 
tát, những điều làm ra thường vì một việc: chỉ đem tri kiến Phật chỉ 
cho 
chúng sanh tỏ ngộ thôi”. 
Xá Lợi Phất! Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh 
nói pháp, không có các thừa khác, chẳng hai hoặc ba thừa. 


Giảng luận 

Tụng đọc đoạn kinh này, nếu không bình tâm, đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi tư 
duy để thấu hiểu thì hành giả kinh Pháp Hoa sẽ bỡ ngỡ rằng tại sao Đức Phật 
nhắn mạnh là kinh Pháp Hoa chỉ nhằm giáo hóa cho hàng Bồ tát, còn chúng 
ta thì sao đây? Hãy bình tâm phân tích đoạn kinh làm hai câu. Câu đầu: 
“Chư Phật chỉ nhằm giáo hóa hàng Bồ tát”. Câu tiếp theo: “Tất cả việc 
làm của Như Lai và chư Phật là để khai mở cho chúng sanh tỏ ngộ trí 
kiến Phật, chứ không hề có thừa nào khác, chẳng hề có hai hoặc ba thừa” 
(Âm Nho: Chư Phật Như Lai đản giáo hóa Bồ tát. Chư hữu sở tác thường vị 
nhất sự, dung dĩ Phật chỉ trí kiến thị ngộ chúng sanh). 


Nghĩa là chư Phật chỉ dùng một Phật thừa giáo hóa chúng sanh, tỏ ngộ tri 
kiến Phật. Mà khi tỏ ngộ tri kiến Phật thì vị đó đâu còn là chúng sanh nữa. 
Tối thiểu cũng là hàng sơ phát tâm Bồ tát. Khi nhập vào Bồ tát thì lúc đó 
Đức Thích Ca Như Lai, hoặc chư Phật chỉ nhắm mục đích duy nhất là giáo 
hóa hàng Bồ tát thành Phật. 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là giáo hóa chúng sanh thành Bồ tát, thành Phật, 
riêng hàng Bồ tát thành Phật. Vì vậy nên ngoài tên Diệu Pháp Liên Hoa, lại 
còn thêm một tên nữa “Pháp giáo Bồ tát, chư Phật đều hộ niệm”. Vì 
nguyên nhân này mà Đức Thích Ca Như Lai và chư Phật mới nhập đời. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
19 - Xá Lợi Phát! Pháp của tất cả các Đức Phật ở mười phương cũng 
như thế. 
Xá Lợi Phất! Các Đức Phật thuở quá khứ dùng vô lượng vô số phương 
tiện, đủ thứ nhơn duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các 
pháp. Vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo chư 
Phật nghe pháp, rốt cùng đều đặng chứng “Nhứt thiết chủng trí”. 
Xá Lợi Phất! Thuở vị lai, các Đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô 
số phương tiện, đủ thứ nhơn duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn 
nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó 
theo Phật nghe pháp, rốt cùng đều đặng chứng “Nhứt thiết chủng trí”. 
Xá Lợi Phất! Hiện nay đây, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi 
Phật ở mười phương, các Đức Phật Thế Tôn làm nhiều điều lợi ích an 
vui cho chúng sanh. Các Đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương 
tiện, đủ thứ nhơn duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các 
pháp. vì pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sanh ấy theo Phật 
nghe pháp, rốt ráo đều đặng chứng “Nhứt thiết chúng trí”. 
Xá Lợi Phất! Các Đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ tát, vì muốn đem tri 
kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng 
sanh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật vậy. 
Xá Lợi Phất! Nay Ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sanh có những 
điều ưa muốn, thâm tâm chấp trước, Ta tùy theo bốn tánh kia, dùng đủ 
thứ nhơn duyên. lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. 
Xá Lợi Phất! Như thế đều vì để chứng đặng một Phật thừa “Nhứt thiết 
chúng trí”. 


Giảng luận 
Chư Phật nhập vào đời: 


+ Cũng chỉ vì để giáo hóa chúng sanh Khai (mở): tri kiến Phật 

+ Cũng chỉ vì để chỉ bày cho chúng sanh Thị (chỉ): tri kiến Phật 

+ Cũng chỉ vì để khiến cho chúng sanh Ngộ (tỏ ngộ): tri kiến Phật 
+ Cũng chỉ vì để hướng dẫn chúng sanh Nhập (nhập): tri kiến Phật 


Khai thị ngộ nhập 

Chúng sanh trải qua bốn giai đoạn khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, mới đắc 
quả vị Bồ Tát. Bồ tát thì từ Sơ địa đến Thập địa. Khi chứng đắc quả vị Bồ tát 
rồi lại tiếp tục được sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, hoặc của chư Phật 
mà đắc thành quả vị Phật. 

Đức Phật Thích Ca nói rõ thêm răng: Thuở quá khứ, thuở vị lai (sưu này) lẫn 
hiện nay, chư Phật ở khắp mười phương, kê cả Đức Phật Thích Ca, hết thảy 
chư Phật, ba đời đều vì chúng sanh mà dùng hết phương tiện, lời lẽ khéo léo 
mà thuyết ba thừa, nhưng rốt ráo chỉ có một Phật thừa thôi. 


Đặc biệt, chư Phật mười phương ba đời, không phải vì khai thị ngộ nhập 
Phật tri kiến cho chúng sanh, mà cả chư Bồ tát cũng thuyết ba thừa, nhưng 
cũng chỉ một Phật thừa để rộng độ mà thôi. 

Có người lại phân vân răng, vậy thì kinh Pháp Hoa có liên quan gì với chúng 
ta đâu? Sao lại không có liên quan! Chư Phật dạy chúng sanh thành Bồ tát. 
Trong số chúng ta dù chưa thành Bồ tát, nhưng đang đi trên lộ trình để đến 
chứng đắc Bồ tát, hoặc phát nguyện tu hạnh Bồ tát. Nói cách khác dễ hiểu 
hơn, trong giới tu sĩ và cư sĩ thuộc bốn chúng đệ tử Đức Phật, có thể tạm 
chia bốn thành phần. Thành phần thứ nhất tu theo kiểu giải đãi, gặp ai cũng 
tin, ai nói sao theo vậy, chắng mục đích, chăng phương hướng, sự tu chẳng 
căn bản. Hạng thứ nhì là hạng lợi dụng đạo Phật để thụ hưởng phần vật chất, 
nói gọn hơn là hạng người mượn đạo tạo đời, hoặc ân vương nương Phật. 
Hạng thứ ba là hạng tu cầu chứng đắc, hoặc an vui cho riêng mình. Ai sống 
chết mặc ai, tìm chỗ vên ồn tĩnh tu một mình. Thành phần này Đức Phật bảo 
là chiếc xe nhỏ thuộc Thanh Văn thừa. Thành phần thứ tư và cũng thuộc 
thành phần cao thượng nhất của đạo Phật, đó là thành phần chỉ biết phục vụ 
mà chăng hề nghĩ đến thụ hưởng. Thành phần này là thành phần “Lấy tâm 
thiên hạ làm nhà. Nụ cười nhơn loại bài ca của mình”. Thành phần này 
phát tâm Bồ đề rộng lớn, tức là trước nhất phát tâm tu cầu thành Phật, đồng 
thời phát tâm rộng độ chúng sanh. Đức Phật gọi thành phần này là hàng sơ 
phát tâm Bồ tát, hoặc hàng phát nguyện sống Bồ tát hạnh. Hiện nay trong 
hàng đệ tử của Đức Phật, số sơ phát tâm Bồ tát, hoặc sống theo Bồ tát hạnh 
đông gấp đôi, gấp ba lần so với các thành phần tiêu cực kia. 


Đức Phật Thích Ca lại nhân mạnh rằng kinh Pháp Hoa giáo hóa cho chúng 
sanh hiểu rõ về thực tướng của các pháp. chúng sanh và Bồ tát chỉ hiểu, hoặc 
biết được thế nào là thực tướng của các pháp, chứ chưa chứng đắc thực 
tướng của các pháp. 

Vậy thì thực tướng là gì? Là mười như thị pháp thảy đều như thực. Như thị 
tức là thực tướng. Tướng tánh thê lực đều như thị. Nói riêng về thể thì chắng 
có cái nào làm chủ cho cái thể nào. Cũng ví như nguyên lý của ngũ hành 
tương sanh tương khắc vậy (chẳng hành nào làm chủ hành nào) 


z M —.. z“ KIM — 
> `: % 
= sa : _ 
\ Sanh ¡ \, Khắc j 
.... bề) touy _—đ° 


Thực tướng không phải học thuyết, lại càng không phải là chủ thuyết, nó lại 
không phải là gì cả. Con voi là con voi, chứ không giống cái quạt, không 
giống cái chối, không giống cột nhà ... Thực tướng của các pháp không thê 
suy luận, bàn thảo, mà là phải học và th luyện. Chỉ có Phật mới chứng đắc 
thực tướng của các pháp. Hàng Bồ tát chỉ mới biết thôi, còn chúng ta ai tu 
luyện chơn chánh thì cũng chỉ ở tầm mức hiểu mà thôi. 


_—-O0O--- 


Chánh văn 


20 - Xá Lợi Phất! Trong cõi nước ở mười phương, hai thừa còn không có, 
hà huống có ba. 

Xá Lợi Phất! Các Đức Phật hiện ra trong đời ác năm trược, đó là: kiếp 
trược, phiền não trược, chúng: sanh trược, kiến trược, mạng trược. Như 
thế, Xá Lợi Phất nhằm lúc kiếp loạn trược, chúng sanh nhơ nặng, bón 
xén, tham lam, ghét ganh, thành tựu các căn chẳng lành, cho nên các 
Đức Phật dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa, phân biệt nói thành 
ba. 


Giảng luận 
Khắp các cõi, khắp mười phương, hai thừa Thanh Văn, Duyên Giác là Tiểu 
thừa cũng chắng hề có chứ đừng nói là có ba thừa. 
Tại sao Đức Thích Ca Như Lai và chư Phật phải chia ra ba thừa pháp? Tại vì 
trình độ căn cơ chúng sanh sai khác, không đồng đều, nên phải chia làm ba, 
chứ thực ra chỉ có một Phật thừa mà thôi. 
Tụng đọc đoạn kinh này, chúng ta phải liễu nghĩa. Ba hay là một không có 
nghĩa khư khư chấp cứng. Cũng như Tiểu học, Trung học, Đại học, tuy chia 
ba, nhưng kỳ thực đâu phải là ba. Vì dù Đại học cũng phải từ Tiểu học dần 
dần mới vào Đại học. 


Tu học cũng vậy. Nếu bỏ kinh điển Tiểu thừa, bỏ kinh điển A Hàm, bỏ Tứ 
diệu đế, Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên, Tứ niệm xứ, Ngũ căn, Ngũ 
lực, Thất giác chi ... Tức là bỏ các phương pháp cơ bản chín bộ kinh Tiểu 
thừa để nhảy tót vót lên các bộ kinh Kim Cang, Viên Giác, Đại Bát Nhã, 
Lăng Nghiêm, Đại Niết Bàn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm ... thì thật không gì sai 
lầm cho bằng. Trái lại chỉ chấp nhận các bộ kinh Tiểu thừa, không tiễn lên tu 
học kinh Đại thừa thì lại càng sai lầm hơn. Trình độ Ngài Xá Lợi Phất đã 
chứng Thánh quả, nên Đức Phật mới dạy chuyên sang Nhất thừa pháp. Tu 
học Phật thừa, tức là Đại thừa. 


Vậy Tiểu thừa, Đại thừa cũng chỉ một gốc mà ra. Tam thừa hay Nhất thừa, 
cũng chỉ từ một thừa pháp mà ra. Trong kinh Pháp Hoa dung chứa đầy đủ 
các kinh Tiểu thừa và Đại thừa, nhưng chỉ tóm lược, hoặc chỉ nhắc phớt qua 
thôi. Dù lên Đại học, người sinh viên vẫn không thể nào bỏ bốn phép tính 
cộng, trừ, nhân, chia và hai mươi bốn chữ cái khi học ở Tiểu học. 

Ai học Phật mà còn phân chia Đại thừa, Tiểu thừa là sai lầm nghiêm trọng. 


——-O0O--- 


Chánh văn 


21 - Xá Lợi Phất! Nếu đệ tử Ta tự cho mình là A La Hán cùng Duyên 
Giác, mà không nghe không biết việc của các Đức Phật Như Lai chỉ giáo 
hóa Bồ tát thì người ấy chắng phải đệ tử Phật, chẳng phải A La Hán, 
chẳng phải Duyên Giác. 


Lại nữa Xá Lợi Phất! Các Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni tự cho mình đã đặng A 
La Hán, thân sau rốt sẽ rốt ráo Niết Bàn, bèn lại chẳng chí quyết cầu 
đạo Vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Nên biết nhóm đó là kẻ tăng 
thượng mạn. Vì sao vậy? Nếu có Tỷ kheo thiệt chứng quả A La Hán mà 
không tin pháp này thì quyết không có lẽ ấy, trừ phi sau khi Phật diệt 
độ và hiện tiền không Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ, những kinh 
như thế, người hay thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa rất khó có đặng, nếu gặp 
Đức Phật khác ở trong pháp này bèn đặng hiểu nó. 

Xá Lợi Phất! Các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Lời các 
Đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có 
một Phật thừa thôi. 


Giảng luận 
Lại thêm một lần nữa Đức Phật Thích Ca Như Lai nhân mạnh sự quan trọng 
về nhất thừa Phật giáo. Càng quả quyết hơn, Đức Phật chăng những phủ 
nhận hàng Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, mà cả hang A La Hán, hàng Duyên Giác, 
nếu ai tự thỏa mãn nơi hai quả vị Tiểu thừa, không chịu tham cầu tinh tấn tu 
luyện để chứng đắc Phật thừa thì vị đó đều không phải đệ tử của Như Lai. 
Vậy trong hạng phàm phu, nếu có ai thường tuyên bố chỉ chấp nhận pháp 
Tiểu thừa, phủ nhận pháp Đại thừa, nhất là không nhận Phật thừa, không 
phát tâm Bồ đề, không cầu Bồ tát đạo thì những người này dù đang là Tỷ 
kheo, Tỷ kheo Ni, hay hàng A La Hán, Bích Chi Phật thì Đức Thế Tôn cũng 
đều phủ nhận vị đó chăng phải đệ tử của Đức Thích Ca và của chư Phật 
khắp mười phương. 
-=- OŨO --- 


HI.- TÓM KẾT 
Mặc dù kinh Pháp Hoa chỉ có Phật và Phật mới thông suốt liễu tri, còn 
hàng thánh Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng không thể thấu suốt toàn 
triệt. Hàng chúng sanh, hàng tứ chúng đệ tử Phật, kế cả Thanh Văn, Duyên 
Giác cũng không thể nảo liễu tri Pháp Hoa kinh, nhưng Bồ tát thì có thể 
biết, hàng tứ chúng và chúng sanh thì có thể hiểu với điều kiện là phải tu 
luyện đúng pháp. Nếu chúng sanh và hàng tứ chúng không hiểu thì làm sao 
tu cầu nhất thừa. Còn hàng Bồ tát không biết thì làm sao tu cầu thành Phật. 


Vậy trong kinh Pháp Hoa điểm nào thâm sâu khó nhất? Xin thưa, thực tướng 
của các pháp. Thông suốt thực tướng là hiểu biết nhất thừa. Chúng ta và 
Thánh Tăng tuy chưa chứng đắc nhưng được “hiểu”, được “biết”. Nhưng 
muốn hiểu hoặc biết là phải nhuần nhuyễn phần khai thông nơi phẩm 
Phương Tiện. Nếu tu Pháp Hoa chưa hiểu, chưa biết phẩm Phương Tiện thì 
hai mươi sáu phẩm còn lại của bộ Pháp Hoa cũng khó mà liễu đạt ý nghĩa. 
Tại sao phẩm Phương Tiện được đặt lên hàng quan trọng như vậy? Xin thưa! 
Dù là phẩm kinh khai mở pháp nhất thừa, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa 
quá súc tích, các nét quan trọng mà các bộ kinh khác, kế cả các phẩm khác 
của kinh Pháp Hoa đều không có, hoặc quan trọng ở điểm khác. Ví dụ như: 
Năm ngàn đệ tử Đức Phật bỏ pháp hội ra đi. Đức Phật khen ngợi đây là dịp 
tốt vì trấu lép không còn. Thập như thị pháp. Pháp thế gian hằng còn. Nói 
chung, phẩm Phương Tiện còn rất nhiều nét mật nghĩa quan trọng như: Đức 
Phật xả định phân tích, ba lần thưa thỉnh, chờ qua ba lần thưa thỉnh Đức Phật 
mới nhận lời chuyền pháp lớn. Đức Phật chính thức chuyền pháp lớn để giáo 
hóa hàng Bồ tát. Đức Phật khẳng định chỉ có một Phật thừa, chứ không hề 
có thừa nào khác. Trùng tuyên phần thơ kệ. Phần thơ kệ phẩm Phương Tiện 
lại quan trọng hơn phần chính văn. 


Vì tầm mức quan trọng nên Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa dành một bài học 
cho phần thơ kệ. Điều quan trọng hơn hết là giới tu học Pháp Hoa có quý 
trọng giáo pháp hay không? Có thị kinh như thị Phật hay không? Nghĩa là có 
kính trọng kinh, nhìn thấy kinh như nhìn thấy Phật, gặp bài học Phật pháp 
như đã gặp được Đức Phật hay không? Nếu giới tu học Phật thành tâm kính 
trọng giáo pháp thì chắc chắn dù kinh có khó đến đâu cũng vẫn dễ hiểu. 
Không ngại suối e sông ngăn cách mà chỉ sợ lòng người e suối ngại sông. 
Mỗi bài học nếu được giới tu học Phật đọc đi, đọc lại hằng trăm lần, mỗi câu 
mỗi chữ ấn nghĩa đọc đi đọc lại hằng ngàn lần thì mới có thể liễu ngộ phần 
nào. Ngày nay người tu Pháp Hoa thường tu cầu phước, chứ ít người chuyên 
tu bừng tuệ, hoặc thống suốt kinh văn. Rất mong giới hậu học đừng giẫm lên 
vết xe cũ, là y kinh giải nghĩa, hoặc ly kinh nhất tự, vì trường hợp trước oan 
Phật ba đời, còn trường hợp sau khác nào ma nói. 


Tu học hiểu phẩm Phương Tiện, các phẩm khác sẽ dễ hiểu. Kính lạy ngôi 
Tam Bảo từ bị gia hộ cho chúng con thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. 
Xin chư thiên, chư tiên, chư thần, nhất là tám bộ hộ pháp trời rồng quỷ thần 
quảng bá sâu rộng phẩm Phương Tiện. Giới tu huệ và giới tu phước, phát 
tâm in sao viết chép kinh Pháp Hoa, nhất là phẩm Phương Tiện, đồng thời 
truyền rộng khắp năm châu. 


Kính lạy bậc đại trí tuệ Tôn Giả Xá Lợi Phất, cùng chư hiền Thánh Tăng và 
chư hiện tiền Tăng gia lực hộ trì phẩm kinh này. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần triêm 
công đức. Xin kết tất cả cùng là Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng đắc và hoăng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 


Bài 6 — tỉ (tiếp theo) 





Pháp nào trụ trên pháp nào ? 
Tại sao tướng thế gian lại vĩnh hằng ? 
I- MỞ ĐÈ 
Thường thơ kệ dùng để lập lại và cũng để tóm gọn toàn phân kinh văn, phần 
nhiều ngắn hơn, gọn hơn. Nhưng thỉnh thoảng cũng có phẩm, phần thơ kệ lại 
làm nổi bật những điểm mà phần kinh văn chưa đề cập, như trường hợp 
phẩm Phương Tiện này. Đa phần giới tu học Phật khi gặp thơ kệ trùng tuyên 
lại phần kinh văn thì lướt qua, chứ không thâm sâu. Tu học Phật như vậy có 
phần thiếu sót chăng? Nếu phẩm Phương Tiện mà cũng lướt qua thì làm sao 
thấu hiểu “Pháp nào trụ trên ngôi pháp nào và tại sao tướng của thế gian 
mà lại thường còn?” Không thấu hiểu hai vấn đề mật nghĩa của phẩm kinh 
này thì làm sao thấu hiểu Thập như thị pháp. Mà Thập như thị pháp không 
hiểu thì tu học kinh Pháp Hoa là tu học chỗ nào? Tu học làm sao? Làm sao 
những mật nghĩa của kinh Pháp Hoa nhập tạng thức. Tạng thức không được 
tàng chứa những mật nghĩa của kinh điển thì vô thức lấy gì bừng khai? 
Không bừng khai Yêm Ma La thức thì trí từ đâu phát, tuệ từ đâu bừng? Tất 
cả các câu hỏi dồn dập trên, nếu hành giả Pháp Hoa kinh không giải tỏa 


được thì chúng ta tu học kinh Liên Hoa là tu học cái thứ gì? Đã gọi là một 
sinh viên Sử địa, hoặc khoa học nhân văn, mà không hiểu niên lịch của 
Hùng Vương kéo dài hai ngàn sáu trăm hai mươi hai năm và tại sao chỉ có 
mười tám vua Hùng mà niên lịch trị vì của thời đại Hùng Vương lâu như 
thê? 


Việc tu học kinh Pháp Hoa cũng vậy, không hiểu Như Lai mà theo Như Lai 
là hủy báng Như Lai. Như Lai chứng đắc gì? Chứng đắc thực tướng của các 
pháp. Hàng đệ tử của Như Lai đĩ nhiên là không thể nào chứng đắc thực 
tướng các pháp được. Không chứng đắc, nhưng phải hiểu. Nếu không hiểu 
phải học và phải tu. Không chịu tu học thì làm sao hiểu. Còn bảo tu học như 
thế nào thì không ở phạm vi của một bài Phật pháp. 
Riêng về mặt dịch thuật “phẩn thơ kệ? phẩm Phương tiện, nhiều dịch giả 
dịch có sự khác nhau: 
Các bản dịch chữ Hán: Hán dịch toàn phẩm 3180 chữ 
Hòa thượng Trí Tịnh Việt dịch toàn phẩm 3 180 chữ 
Hòa thượng Tuệ Hải Việt dịch toàn phẩm 3180 chữ 
Tổ đình Quán Thế Âm giảng dịch toàn phẩm 3.180 chữ 
Hòa thượng Trí Quang Việt dịch toàn phẩm 6390 chữ 
Có dịch giả dịch theo thể năm chữ, vị khác lại dịch theo thê bốn chữ. Dịch 
theo thể nào, hoặc thêm hoặc bớt không quan trọng, chỉ quan trọng là không 
xa rời ý nghĩa của kinh văn và sáng nghĩa, nhất là hợp lý hợp tình, khiến 
người đọc, người tụng dễ hiểu. Còn phần người đọc người tụng thì không 
thể đọc hoặc tụng một vài lần, mà phải đọc ít nhất là hằng trăm lần, tụng 
hằng ngàn lần. Đoạn nào thích nhất thì trích đoạn đó, lập đi lập lại và nhân 
mạnh từng câu, từng chữ như điệp khúc, lúc ấy mới bừng sáng ý kinh. 
Phẩm Phương Tiện chia thành ba bài học, bài này là bài kết của phẩm 
Phương Tiện. 

-=- OŨO --- 


I- NỘI DUNG 


Chánhvăn - 
Khi ây, Đức Phật Thích Ca Như Lai thuyêt thơ kệ trùng tuyên nghĩa 
kinh: 


22 - Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, 
Có bụng tăng thượng mạn. 
Ưu bà tắc ngã mạn, 


Ưu bà di chẳng tin, 
Hàng bốn chúng như thế 
Số lượng đến năm ngàn, 
Chẳng tự thấy lỗi mình, 

Nơi giới có thiếu sót, 
Bo bo tì vít mình, 

Trí nhỏ - đã lộ ra, 
Bọn cám tắm trong chúng; 
Oai Đức Phật phải bỏ, 
Nhóm đó kém phước đức, 
Chẳng kham lãnh pháp này. 
Còn lại không cọng lá, 
Chỉ toàn hột chắc thôi. 


Giảng luận 

Trong bốn chúng Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni và nam nữ Phật tử, số lượng năm 
ngàn người, đang hiện diện nơi Đạo tràng, vừa nghe Đức Phật tuyên bố sắp 
thuyết Nhất thừa, tức là Phật thừa thì vội vàng rời chỗ ngồi đến lễ Phật và 
ra khỏi hội. Lý do rất đơn giản, đó là họ đã có tánh tăng thượng mạn, cao 
ngạo. Mới chứng đắc hoặc hiểu phần nào giáo pháp ở nơi Thanh Văn thừa, 
hoặc Duyên Giác thừa, họ tự cho là đã chứng đắc và thông hiểu đến tuyệt 
đích rôi, nên không cần nghe thêm về Nhất thừa pháp nữa. Đoạn này Đức 
Phật lập lại phần kinh văn bằng phần thơ kệ và nhấn mạnh: Trong đại gia 
đình hội Pháp Hoa không còn hạng tắm cám, mà chỉ còn thuần rặt những hạt 
chắc, tức là hàng có chủng tử tốt. Những ai tâm hồn cá biệt vị kỷ thì không 
đủ sức thọ nhận pháp tối tôn, tối thượng. Khi sắp thuyết Phật thừa Đức Thế 
Tôn cần tăng uy đức nên đương nhiên phải loại bỏ hạng tắm cám trong 
chúng để Đạo tràng chỉ còn lại loại lúa chắc hạt. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


23 — Xá Lợi Phất khéo nghe, 
Pháp mà các Phật đắc, 
Vô lượng sức phương tiện, 
Mà vì chúng sanh nói. 
Tầm của chúng sanh nghĩ, 
Các món đạo đã làm, 
Bao nhiêu những tánh dục, 


Nghiệp lành dữ đời trước. 
Phật biết hết thế rồi, 
Dùng các duyên thí dụ, 
Lời lẽ sức phương tiện, 
Khiến tất cả vui mừng, 
Hoặc là nói Khế kinh (Tu Đa La) 
(Già đà) Cô khới cùng Bốn sự, 
Bốn sanh, VỊ tằng hữu, 
Cũng nói những Nhơn duyên, 
(A Bà Đà Na) Thí dụ và Trùng tụng (Kỳ đà) 
Cùng Ưu Bà Đề Xá. 

Căn độn ưa pháp nhỏ, 
Tham chấp nơi sanh tử, 
Nơi vô lượng Đức Phật. 
Chẳng tu đạo sâu mầu, 

Bị các khổ não loạn, 

Vì đó nói Niết bàn, 

Ta bày Phương tiện đó, 
Khiến được vào huệ Phật. 
Chưa từng nói các ông, 

Sẽ đặng thành Phật đạo, 
Sở dĩ chưa từng nói, 

Vì giờ nói chưa đến; 

Nay chính là đến giờ, 
Quyết định nói Đại thừa. 


Giảng luận 

Khi chứng đắc quả vị Phật, Đức Thế Tôn phải sử dụng vô sỐ phương tiện vì 
chúng sanh mà thuyết giải sự lý chơn thật, hầu hóa độ muôn loài. Nhưng vì 
chúng sanh đăm chấp theo dục tánh thấp kém, đã chất chứa nhiều đời, nhiều 
kiếp. Đức Phật rõ hết tất cả quan niệm đạo hạnh nghiệp lành, nghiệp dữ của 
chúng sanh trải qua và tồn đọng lâu đời, cho nên mới dùng hết mọi nhơn 
duyên, nhất là dùng vô số phương tiện hợp với chúng sanh, kể cả dùng 
những ví dụ để chúng sanh hiểu, hầu mới độ được họ. Hoặc thuyết chín bộ 
kinh thuộc Tiểu thừa cũng chỉ là phương tiện độ chúng sanh. Chín bộ kinh 
Tiểu thừa (Hán Việt - Phạn âm): 


® Trường hàng - Tức là Tu Đa La kinh 
Ø Trùng tụng - Tức là Kỳ Dạ kinh 
© Cô khởi - Tức là Già Đà kinh 


@ Nhânduyên - Tức là Ni Đà Na kinh 
© Thí dụ - Tức là A Ba Đà Na kinh 
@ Bônsự - Tức là Y Đê Mục Đà Già kinh 


@ Bồn sinh - Tức là Xà Đà Già kinh 
© Vịitănghữu - Tức là A Phù Đà Đạt Ma kinh 
© Luận nghị - Tức là Ưu Bà Đề Xá kinh 


Kệ tóm lược chín bộ kinh Tiểu thừa: 

Trường hàng sang Trùng tụng 

Cô khởi và Nhân duyên 

Chuyển duyên tròn Thí dụ 

Bốn sự và Bốn sanh 

Tám thành Vị tằng hữu 

Luận nghị mới kết thành 

G1ới tu học Phật trước khi vào học Diệu Pháp Liên Hoa và các bộ kinh Đại 
thừa cũng cần phải thông hiểu đại cương về chín bộ kinh Tiểu thừa này. 
Kinh Phật có mười hai bộ, trừ chín bộ vừa nêu thì Đại thừa có riêng ba bộ: 

@® Thọký - Tức là Hòa Ca La Na kinh 

@ Tự thuyết - Tức là Ưu Đà Na kinh 

@ Phương quảng - Tức là Tùy Đà Lược kinh 

Suốt thời gian phương tiện thuyết chín bộ kinh, Đức Thích Ca Như Lai chưa 
hề dạy rằng các ông sẽ được thành Phật. Không phải Đức Phật thiên lệch, 
nhưng vì chưa đúng lúc, nhất là phải chờ đợi đủ nhân duyên. Vào hội thượng 
Pháp Hoa, nhân duyên đã chín mùi, tức là đúng thời cơ, hợp căn tánh thính 
chúng, những người tha thiết muốn tu cầu thành Phật theo phương pháp 
Nhất thừa. 


-—=o0O--- 
Chánh văn 


24- Chín bộ pháp của Ta, 
Thuận theo chúng sinh nói, 
Vào Đại thừa làm gốc, 
Nên mới nói kinh này. 
Có Phật tử tâm tịnh, 
Uyễn chuyển lại lanh lợi, 
Nơi vô lượng các Phật, 
Mà tu đạo sâu mẫu. 

Vì hàng Phật tử này, 


Nói kinh Đại thừa đây, 
Ta ghỉ cho người đó, 
Đời sau thành Phật đạo. 
Bởi thầm tâm niệm Phật, 
Cùng tu trì tịnh giới, 
Hạng này nghe thành Phật, 
Mừng rơn lan khắp mình. 
Phật biết tâm của họ, 
Nên nói cho Đại thừa, 
Thanh Văn hoặc Bồ tát, 
Nghe pháp mà Ta nói, 
Nhẫn đến một bài kệ, 
Đều thành Phật không nghỉ. 


Giảng luận 


Vì tùy thuận chúng sanh trong thời điểm đó, nên Đức Thích Ca Như Lai mới 
thuyết chín bộ kinh Tiểu thừa, để hóa độ cho chúng sanh vào những bước 
mở đầu. Cũng ví như học văn hóa, mở đầu thầy giáo phải dạy từ mẫu giáo, 
rồi mới đến tiểu trung học. Khi nào lên Đại học, Bác học mới dạy phương 


Dù là nơi Đạo tràng, năm ngàn người đã bỏ cuộc, nhưng số còn ở lại quá 
đông. Số này nghe việc thành Phật đã thấy niềm hoan hỷ tràn ngập khắp 
châu thân. Đức Phật lại nhân mạnh, Thanh Văn hoặc Bồ tát dù chỉ nghe Phật 
thuyết một bài kệ Phật thừa thì vị đó nhất định sẽ thành Phật. 


-—=OÔO--- 


Chánh văn 


25— Trong cõi Phật mười phương, 


Chỉ có pháp một thừa, 
Không hai cũng không ba, 
Trừ Phật phương tiện nói. 

Chỉ dùng danh tự giả, 

Dắt dẫn các chúng sanh, 
Để nói trí huệ Phật, 
Các Phật ra cối đời. 

Chỉ một việc thiệt đó, 
Nếu hai chẳng phải chơn, 
Rốt chẳng đem Tiểu thừa, 


Mà tế độ chúng sanh. 
Phật tự trụ Đại thừa, 

Y pháp của mình đắc, 
Định, Huệ, Lực trang nghiêm, 
Dùng để độ chúng sanh, 
Tự chứng đạo vô thượng. 
Pháp bình đẳng Đại thừa, 
Nếu dùng Tiểu thừa độ, 
Cả đến một người thôi, 
Thời ta đọa san tham. 
Việc ấy tất không được, 
Nếu người tin về Phật, 
Như Lai chẳng dối gạt, 
Cũng không lòng tham ganh, 
Dứt ác trong các pháp, 
Nên Phật ở mười phương, 
Mà riêng không chỗ sợ, 
Ta dùng tướng trang nghiêm, 
Ánh sáng soi trong đời, 
Đắng vô lượng chúng trọng, 
Mà nói ấn thiệt tướng. 


Giảng luận 


Đức Phật lại xác nhận rất hùng hồn, nếu Như Lai dùng pháp Tiểu thừa để 
hóa độ chúng, dù chỉ một người thì Phật đọa san tham. Vậy chúng ta phải 
hiểu rõ rằng suốt thời gian thuyết chín bộ kinh Tiểu thừa, là Đức Phật hướng 
dẫn chúng sanh đang đi đến giải thoát. Ai chấp Tiểu thừa là địa điểm tối hậu, 
hoặc ai hướng dẫn người mới đến Thanh Văn thừa, tuyên bố là đã đến địa 
điểm tối hậu là đọa. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


26 - Xá Lợi Phất! Nên biết! 
Ta vốn lập thệ nguyện, 
Muốn cho tất cả chúng, 

Bằng như Ta không khác. 
Như đời xưa Ta nguyện, 
Nay đã đầy đủ rồi, 


Độ tất cả chúng sanh, 
Đều khiến vào Phật đạo 
Nếu ta gặp chúng sanh 
Dùng Phật đạo dạy cả, 
Kẻ vô trí lộn xôn, 

Mê lầm không nhận lời, 
Ta rõ chúng sanh đó, 
Chưa từng tu cội lành; 
Chấp chặt nơi ngũ dục, 
Vì sỉ ái sanh khổ, 

Bởi nhân duyên các dục, 
Sa vào ba đường dữ; 
Xoay lăn trong sáu nẻo, 
Chịu đủ những khỗ độc, 
Thân mọn thọ bào thai, 
Đời đời tăng trưởng luôn. 
Người đức mỏng ít phước, 
Các sự khổ bức ngặt, 
Vào rừng rậm tà kiến, 
Hoặc chấp có, chấp không; 
Nương gá các chấp này, 
Đủ sáu mươi hai kiến, 
Chấp chặt pháp hư vọng, 
Bên nhận không bỏ đặng, 
Ngã mạn tự khoe cao, 
Dua nịnh lòng không thiệt, 
Trong nghìn muôn ức kiếp, 
Chẳng nghe danh tự Phật, 
Cũng chẳng nghe chánh pháp, 

Người như thế khó độ. 


Giảng luận 
Đoạn thơ kệ này Đức Thế Tôn phân tích hạng người nào khó độ. Những 
ai sống theo tâm hạnh Bồ tát thì lúc nào cũng cầu mong mọi người, mọi loài, 
thảy thảy đều được an vui, thấm nhuần Phật pháp, vượt khỏi sanh tử luân 
hồi, hầu sau này chứng đắc thành Phật. Nhưng tâm nguyện tốt là một lễ, sự 
việc thực tế không thể giản đơn như vậy! Cho nên có lắm lúc, một vải vị sơ 
phát tâm Bồ tát, sống quá nhiệt tình với mọi người, nhưng gặp những người 
nghịch lại Đại thừa thì liền phát cáu. Hôm nay chúng ta tụng và thâm sâu 
vào đoạn thơ kệ này, chắc chắn, từ đây và mãi mãi sẽ không còn nổi quạu 


nữa. Bởi vì chính Đức Thích Ca Như Lai đã công bồ rất rõ ràng nơi đoạn thơ 
kệ của phầm Phương Tiện, kinh Pháp Hoa này rôi. Đức Phật xác quyết là có 
sáu mươi hai loại châp tà kiên, Đức Phật không thê độ cho họ thành Phật 
được. 


Lục thập nhị 
Đây là Lục thập nhị kiến, Skt là devasasti distayah, chỉ sáu mươi hai tà kiến 
mà ngoại đạo ở Ấn Độ xưa kia chấp trước nhằm lẫn. Cách quy định để tính 
con số sáu mươi hai này không giống nhau: 


@® Quyên 14 kinh Trường A Hàm cho là có mười loại gồm sáu mươi hai 
kiến chấp, nhưng theo lý luận mà ngoại đạo chấp trước thì phân ra hai loại: 
“Bồn kiếp bổn kiến” và “Mạt kiếp mạt kiến”. Bốn kiếp bốn kiến là y theo 
tiền tế ở quá khứ mà khởi phân biệt kiến, gồm năm loại mười tám kiến, bao 
quát bốn loại “thường luận”, bốn loại “diệc thường diệc vô thường luận”, 
bốn loại “biên vô biên luận”, bốn loại “chủng chủng luận” và hai loại “vô 
nhân nhi hữu luận”. 

Mạt kiếp mạt kiến là y theo hậu tế ở vị lai mà khởi phân biệt kiến, gồm 
năm loại bốn mươi bốn kiến bao quát mưới sáu loại “hữu tưởng luận”, 
tám loại “vô tưởng luận”, tám loại “phi hữu tưởng phi vô tưởng luận”, bảy 
loại “đoạn diệt luận”, năm loại “hiện tại Niết bàn luận”, cộng chung sáu 
mươi hai kiến. 


Ø Theo Đại Phâm Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận thì sáu mươi hai kiên gôm: 
Trên ngũ uân đêu lập tứ cú, tức ngũ uân trong quá khứ môi cái gôm có bôn 
cú “vô thường”, “thường vô thường”, “phi thường”, “phi vô thường”, thành 
hai mươi cú. Ngũ uân hiện tại môi cái gôm có bôn cú “hữu biên”, “vô biên”, 
“hữu biên vô biên”, “phi hữu biên phi vô biên”, thành hai mươi cú. Ngũ Uân 
vị lai môi cái có bôn cú “như khứ”, “bât như khứ”, “như khứ bât như khứ”, 
“phi như khứ phi bât như khứ”, thành hai mươi cú. Cộng tât cả lại là sáu 


mươi cú, tính thêm hai cú “đoạn thường” là “thân dữ thân nhứt” và “thân dữ 
thân dỊ” là sáu mươi hai kiên. 


© Quyền 23 Nam Bồn Niết Bàn kinh cho rằng do năm kiến mà sanh ra sáu 
mươi hai kiến “Ly đăng tứ kiến” là hai mươi kiến, “Sắc giới diệc đồng” là 
hai mươi kiến, “Tứ tâm của vô sắc giới”, mỗi thứ có bốn kiến là mười sáu 
kiến. “Biên kiến” có sáu tức gồm tam giới mỗi cái đều có “thường đoạn” hai 
thứ. Cộng chung lại tất cả là sáu mươi hai kiến. 


Ngoài ra còn nhiều cách tính ở các kinh điển khác nữa, nhưng tựu trung 
đồng nhứt quan điểm cho sáu mươi hai kiến là những chấp trước tai hại của 
chúng sinh, khiến khó được Phật độ. 

Nghĩa chỉ tiết về sáu mươi hai loại chấp tà kiến quá cao, chúng tôi cũng 
không thê phân giải cho tường tận được. Hơn nữa, trình độ của hành giả mới 
tập bước đầu vào công, hoặc vào sân, người nào tuyệt lắm là chỉ mới bước 
lên thềm Pháp Hoa, nên chúng ta cũng chưa đủ và cũng chưa nên thâm sâu 
về danh từ, mà chỉ tổng quát, nhất là đi sâu vào phương diện ần nghĩa, được 
như thế là tốt quá rồi! 


-—=OÔ0O--- 


Chánh văn 
27— Cho nên Xá Lợi Phất, 
Ta bày các phương tiện, 
Nói các đạo dứt khổ, 
Chỉ cho đó Niết bàn. 

Ta dẫu nói Niết bàn, 
Cũng chẳng phải thiệt diệt, 
Các pháp từ xưa giờ, 
Tướng thường tự vắng lặng. 
Phật tử hành đạo rồi, 
Đời sau đặng thành Phật, 
Ta có sức phương tiện, 
Mở bày pháp ba thừa. 
Tắt cả các Thế Tôn, 
Đều nói đạo Nhất thừa, 
Nay trong đại chúng nây, 
Đều nên dứt trừ nghỉ, 
Lời Chư Phật không khác, 
Chỉ một —- Không hai thừa. 


Giảng luận 
Đức Phật phương tiện thuyết các pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên và các 
bộ kinh thuộc về Tiểu thừa. Trong phần này, Đức Phật có chỉ rõ quả vị Niết 
bàn, nhưng đây chỉ mới nửa phần Niết bàn, chứ chưa thuyết giảng rốt ráo 
toàn phân Niết bàn. Muốn tu luyện liễu thông kinh Pháp Hoa, trước nhất 
phải liễu thông thế nào là toàn phần Niết bàn, thế nào là nửa phần Niết bàn. 
Thanh Văn thừa chỉ chứng đắc Hữu dự Niết bàn, Phật thừa mới chứng đắc 


Vô dự Niết bàn. Hữu dư chỉ một nửa, Vô dư mới toàn phần. Kinh Thắng 
Man Bảo Hốt, quyên hạ giải thích thêm rằng: “Hữu dư Niết bàn còn biến 
dịch sanh tử. Vô dư Niết bàn không còn biến dịch sanh tử”. 

Duy thức tướng tông, còn giải thích thêm rằng: “Phật dẹp bỏ hóa thân, lẫn 
ứng thân, trở về gốc của “chân thân”, đó là Vô dư Niết bàn”. 

Tín Tông Tam Muội Hoa Nghiêm Thiên Thai, giải thích rõ hơn: “Dứt bỏ 
vọng kiến, quy về Chơn như, thu Hóa thân trở về với Bổn thân thì là nhập 
Vô dự Niết bàn”. 

Nói tóm, tại sao Niết bàn Thanh Văn lại chưa trọn vẹn? Rất dễ hiểu, Niết 
bàn và sanh tử không hề khác nhau, tức là không hề có hai. Vậy mà Thanh 
Văn chưa chứng đắc thực tướng của pháp này, nên cố chấp rằng sanh tử là 
đáng chán. Niết bản là đáng vuil 


-==o0O--- 
Chánh văn 


28— Vô số kiếp trước kia, 
Vô lượng Phật diệt độ, 
Trăm nghìn muôn ức Phật, 
Số nhiều không lường được. 
Các Thế Tôn như thế, 

Đủ thứ duyên thí dụ, 

Vô số sức phương tiện, 
Diễn nói các pháp tướng. 
Các Đức Thê Tôn đó, 
Đều nói pháp Nhất thừa, 
Độ vô lượng chúng sanh, 
Khiến vào nơi Phật đạo. 
Lại các đại Thánh chúa (Chư Phật), 
Biết trong lòng ham muốn, 
Của Trời người quần sanh, 
Ở tắt cả thế gian, 

Dùng phương tiện khác nhau, 
Giúp bày nghĩa đệ nhất. 


Giảng luận 
Không chỉ riêng một mình Đức Phật Thích Ca Như Lai, mà hết thảy vô 
lượng, vô số chư Phật từ nhiều đời nhiều kiếp, rộng khắp mười phương cũng 
đều thuyết trùng trùng, lớp lớp các phương tiện, nào nhân duyên, nào ví dụ 


.. vân vần ... Mục đích cũng chỉ để phố truyền pháp Nhất thừa, tức là “ai ai 
cũng được quyên thành Phật”. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


29— Nếu có loài chúng sanh, 
Gặp các Phật quá khứ, 
Nghe pháp mà bố thí, 
Hay trì giới - Nhẫn nhục. 
Tỉnh tấn mọi Thiền Trí, 
Tu phước tuệ mọi cách, 
Những người như thế đó, 
Đều đã thành Phật đạo. 
Sau các Phật diệt độ, 
Nếu người lòng dịu lành, 
Các chúng sanh như thế, 
Đều đã thành Phật đạo. 


Giảng luận 
Có nhiều người tu học Phật, nhưng nghe nói đến Nhất thừa đều nghĩ là khó 
quá, nhất là nghe đến chuyện thành Phật thì lại càng phân vân hơn. Rồi tự 
hỏi mình, làm thế nào tu Pháp Hoa kinh đây? Đọc tụng đoạn thơ kệ này, 
chắc không còn ai phân vân thắc mắc gì nữa cả! 
Loài chúng sanh nào thuở quá khứ xa xưa đã gặp được Phật, đã nghe Phật 
dạy, rất tinh tấn, hoặc thiền định, hoặc trí tuệ, nói chung là phước huệ song 
tu thì nhất định những hạng người đó sẽ thành Phật. 
Đoạn trước Đức Phật dạy sáu mươi hai loài hữu tình khó độ, là vì các hạng 
này cố chấp. Họ mới đạt đến quả A La Hán chứng đắc Thanh Văn quả, 
hoặc họ mới hiểu được Hữu dư Niết bàn, mà đã cố chấp cho là tột đỉnh thì 
làm sao Phật độ cho họ thành Phật được. 


-—-o0QO--- 
Chánh văn 
30 - Các Phật diệt độ rồi, 


Người cúng dường Xá Lợi, 
Dựng muôn ức thứ tháp, 


Vàng, bạc và pha lê, 

Xà cừ cùng mã não, 
Ngọc mai khôi, lưu ly, 
Thanh tịnh rộng nghiêm sức, 
Trau giỗi nơi các tháp, 
Hoặc có dựng miếu đá, 
Chiên đàn và gỗ trầm, 
Gỗ mật cùng gỗ khác, 
Mọi gạch ngói bùn đắt, 
Hoặc ở trong đồng trồng, 
Đắp đất thành miếu Phật, 
Nhẫn đến trẻ con đùa, 
Vun cát làm tháp Phật, 
Những hạng người như thế, 
Đều đã thành Phật đạo. 


Giảng luận 

Đoạn thơ kệ này nhấn mạnh thêm răng: Hạng người nào Có thể tu luyện 
thành Phật? Không những hiện tại, mà những ai hướng về chư Phật quá khứ 
đã nhập Niết bàn, lưu lại Xá Lợi, phát tâm thành kính xây tháp miêu cúng 
dường Xá Lợi, tháp quý bằng vàng bạc ngọc ngà, cho đến đất đá cây gỗ 
gạch ngói. Tất cả hạng người này nhất định sẽ thành Phật. Chữ tháp miếu ở 
đây có nghĩa là chùa tháp, thờ Xá Lợi Phật, hoặc thờ hình tượng Phật, thảy 
đều được hưởng phước đức và sẽ thành Phật. Vậy mà có một sô trường hợp, 
có những vị tu sĩ Phật giáo lại hủy báng việc xây tháp, cất chùa, bảo răng 
xây chùa tháp là sai chánh pháp. Họ biện luận rằng, khi Đức Phật còn tại thê, 
rày đây mai đó, chứ không hề có chùa. Vậy thì Tinh xá Kỳ Hoàn là gì? Nếu 
ai đó đọc kỹ đoạn thơ kệ này, chắc là sẽ thay đôi lập trường, tán đương công 
đức xây tháp, cất chùa thờ Phật, thờ kinh, thờ Tổ, kế cả thờ Xá Lợi Phật Tô. 


-—o0O--- 
Chánh văn 


31 - Nếu như người vì Phật, 
Xây dựng các hình tượng, 
Chạm trỗ thành các tướng, 

Đều đã thành Phật đạo. 
Hoặc dùng bảy thứ báu, 
Hay thau, đồng, đồng đỏ, 


Chất nhôm cùng chì kẽm, 
Sắt, gỗ cùng với bùn, 
Hoặc dùng keo, sơn, vải, 
Nghiêm sức làm tượng Phật 
Những người như thế đó, 
Đều đã thành Phật đạo. 
Vẽ vời hình tượng Phật, 
Trăm tướng phước trang nghiêm, 
Tự làm hoặc bảo người, 
Đều đã thành Phật đạo. 
Nhẫn đến trẻ con đùa, 
Dùng cỏ cây và bút, 
Hoặc lấy móng tay mình, 
Mà vẽ hình tượng Phật, 
Những hạng người như thế, 
Lần lần góp công đức, 
Đầy đủ tâm đại bi, 

Đều đã thành Phật đạo, 
Chỉ dạy các Bồ tát, 

Độ thoát vô lượng chúng. 


Giảng luận 


Đoạn thơ kệ trước phân tích công đức việc tạo dựng chùa tháp. Đoạn thơ kệ 
này nhẫn mạnh công đức của việc kiến tạo tượng hình Phật, đó là hiện tại 
gieo hạt giống Phật, các đời sau nhất định sẽ gặt quả thành Phật. Việc đơn 
giản nhất là những đứa trẻ nào khi ngồi chơi lại tự dùng móng tay, vẽ vào 
đất bùn, đất cát, dạng giống hình tượng Phật thì nhất định các bé đó sau này 
sẽ thành Phật. Việc rất dễ dàng như thế, nhưng không đễ dàng nếu thiếu 


thành tâm thiện chí và niêm tin. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


32— Nếu người nơi tháp miếu, 
Tượng đắp và hình vẽ, 
Dùng hoa, hương, phan. lọng, 
Lòng kính mà cúng dường, 
Hoặc khiến người. trỗi nhạc, 
Đánh trồng, thôi tù và, 


Tiêu, sáo, đàn, không hầu, 
Tỳ bà, chụp chã đồng, 
Các tiếng hay như thế, 

Đem dùng cúng dường hết, 

Hoặc người lòng vui mừng, 
Ca ngầm khen Đức Phật, 
Nhẫn đến một tiếng nhỏ, 

Đều đã thành Phật đạo. 


Giảng luận 
Đây phân tích công đức của những al ở nơi chùa tháp, trước hình tượng Phật 
thành tâm dâng hương hoa, phan lọng, hoặc sử dụng tất cả các nhạc khí, 
nhạc cụ để trỗi nhạc, nhất là ca hát, ngâm vịnh tán dương Đức Phật thì 
những vị đó đời vị lai sẽ đắc thành quả vị Phật. Như vậy tại sao trong giới 
Phật giáo lại có những người tránh hoặc bài bác âm nhạc? 


-==o0o--- 
Chánh văn 


33 - Nếu người lòng tán loạn, 
Chỉ cần dùng cành bông, 
Cúng dường nơi tượng vẽ, 
Lần thấy vô số Phật, 
Hoặc có người lễ lạy, 
Hoặc lại chỉ chắp tay, 
Nhẫn đến giơ một tay, 
Hoặc chỉ hơi cúi đầu, 
Để mà cúng dường tượng, 
Lần thấy vô lượng Phật, 
Tự thành đạo vô thượng, 
Rộng độ chúng vô số, 
Vào Vô dư Niết bàn, 
Như củi hết lửa tắt, 
Nếu người lòng tán loạn, 
Vào bên trong tháp miễu, 
Một xưng Nam mô Phật, 
Đều đã thành Phật đạo. 
Nơi các Phật quá khứ, 
Tại thế hoặc diệt độ, 


Có người nghe pháp này, 
Đêu đã thành Phật đạo. 


Giảng luận 

Đơn giản thật là đơn giản, về mặt lễ nghi hình thức, đối với những người 
mới vừa tin Phật. Nhưng nghiêm khắc cũng lắm nghiêm khắc, đối với những 
người theo đạo Phật rất lâu, Song thiểu tâm thành, nhất là thiếu tin tưởng, 
rằng mình có Phật tánh và không tin tưởng mình sẽ thành Phật. Người tâm 
tính tán loạn, nhưng khi vào chùa tháp, chí thành, chí kính niệm danh hiệu 
Phật thì người đó nhất định cũng sẽ thành Phật. Người tâm tán loạn còn 
được như vậy, huống gì giới Tăng Ni Phật tử. Nhưng với một điều kiện duy 
nhất, đó là phải tin pháp Nhất thừa, tức là Phật thừa. 


-—==o0o--- 
Chánh văn 


34-- Các Thế Tôn vị lai, 
Số nhiều không thể lường, 
Các Đức Như Lai đó, 
Cũng phương tiện nói pháp, 
Tất cả các Như Lai, 
Dùng vô lượng phương tiện, 
Độ thoát các chúng sanh, 
Vào trí vô lậu Phật. 

Nếu có người nghe pháp, 
Không ai chắng thành Phật. 
Các Phật vốn thệ nguyện, 
Ta tu hành Phật đạo, 
Khắp muốn cho chúng sanh, 
Cũng đồng đắc đạo này, 
Các Phật đời vị lai, 

Dầu nói trăm nghìn ức, 
Vô số các pháp môn, 

Kỳ thiệt vì Nhất thừa, 
Các Phật lưỡng túc tôn, 
Biết pháp thường không tánh, 
Giống Phật theo duyên sanh, 
Cho nên nói Nhất thừa. 


Pháp đó trụ ngôi pháp, 
Tướng thế gian thường còn. 
Nơi Đạo tràng biết rồi, 
Đức Phật phương tiện nói, 
Hiện tại mười phương Phật, 
Của trời người cúng dường, 
Số nhiều như hằng sa, 
Hiện ra nơi thế gian, 

Vì an ôn chúng sanh, 
Cũng nói pháp như thế. 
Biết vắng bặt đúng nhất, 
Do dùng sức phương tiện, 
Phải bày các món đạo, 
Kỳ thiệt vì Phật thừa. 
Biết các hàng chúng sanh, 
Thâm tâm luôn nghĩ nhớ, 
Nghiệp quen từ quá khứ, 
Theo tánh, dục, tỉnh tấn, 
Và các căn lợi độn, 
Dùng các món nhơn duyên, 
Thí dụ cùng lời lẽ, 

Tùy cơ phương tiện nói. 


Giảng luận 

Toàn phần thơ kệ của phẩm Phương tiện thì đoạn này quan trọng nhất, bởi vì 
khi bạn mới bước vào đạo Phật bạn đã được ăn sâu vào tư tưởng câu: “Các 
pháp vốn VÔ thường”. Đến nay bạn đã lên trình độ học Đại thừa thì bạn lại 
gặp câu thơ kệ nơi đoạn kinh này: “Các pháp vốn hằng còn”. Mâu thuẫn 
chăng? Không mâu thuẫn, trái lại còn hậu thuẫn. Khi trình độ bạn còn kém, 
chưa hiểu tý gì về Phật pháp, mà dạy rằng: “Các pháp vốn hằng còn” thì làm 
sao bạn hiểu. Nhưng dạy các pháp vôn vô thường thì bạn rất dễ hiểu. Bạn 
cằm cái bát trên tay, vô ý làm rơi bể nó: Vô thường! Mới gặp mặt người thân 
quen buổi sáng, buôi chiều nghe cáo phó: Vô thường! Mới ngày nào đây, 
ông A giàu sang phú quý, vậy mà hôm nay ông ây đang hành khắt, vợ chết 
không có hòm chôn: Ôi vô thường! Các pháp vốn vô thường thì rất dễ hiễu. 


Bạn liễu ngộ được lý vô thường, tâm hồn bạn sẽ đạt được an vui, bất cứ là 
hoàn cảnh nào. Giáo pháp Phật ích lợi như thế đó! Nhưng bây giờ lại ích lợi 
thêm, vì bạn đã trải qua thời gian tu học lâu năm, đã lên đến trình độ Đại 
thừa, cũng ví như sinh viên đại học. Vậy không lẽ cũng mãi nhai đi nhai lại 


câu: “Các pháp vốn vô thường” mãi hay sao? Nếu vô thường thì chết là mắt, 
mà mất thì bạn tu làm gì? Hoc thuyết chết là mất là học thuyết “đoạn điệt”. 
Hôm nay bạn nên học thêm câu: “Cúc pháp vốn hằng còn”. Khi nào bạn 
chứng đắc cao hơn nữa, bạn sẽ liễu ngộ chắng phải thường, cũng chăng phải 
vô thường, lại cũng chẳng phải lưng chừng nửa thường, nửa vô thường, mà 
các pháp vốn nó là không tướng. Không tướng tức là fhực tướng. Giáo 
pháp mà ba đời chư Phật chứng đắc, Bồ tát chỉ mới biết, chúng sanh ai giỏi 
thì mới hiểu thực tướng là thế nào, chứ không thê chứng đắc. 
Trước khi vào học chỗ khó học này, chúng ta thông qua hai câu: 
.... Phị pháp trụ pháp vị 
Thế gian tướng thường trụ ... 
Việt dịch: _.... Pháp trụ trên ngôi pháp 

ThỄ gian tướng thường còn ... 
Thoát dịch :... Pháp tịnh trụ trên động 
Tướng thế gian hằng còn ... 


Pháp nào trụ trên pháp nào? Tại sao tướng thế gian thường trụ? Tại sao pháp 
tịnh trụ trên pháp động? Hy vọng những mẫu chuyện ví dụ sau đây dù chưa 
đả thông toàn bộ, nhưng tối thiểu cũng giúp bạn mở cái gút khó để bạn dễ tư 
duy. 

Pháp tịnh trụ trên động 

Tướng thế gian hằng còn 

@ Một người đi tàu lửa, tàu lửa động, nhưng ông ta vẫn giữ được giấc ngủ 
qua đêm rất yên lành! Như thế có phải là pháp tịnh trụ trên pháp động hay 
không? 

® Biên qua cơn bão bùng giông tố, vậy mà chắng có con cá, con tôm nào bị 
thương, hoặc bị chết cả! Như thế có phải là pháp tịnh trụ trên pháp động hay 
không? Người nào đắc được pháp tịnh trụ trên pháp động là người ây đang 
sông rất an vui nơi cuộc sống hiện tại: Tướng thế gian hằng còn. 

Bởi vì hết thảy các tướng thế gian vốn nó thường còn, dù trước mắt nó là vô 
thường, là biến đổi, nhưng bản chất về vật thể của mỗi mỗi nó vẫn tồn tại 
miên viễn. 

© Một đóa hoa thơm, sau một tuần lễ, nó sẽ khô tàn, không còn đẹp và thơm 
nữa, như thế thì nó là vô thường, chứ sao bảo là hằng còn? Trước mắt thì nó 
là vô thường, nhưng lâu dài thì nó vẫn là hằng còn. Vậy xin đặt câu hỏi: Sau 
khi hoa tàn, sắc đẹp của hoa nó đi đâu? Mùi thơm của hoa nó tan mất thế 
nào? Nó chăng đi đâu cả, nó vẫn hằng còn với không gian, lẫn thời gian. 
Trên khoảng không bao la là cái kho tàng vô tận, sẽ thu chứa màu sắc đẹp 
của hoa, thu chứa hương thơm của hoa và thu chứa toàn phần các nguyên tố, 
diệp tố ... của hoa. 


- Tại sao biết ? 

- Qua thí nghiệm, sau khi hoa tàn, đem hạt hoa trồng vào đất. Vài tháng sau, 
cây hoa này lại nở những đóa hoa khác, y như đóa hoa đã tàn. Nghĩa là cũng 
màu sắc đẹp như thế, cũng hương thơm như thế, diệp tố, nguyên tố đều y 
như hoa trước, chắng thiếu sai chút nào. Hãy đặt câu hỏi: Cái hoa sau này ai 
đem cho nó mùi hương, sắc đẹp, hay là nó tự thu hút từ khoảng không, từ 
kho tàng vô tận. Tức là kho tàng vô tận đã chứa tất cả. Như vậy có phải là 
thường còn hay không? 

Không những hoa, mà con người, loài vật, kể cả muôn loài, cũng đều như 
thế. Vậy các hình tướng thế gian thuộc về vật thể nó biến hay nó thường? Nó 
vô thường mà nó vẫn là thường. 

- Nó biến mà nó thường, nó thường để nó biến. Dù biến, dù thường, nhưng 
bản chất của nó vốn thường trụ. Học Phật pháp khi còn trình độ Tiểu học 
phải học cho thuộc “Hình tướng các pháp vốn vô thường”. Nhưng khi học 
đến trình độ Đại thừa thì phải học để hiểu, để biết chắc chắn rằng hình 
tướng các pháp vốn hằng còn. Có đạt ngộ pháp hằng còn này thì mới tu 
chứng đắc giáo pháp Phật. Có đạt ngộ tướng các pháp vốn hăng còn thì mới 
liễu thông phẩm Phương Tiện. Nêu thêm một chứng minh cao hơn về Thể 
gian tướng hằng còn. 


Ví như hoa sen, khi nở khi tàn. Tàn để chuẩn bị nở. Khi tàn, hương sắc của 
nó tạm cất nơi kho trời vô tận, tức là nơi khoảng không bao la mênh mông. 
Chờ khi mặt đất nở một bông sen khác thì hương và sắc kia, kế cả các 
nguyên tố khác cũng cùng lúc động trở lại với hoa sen. Chỗn hư không kia 
là nơi kho tàng vô tận, chắng hề phân không gian thành ranh giới và cũng 
chẳng. bao giờ tính đếm thời gian có tháng ngày. Hương tố, sắc tố, đạm tố, 
diệp tố và nhiều tố khác ...vân ván... Chúng có đổi thay nhưng chúng hằng 
còn bất biến. Dù nó đi vào thế gian, nó thuộc tướng thế gian, nhưng tướng 
thế gian có hai: “Giả tướng và thực tướng”. Phần nảo thô, tế và vi thì thuộc 
giả tướng, còn phần nào đã tinh lọc thành Diệu, để rồi thành “Diệu hữu” thì 
đều thuộc về thực tướng. Các pháp cũng đều như thế! Diệu hữu và chơn 
không vốn đồng một bản thê. Khi còn trình độ phương tiện Tam thừa thì các 
pháp vốn vô thường, nhưng khi vào Nhất thừa, vào Như thị pháp, khi liễu 
ngộ thực tướng các pháp. “Các pháp thảy đồng không tướng. Không tướng 
kia như tượng sắc không” (Bát Nhã). Vì vậy cho nên khi hiểu pháp tịnh trụ 
trên pháp động thì mới hiểu Tướng thế gian hằng còn. 


——-O0O--- 


Chánh văn 


35— Ta nay cũng như vậy, 
Vì an ôn chúng sanh, 
Dụng các món pháp môn, 
Rao bày nơi Phật đạo, 
Ta dùng sức trí huệ, 
Rõ tánh, dục chúng sanh, 
Phương tiện nói các pháp, 
Đều khiến đặng vui mừng, 
Xá Lợi Phất nên biết ! 
Ta dùng mắt Phật xem, 
Thấy sáu đường chúng sanh, 
Nghèo cùng không phước huệ, 
Vào đường hiểm sanh tử, 
Khổ nối luôn không dứt, 
Sâu tham nơi ngũ dục, 
Như trâu “mao” mến đuôi, 
Do tham ái tự che, 
Đui mù không thấy biết, 
Chẳng cầu Phật thế lớn, 
Cùng pháp dứt sự khổ, 
Dắn sâu các tà kiến, 
Lấy khổ mà thay khổ, 
Phật vì chúng sanh này, 
Mà sanh lòng đại bỉ. 


Giảng luận 
Trong sáu loài chúng sanh, đa phần đều muốn an vui nhưng lại tạo quả khô. 
Muốn siêu thoát mà lại tạo quả luân hồi, đắm chìm nơi năm dục: 
@® Ham sắc đẹp ®@ Ham tiền của ® Ham danh vị 
@ Ham ănuống  Ham ngủ. 
Đức Phật bảo: “Bệnh nặng nhất của chúng sanh là ái nhiễm”. Đức Phật ví 
họ như loài trâu mao (cững đọc là Ly), yêu quý đuôi hơn sinh mạng của nó. 
Thà nó chịu đánh đập, chứ nó không chịu mất lông đuôi. Đức Phật vì hạng 
người này, trải đại từ bi tâm, phổ truyền pháp Phương Tiện. Nếu ai đạt pháp 
Phương Tiện, mà không cô chấp Tam thừa, lúc ấy Đức Phật mới trao cho 
Nhất thừa pháp. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
36— Xưa, Ta ngồi Đạo tràng, 
Xem cây cùng kinh hành, 
Trong ba mươi bảy ngày, 
Suy nghĩ việc như vầy : 
Trí huệ mà Ta đắc, 
Vị diệu cao tột bực, 
Chúng sanh các căn chậm, 
Tham vui sỉ làm mù, 
Các hạng người như thế, 
Làm sao mà độ đặng ? 
Bấy giờ các Phạm vương, 
Cùng các trời Đề Thích, 
Bốn Thiên vương hộ đời, 
Và trời Đại tự tại, 
Cùng các thiên chúng khác, 
Trăm nghìn ức quyến thuộc, 
Chắp tay cung kính lễ. 
Thỉnh Ta thuyết pháp cho, 
Ta liền tự suy nghĩ, 
Nếu chỉ khen Phật thừa, 
Chúng sanh chìm nơi khổ, 
Không thể tin pháp nây, 
Do phá pháp không tin, 
Rót trong ba đường dữ, 
Ta há không nói pháp. 
Vội vào Niết bàn sao ! 
Nhớ lại Phật quá khứ, 
Sức phương tiện đã làm, 
Ta nay chứng đặng đạo, 
Cũng nên nói ba thừa. 


Giảng luận 
Khi Đức Thích Ca đắc thành quả vị Như Lai, Ngài dùng trí tuệ quán chiếu, 
thấy chúng sanh căn cơ còn thấp kém, nghiệp chướng quá sâu dày, đắm mê 
nơi ngũ dục, tham sân si ngập tràn. Như thế thì làm sao thuyết Phật thừa 
được? Nếu thuyết Phật thừa, đại chúng nghe không liễu ngộ, không khởi 
lòng tin, rồi hủy báng chánh pháp, sa đọa vào ba đường dữ. Khi thấy nghịch 
duyên như vậy, Đức Phật định thu thần thị nhập Niết bàn. Liền lúc đó, các vị 
Phạm Thiên vương, Đề Thích Thiên Vương, bốn vị Tứ Thiên vương hộ đời, 


cùng trăm ngàn vạn ức Thiên chúng quyến thuộc, đến trước Đức Thế Tôn 
đảnh lễ và thỉnh cầu Phật chuyên pháp luân. Cũng vừa lúc Đức Phật bỗng 
nhớ thuở chư Phật quá khứ, đã từng thực hành rộng truyền pháp phương 
tiện, thuyết ba thừa. 


Tại sao hiện nay Đức Thế Tôn lại không áp dụng như vậy? Chính vì từ bi 
tâm nên Phật phương tiện thuyết tam thừa. Lợi thì rất nhiều, nhưng hại cũng 
không ít, vả chăng khi Đức Phật nhập diệt không xảy ra rắc rối. Nạn chia rẽ 
nội bộ giới Tăng lữ, chia thành hai phái Thượng tọa bộ tức là Tiểu thừa và 
Đại chúng bộ tức là Đại thừa và đã trải dài khắp năm châu, suốt hơn hai 
mươi lăm thế kỷ. Mãi đến cuối thế kỷ XX dương lịch, tại Việt Nam có Bồ 
tát Quảng Đức tự thiêu và chư Thánh tử đạo phát tâm hy sinh thân mạng 
cúng dường chánh pháp. Từ đó tại Việt Nam mới hợp nhất được hai hệ phái 
Tiểu thừa và Đại thừa. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


37 - Lúc ta nghĩ thế đó, 
Mười phương Phật đều hiện, 
Tiếng ngân an ủi Ta, 
Hay thay ! Đức Thích Ca ! 
Bực Đạo sư hạng nhất, 
Đặng pháp vô thượng ấy, 
Theo gương tắt cả Phật, 
Mà dùng sức phương tiện, 
Chúng tôi cũng đều đặng, 
Pháp tối diệu hạng nhất, 
Vì các loài chúng sanh, 
Phân biệt nói ba thừa, 
Trí kém ưa pháp nhỏ, 
Chẳng tự tin thành Phật, 
Cho nên dùng phương tiện, 
Phân biệt nói các quả, 
Dầu lại nói ba thừa, 
Chỉ vì dạy Bồ tát. 


Giảng luận 


Một Đức Phật nhập đời, độ đời thì hết thảy chư Phật khắp mười phương đồng 
hộ niệm. Một vị Tăng thừa hành Phật sự, phụng sự chúng sanh, nêu được chư 
Tăng khắp mười phương đồng hỗ trợ thì nhân loại và muôn loài được nhuần 
triêm công đức biết bao! 

Khi Đức Thích Ca Như Lai bỗng nhớ pháp phương tiện mà chư Phật quá 
khứ đã thực hiện, nên Đức Thế Tôn quyết định dùng phương tiện thuyết 
giảng pháp ba thừa thì chư Phật khắp mười phương đều ứng hiện, dùng ngôn 
ngữ cõi trời Phạm Thiên để tán dương việc làm của Đức Phật Thích Ca. 
Chư Phật cũng thuạt rằng, tất cả chư Phật Như Lai cũng đều sử dụng pháp 
phương tiện, vì chúng sanh mà Phật thuyết ba thừa. Tuy thuyết ba thừa, 
nhưng kết vẫn vào Phật thừa đề độ chư Bồ tát. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


38 - Xá Lợi Phất nên biết ! 
Ta nghe các Đức Phật, 
Tiếng nhiệm mầu rắt sạch, 
Xưng “Nam mô chư Phật” ! 
Ta lại nghĩ thế này, 

Ta ra đời trược ác, 
Như các Phật đã nói, 
Ta cũng thuận làm theo. 
Suy nghĩ việc đó rồi, 
Liền đến thành Ba Nại, 
Các pháp tướng tịch diệt, 
Không thể dùng lời bày, 
Bèn dùng sức phương tiện, 
Vì năm TỶ kheo nói, 
Đó gọi chuyển pháp luân, 
Bèn có tiếng Niết bàn. 
Cùng với A La Hán, 
Tên pháp, tăng sai khác, 
Từ kiếp xa đến giò, 
Khen bày pháp Niết bàn, 
Dứt hắn khổ sanh chết, 
Ta thường nói như thế. 


Giảng luận 


Âm thanh chư Phật khắp mười phương vọng về thế giới Ta Bà vừa nhiệm 
mầu, vừa vi diệu, ngợi khen và khuyến khích Đức Phật Thích Ca nên 
phương tiện thuyết ba thừa để rộng độ chúng sanh. Đức Thích Ca Như Lai 
hoan hỷ thực hành phương tiện thuyết tam thừa. 

Rời cội Bồ đề, đến thành Ba La Nại, nơi Vườn Nai phương tiện thuyết tam 
thừa, độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Ngôi Tăng bảo có từ đó và việc 
Đức Phật chuyên pháp luân để có ngôi Pháp bảo cũng phát khởi từ đây. Điều 
đáng chú ý, Pháp bảo từ bài pháp đầu tiên, đến nhiều năm sau Đức Phật khai 
mở con đường về Niết bàn, nhưng mới chỉ là Niết bàn của Thanh Văn thừa, 
chưa hoản toàn rốt ráo, vì vậy cho nên mới gọi là phương tiện thuyết tam 
thừa. mới nêu và hướng dẫn Miếf bàn Hữu dư, chứ chưa giáo hóa chứng đắc 
toàn triệt Miết bàn Vô dư. 


-==o0O--- 
Chánh văn 


39 - Xá Lợi Phất phải biết ! 
Ta thấy các Phật tử, 
Chí quyết cầu Phật đạo, 
Vô lượng nghìn muôn ức, 
Đều dùng lòng cung kính,, 
Đồng đi đến chỗ Phật, 
Từng đã theo các Phật, 
Nghe nói pháp Phương tiện, 
Ta liền nghĩ thế này : 

Sở dĩ Phật ra đời, 

Là để nói Phật huệ, 
Nay chính đã đúng lúc. 


Giảng luận 

Đức Phật cho Tôn Giả Xá Lợi Phất và đại chúng biết là khi nhìn thấy hàng 
đệ tử Như Lai, những vị quyết tâm cầu Phật đạo, số đông nhiều hằng trăm 
ngàn vạn ức, đồng đến trước Phật thành tâm cung kính Phật. Số đông này 
tiền kiếp đã từng nghe chư Phật quá khứ phương tiện thuyết tam thừa. nên 
Đức Thích Ca Như Lai mới quả quyết rằng: Chư Phật nhập đời cũng chỉ vì 
khai mở Phật huệ cho chúng sanh. Cho nên nay đã đúng thời, Như Lai nhất 
định phổ truyền giáo pháp như chư Phật đã từng phổ truyền. Đọc tụng đoạn 
thơ kệ trên, hành giả Pháp Hoa kinh tăng trưởng niềm tin rằng chính mình 
nhất định có khả năng thành Phật. 


Chánh văn 
40 - Xá Lợi Phất phải biết ! 
Người căn chậm trí nhỏ, 
Kẻ chấp tướng kiêu mạn, 
Chẳng thể tin pháp này. 
Nay Ta vui vô úy, 

Ở trong hàng Bồ tát, 
Chính bỏ ngay phương tiện, 
Chỉ nói đạo vô thượng, 
Bồ Tát nghe pháp đó, 
Đều đã trừ lưới nghỉ, 
Nghìn hai trăm La Hán, 
Cũng đều sẽ thành Phật. 
Như nghỉ thức nói pháp, 
Của các Phật ba đời, 

Ta nay cũng như vậy, 
Nói pháp không phân biệt. 
Việc chư Phật ra đời, 
Lâu xa khó gặp được, 
Mà cho dù đã gặp. 

Nói pháp này vẫn khó 
Vô lượng vô số kiếp, 
Nghe pháp này cũng khó 
Kẻ hay nghe pháp này, 
Là người cũng khó có. 
Thí như hoa Linh thoại, 
Ai ai cũng ưa mến, 

Cỗi trời người Ít có, 

Lâu lâu trổ một lần. 


Giảng luận 
Hạng người trí thấp kém, tính tình kiêu mạn, dù có phương tiện thuyết cách 
nào họ cũng không tin Phật thừa. Vì vậy đến đây vào hội thuyết Pháp Hoa, 
Đức Phật chính thức công bố thông qua, không còn nhắc Nhị thừa, hoặc 
Tam thừa nữa, chỉ còn Nhất thừa thôi. Pháp Nhất thừa này Đức Phật chủ 
đích là thuyết dạy hàng sơ phát tâm Bồ tát và hàng Bồ tát, y pháp tu hành, 
hầu sớm chứng đắc quả vị Phật. 


Ngoài số vị A La Hán bỏ Đạo tràng ra đi thì số còn lại nơi Đạo tràng một 
ngàn hai trăm vị A La Hán hiện hữu nhất định cũng sẽ thành Phật. 
Thuở xưa chúng sanh khó gặp chư Phật xuất hiện vảo đời. Nay cho dù gặp 
Đức Phật Thích Ca Như Lai nhập đời, nhưng nghe được pháp Nhất thừa lại 
còn khó hơn, mà kẻ hay nghe pháp này cũng khó có. Khó như hoa Linh 
thoại đối với đời là loài hoa quý hiếm, mây ngàn năm, khi nào đời có Thánh 
nhân xuất hiện, loài hoa này mới một lần nở. Như vậy pháp Nhất thừa vô 
cùng quý báu, ai đủ duyên lành mới được nghe, mới được đọc tụng, In sao, 
viết chép, cúng dường, nhất là nghe xong, tụng xong, khởi niềm tin, mà tin 
thật thầm sâu vào pháp Nhất thừa mới thật là tuyệt diệu vậy. 


-==Oo0O--- 
Chánh văn 


41 - Người nghe pháp mừng khen, 
Cả đến nói một lời, 
Thời đã là cúng dường, 
TẤt cả Phật ba đời. 
Người đó còn ít có, 
Hơn cả hoa Ưu đàm, 
Các ông chớ có nghỉ, 
Ta là vua các pháp, 
Khắp bảo các đại chúng, 
Chỉ dùng đạo Nhất thừa, 
Dạy bảo các Bồ tát, 
Không Thanh Văn đệ tử. 


Giảng luận 
Đoạn thơ kệ này nhấn mạnh, ai nghe pháp Nhất thừa rồi tin tưởng mừng 
khen, kế cả tán thán một lời thôi, công đức của người này bằng cúng dường 
khắp chư Phật ba đời. Hạng người như thế còn hiếm có hơn hoa Ưu đàm. 
Đức Phật giáo hóa chúng sanh thành Bồ tát, giáo hóa hàng Bồ tát thành Phật. 
Những ai còn chấp giữ quả Thanh Văn thì không còn là đệ tử của Đức Phật 
nữa. 


——-O0O--- 


Chánh văn 


42 - Xá Lợi Phát các ông! 
Thanh Văn và Bồ tát, 
Phải biết pháp mầu này, 
Là bí yếu các Phật. 

Bởi đời năm ác trược, 
Chỉ tham ưa các dục, 
Những chúng sanh như thế, 
Rốt không cầu Phật đạo, 
Người ác đời sắp tới, 
Nghe Phật nói Nhất thừa, 
Mê ngờ không tin nhận, 
Phá pháp đọa đường dữ, 
Người tự trọng trong sạch, 
Quyết chí cầu Phật đạo, 
Nên vì bọn người ấy, 
Rộng khen đạo Nhất thừa. 
Xá Lợi Phất nên biết ! 
Pháp các Phật như thế, 
Dùng muôn ức phương tiện, 
Tùy thời nghỉ nói pháp. 
Ai chẳng học tập tu, 
Không hiểu đặng pháp này, 
Các ông đã biết rõ, 
Phật là thầy trong đời. 
Việc phương tiện tùy nghỉ, 
Không còn lại nghỉ lầm, 
Lòng sanh niềm vui mừng, 
Tự biết sẽ thành Phật. 


Giảng luận 

Đoạn kết phẩm Phương tiện, Đức Phật căn đặn đại chúng và Tôn Giả Xá Lợi 
Phất, kế cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ tát lưu ý rằng pháp Nhất 
thừa là bí pháp nhiệm mầu của chư Phật ba đời. Vì vậy nên chúng sanh khó 
hiểu, khó liễu đạt, bởi vì đời năm trược ác, chúng sanh tham đắm năm dục 
lạc, nếu thuyết giảng cho họ, họ không tin nhận hủy báng pháp Nhất thừa và 
sẽ bị đọa ba đường dữ. Pháp Nhất thừa chỉ phổ truyền cho hạng người tâm 
thanh tịnh, biết hỗ biết thẹn khi bị sai lầm. Phải dùng đủ nhiều cách dù là 
phương tiện phô truyền để rồi dẫn đến Nhất thừa pháp. Nhất thừa pháp đòi 
hỏi người tin phải học, phải tu, phải luyện. Tin chưa đủ, học chưa đủ, mà 
phải cả tu luyện mới liễu thông pháp Nhất thừa. 


Đức Phật đạo sư cả ba cõi, dù tùy nghĩ phương tiện nhưng không thể nào 
lầm lẫn. Chúng sanh nào tự tin, tự hiểu rằng mình sẽ thành Phật thì tâm luôn 
luôn hoan hỷ. 

Giới tu hành kinh Pháp Hoa nên học rất thâm sâu nơi phẩm Phương tiện và 
tu luyện theo lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn để liễu thông Nhất thừa pháp. 


-¬- OO --- 


HI - TÓM KẾT 
Bài này nói riêng, ba bài học về phẩm Phương Tiện là chìa khóa mở cửa vào 
tòa lâu đài Pháp Hoa. 
Đọc phẩm Phương Tiện nên chú ý từng chữ, nỗi bật nhất là những đoạn, 
những câu ấn nghĩa: 
* Năm ngàn người rời pháp hội. 
Thập như thị pháp. 
Pháp trụ trên ngôi pháp. 
Thế gian tướng thường còn. 
Chư Phật và Đức Phật Thích Ca Như Lai vào đời chỉ vì phổ truyền thực 
tướng của các pháp. 
* Chúng sanh hàng chơn tu chỉ “##ểu” thực tướng. 
* Bồ tát chỉ “biếf? thực tướng. 
* Chư Phật mới “el#ng đắc” thực tướng. 
Phẩm Phương Tiện còn nhiều ấn nghĩa, nhất là phần thơ kệ nơi bài số sáu 
này chưa được giảng giải. Thực tướng không thể dùng sáu giác quan để nhận 
biết, cũng không dùng thức, kế cả không thể dùng trí để quán chiếu mà 
chứng đắc. Phải từ hàng Bồ tát tu luyện mới chứng đắc thực tướng. Khi 
chứng đắc thực tướng các pháp, là đã chứng đắc quả vị Phật. 


x  x %x *%x 


Phải có phong vũ biểu và đài thiên văn mới đo lường chính xác về sự thay 
đổi khí tượng và sự cô xảy ra giữa không gian. Sáu giác quan con người, dù 
tỉnh tế cách nào cũng không thê đo lường chính xác mọi hiện tượng trong vũ 
trụ, đù là tương đối. 


Đức Phật Thích Ca và chư Phật xuất hiện ở đời, mục đích chính là chỉ dẫn 
cho chúng sanh thấy rõ thực tướng của các pháp. Thực tướng của các pháp 
là chơn không, và chơn không tức là thực tướng. Phật pháp và thế gian pháp, 
chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Thực tướng và giả tướng, chẳng hề 
hai và cũng chẳng phải là một. Sóng và nước, chẳng hề hai mà cũng chẳng 
phải một. Muốn liễu nghĩa thực tướng các pháp thì trước tiên phải tin mình 
và chúng sanh, aI aI, loài nào, người nào cũng đều có Phật tánh. Muốn tin 


mình có Phật tánh thì phải liễu ngộ kinh Pháp Hoa, nhất là phẩm Phương 
tiện. Khi chính ta được khai mở, để thấy biết Phật tánh rồi thì phải làm sao 
quay về gặp gỡ tánh Phật sẵn có ấy, và quan trọng là phải nhập vào tánh 
Phật ấy, lúc bấy giờ mới liễu nghĩa được thực tướng, mới vỡ lẽ rằng thực 
tướng chính là chơn không, các pháp có hình tướng thế gian, tướng nào cũng 
không ngoài thực tướng. Mười như vậy, tức là Thập như thị pháp, là mười 
phương pháp, dẫn nhập cho ta liễu nghĩa thực tướng. 


Trong cơn mưa tầm tã của chiều đông lạnh, nó đã ngầm chứa đựng cái rực 
rỡ của thêm xuân, và ngược lại cũng thế. Vậy cho nên, người học đạo không 
nên chạy trốn cái chiều đông lạnh, mà cũng không nên chạy đi tìm cái thềm 
xuân âm áp vui vẻ kia. Thực tướng của hoa, không có sự nở hay tàn. 

Xuân đi hoa vẫn nở 

Xuân ở hoa vẫn rơi 

Bận lòng chỉ rơi nở 

Tự tại thả thuyền chơi 

(Thơ Thích Thông Bửu) 

Từ ngày biết câm quyên kinh Pháp Hoa đọc tụng đến nay, chúng ta chỉ phớt 
qua và ngồi chờ sự mầu nhiệm của tha lực. Đồng ý là có sự mâu nhiệm của 
Tam Bảo, nhưng cũng ví như người xem truyền hình mở máy không đúng 
tần số, nhất là máy truyền hình chưa hoàn chỉnh thì làm sao ta thấy được 
hình và nghe được tiếng phát đi từ Đài truyền hình. 


Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sửa đồi về lối tu mê mờ, tu phó mặc của mình. 
Chúng ta phải học, phải chiêm nghiệm, phải tinh tấn, phải tu tập. Nhất là 
phải tu luyện để mở khai, để thấy biết, để gặp gỡ, để hòa nhập vào thực 
tướng của các pháp. Thực tướng là tướng chơn không, là tánh Phật, là Phật 
tri kiến, là rõ biết Phật tánh. 
Điều quan trọng nhất cần lưu ý là chẳng những biết Phật tánh của riêng 
mình, mà phải thấu hiểu rằng aI al, mọi người, mọi loài và không riêng 
chúng hữu tình, mà cả loài vô tình như cỏ cây, bông, lá, đá, hoa, thảy thảy 
muôn vật cũng đều có giống Phật. 
Loài hữu hay vô tình 
Đều có giống Phật cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm và Niết Bàn) 

xS 
Rất mong tất cả chúng ta đều là hành giả Pháp Hoa kinh, ai cảm thấy sự hiểu 
biết của mình về thực tướng còn mập mờ, tức là chưa hiểu rành rẽ, xin tỉnh 
tấn tu luyện theo phương pháp Nhất thừa. Việc cấp thiết trước mắt là hãy 


đọc ba bài số bốn, năm và sáu này nhiều lần. Đọc như khi ta còn bé ở trình 
độ Tiểu học, học bài thuộc lòng vậy. Dù ta có lớn bao nhiêu, có danh vị 
trong xã hội, có trí thức đối với xã hội bao nhiêu, nhưng quay về với kinh 
Pháp Hoa, với thực tướng các pháp, chúng ta cũng vân là một bé â âu thơ. Bởi 
vì Bồ tát, Thanh Văn và Duyên Giác vẫn còn chưa chứng đắc Pháp Hoa kia 
mài 

Từ hiểu biết đến chứng đắc còn xa. Chúng ta không nên tự phụ mình đã 
chứng đắc, hay liễu ngộ thực tướng. Hiểu biết chưa đạt thì làm gì có chứng 
đắc? Nếu đọc thuộc lòng ba bài này mà chưa hoan hỷ thì quý vị nên tìm 
nghe băng nhựa, của ba buổi giảng khóa sáu này, thời gian gân chín tiếng 
đồng hồ (su cuộn). Nếu nghe băng nhựa vẫn chưa thỏa đáng thì nên trực 
tiếp đến Đạo tràng. Tốt nhất là nên hạ quyết tâm tu luyện. Phải có minh sư 
thiện hữu. Phải ấn định “giờ” tu luyện, tu luyện trọn vẹn, tinh tấn, dũng 
mãnh và nhiệt tâm. 


Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng 
minh, gia hộ cho chúng con. Chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư Thánh, 
chư Long Thiên Bát Bộ Hộ pháp hộ trì cho chúng ta sớm liễu ngộ thực 
tướng các pháp, để cho Pháp Hoa kinh ngày một phố truyền rộng rãi và thâm 
nhập vào đại vũ trụ, thơm ngát Liên Hoa. Mỗi mỗi tiểu vũ trụ bừng khai 
bông sen ngàn cánh. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần triêm 
công đức. Xin kết tất cả đều thành Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng đắc và hoằng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 
Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bồ tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 





——- OÚO --- 
Bài 7— Phẩm Thí Dụ - Thứ Ba 


Tôn Giả Xá Lợi Phát dâng lời biết ơn và bộc bạch tâm trạng lên Đức 
Phật. 
Tôn Giả Xá Lợi Phát, lập lại lời trình bạch bằng thơ kệ. 
Đức Phật nhắc lại kiếp xưa của Tôn Giả Xá Lợi Phát. 
Đức Phật thọ ký cho Tôn Giả Xá Lợi Phắt. 
Chư Thiên đảnh lễ và tạ ơn Đức Phật đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến 


cho họ. 
_—- OÚO --- 
I- MỞ ĐÈ 


Muôn loài, giống nào, vật nào cũng phải thuận theo nguyên lý “sinh diệt”. 
Nhỏ như cỏ, hoa cũng phải thế. Tức cũng trải qua bốn thời kỳ: đơm hoa, kết 
nụ, quả lớn, già hườm, chín rồi chín mùi. Sự học hành chữ nghĩa của con 
người, cũng phải tuần tự trải qua Tiểu học, Trung học, Đại học, Cao học, 
Bác học. Đó là mới kế sơ lược qua nguyên lý “sinh”, chứ chưa đề cập đến 
nguyên lý “diệt”. Vậy thì sự tu hành sao có thể vượt qua nguyên lý sinh và 
diệt? Dù biết rằng, ai ai cũng có sẵn trí tuệ và tánh Phật, nhưng phải tuần tự 
từng bước tu luyện: khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến Phật. Phải gian khổ qua 
từng thời kỳ tu hành, mới đắc đạo. Chưa có giống cây nào, vừa đơm hoa, 
vừa quả chín cùng một giờ. Vậy thì sao có người tu học Phật, mới vừa vào 
chùa buôi sáng, buôi trưa đã trở thành Thượng tọa? 


Qua hai phẩm kinh, gồm năm bài học, về phẩm Tựa và phẩm Phương Tiện, 
kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa tại Đạo tràng này, đã giúp chúng ta 
chiêm nghiệm phân thâm sâu của từng bước tu học. Khi thâm sâu rồi, nếu ai 
chịu thực hành, nhất là chịu áp dụng vào nếp sống hằng ngày, theo tinh thần 
kinh Pháp Hoa, bộ kinh vi diệu nhập đời, thì chúng ta sẽ nêm được chất ngọt 
ngào tuyệt điệu về lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Bài học số bảy thuộc phẩm Thí Dụ (phẩm này ba bài). Chúng ta lắng đọng 
tâm hồn uống cạn lời bộc bạch của Tôn Giả Xá Lợi Phất, trình lên Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Sau đó, chúng ta thành tâm thu nhiếp, ghi nhớ trọn vẹn 
lời Thế Tôn thọ ký cho Tôn Giả Xá Lợi Phất và Đức Phật kể câu chuyện 
ngôi nhà lửa cùng ba thứ xe, để làm thí dụ cho giáo pháp ba thừa của chư 
Phật, cũng như của Ngài. 


—— OO --- 


: H- NỘI DUNG 
1/. Tôn Giả Xá Lợi Phât dâng lời biêt ơn và bộc bạch tâm trạng lên Đức 
Phật 


Chánh văn 
1- Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất phấn chấn vui mừng, liền đứng dậy 
chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch rằng: 
“Nay con từ Đức Thế Tôn nghe đặng tiếng pháp này, trong lòng hớn hở 
đặng điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa cũng từ Phật đã nghe nói pháp 
như thế này, thấy các vị Bồ tát được thọ ký thành Phật, mà phần chúng 
con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương cho mình bị vuột khỏi 
tầm vô lượng tri kiến của Như Lai. 
Thế Tôn! Con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc 
ngồi, hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vầy: “Chúng con đồng vào pháp 
tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp Tiểu thừa mà tế độ cho ?” 
Đó là lỗi của chúng con chớ chẳng phải do Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu 
chúng con biết chờ Phật nói chất tố thành đạo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác thời chắc đã do pháp Đại thừa mà đặng độ thoát. Song 
chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghỉ mà nói pháp, nên 
vừa mới nghe Phật nói pháp phương tiện liền vội tin nhận, suy gẫm 
chứng lẫy. 
Thế Tôn! Con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, 
mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe, dứt 
các lòng nghỉ ngờ, thân ý thơ thới hoàn toàn an ốn. Ngày nay mới biết 
mình thiệt là Phật tử, sinh ra từ giáo thuyết của Phật, sinh ra từ chuyển 
hóa của pháp, là bốn phần của Phật và pháp. 


Giảng luận 

@® Tôn Giả Xá Lợi Phất thành tâm dâng lời biết ơn Đức Phật, đã khai mở trí 
tuệ cho Tôn Giả và đại chúng. 

® Tôn Giả Xá Lợi Phất bộc bạch những điều u uẫn trong lòng do thắc mắc 
phần vân trở ngại tạo ra. Tại sao Bồ Tát được thọ ký thành Phật, còn hàng 
Thánh Tăng không được thọ ký? Nhất là lúc thanh vắng, một mình, nếu 
không sáng suốt thường hay nghĩ bậy. Nghĩ rằng Đức Phật thiên vị hàng Bồ 
Tát, dành pháp môn thành Phật cho Bồ Tát, còn Thánh Tăng thì chỉ dạy 
pháp Tam thừa. 


©_ Niềm u uấn được phá tan, nhờ ngộ Phật tri kiến, nhờ nghe kinh Pháp 
Hoa, mới thấy sự nghi ngờ của mình là đây tội lỗi. Điều này hàng Thánh 
Tăng như Tôn Giả Xá Lợi Phất và chư Thánh Tăng khác vân vướng mắc, 
huống gì chúng ta, ai vào cuộc sống mà khỏi mắc phải lưới nghi ngờ. Một 
nghi sanh mười ngờ, một ngờ là trăm tội. Như vậy, khởi lên một niêm nghĩ 
là tạo thành một ngàn điều tội. Vậy mỗi người chúng ta nơi Đạo tràng này, 
hãy tự xét lại mình, đang và sẽ thủ bao nhiêu nôi nghỉ? Người nào ít nhất 
cũng cả ngàn nỗi nghi (nhát là giới nữ, quý cô, quý bà). Một ngàn nỗi nghi, 
thành mười ngàn sự ngờ. Vậy nhân lên thành một triệu tội lỗi. Tội lỗi vì nghĩ 
nó nhiều như thế thì làm sao tu thành Phật? Cho nên, muốn diệt trừ nỗi nghĩ, 
phải chận từ gốc. Phải khai thị ngộ nhập Phật tánh. Chưa đắc ngộ cũng phải 
liễu tri thực tướng. Muốn đắc thực tướng phải rõ và tu thập như thị pháp. 

@® Tôn Giả Xá Lợi Phất trình bạch lên Đức Phật rằng đám mây nghi ngờ phủ 
trùm tâm tư của Tôn Giả từ lâu, giờ này đã hoàn toàn tan biến, nhường lại bầu 
trời quang đãng, và giờ này do bình tỉnh nên chẳng những biết mình có Phật 
tánh, mà còn tự thấy rõ mình chính là con trưởng của Đức Phật nhờ nghe 
pháp, từ miệng Phật truyền dạy mà sanh trí tuệ, là bổn phần (phản gốc) của 
Phật và pháp. 

Sự tu luyện của chúng ta, mỗi người cũng nên thay đổi tư tưởng như Tôn 
Giả Xá Lợi Phất. 


2/. Khi ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng : 
---O0O--- 
Chánh văn 


2-_ Con nghe tiếng pháp này 
Được điều chưa từng có 
Lòng rất đỗi vui mừng 
Lưới nghi đều đã trừ 
Xưa nay nhờ Phật dạy 
Chẳng mất nơi Đại thừa 
Tiếng Phật rất ít có 
Hay trừ khô chúng sanh 
Con đã sạch phiền não 
Nghe cũng trừ lo khổ 
Con ở nơi hang núi 
Hoặc dưới cụm cây rừng 
Hoặc ngồi hoặc kinh hành 


Thường suy nghĩ việc này. 
Than ôi ! Rất tự trách 
Sao lại tự lừa dối 
Chúng con cũng Phật tử 
Đồng vào pháp vô lậu 
Chẳng được ở vị lai 
Nói pháp vô thượng đạo, 
Sắc vàng, bâm hai tướng 
Mười lực các giải thoát. 
Đồng chung trong một pháp 
Mà chẳng được việc đó 
Tám mươi tướng tốt đẹp 
Mười tám pháp bất cộng 
Các công đức như thế 
Các con đều đã mắt 


3 - Lúc con kinh hành riêng 
Thấy Phật ở trong chúng 
Danh vang khắp mười phương 
Rộng lợi ích chúng sanh. 
Tự nghĩ mắt lợi này 
Chính do tự lừa đối 
Con thường trong ngày đêm 
Hằng suy nghĩ việc đó 
Muốn đem hỏi Thế Tôn 
Là mắt hay không mắt ? 
Con thường thấy Thế Tôn 
Khen ngợi các Bồ tát 
Vì thế nên ngày đêm 
Suy lường việc như vậy. 


4- Nay nghe tiếng Phật nói 
Tùy nghỉ mà dạy pháp 
Vô lậu khó nghĩ bàn 
Khiến chúng đến Đạo tràng 
Con vốn chấp tà kiến 
Làm thầy các Phạm Chí 
Thế Tôn rõ tâm con 
Trừ tà nói Niết Bàn 
Con trừ hết tà kiến 


Mà chứng nơi pháp không 
Bấy giờ lòng tự bảo 
Đã đến diệt độ rồi 
Mà nay mới tự biết 
Chẳng phải thiệt diệt độ 
Chừng nào đặng thành Phật 
Đủ ba mươi hai tướng 
Trời, người, chúng dạ xoa 
Rồng, thần đều cung kính 
Bấy giờ mới được nói 
Dứt hắn không còn thừa 
Phật ở trong đại chúng 
Nói con sẽ thành Phật 
Nghe tiếng pháp như vậy 
Lòng nghỉ ngờ đã trừ. 


5- Khi mới nghe Phật nói 
Trong lòng rất sợ nghỉ 
Phải chăng ma giả Phật 
Não loạn lòng ta chăng 
Phật dùng các món duyên 
Thí dụ khéo nói bày 
Lòng kia an như biến 
Con nghe, lưới nghỉ dứt. 
Phật nói thuở quá khứ 
Vô lượng Phật diệt độ 
An trụ trong phương tiện 
Cũng đều nói pháp này 
Phật hiện tại, vị lai, 

Số nhiều đều vô lượng 
Cũng dùng các phương tiện 
Diễn nói pháp như thế. 
Như Thế Tôn ngày nay 
Từ sanh đến xuất gia 
Đắc đạo chuyến pháp luân 
Cũng dùng phương tiện nói 
Đạo thật mà Phật nói 
Ma vương không nói được 
Vì thế con định biết 

Không phải ma giả Phật 


Nghe tiếng Phật êm dịu 
Sâu xa rất nhiệm mầu 
Nói suốt pháp thanh tịnh 
Tâm con rất vui mừng. 
Nghỉ hối đã hết hắn 
An trụ trong thiệt trí 
Con quyết sẽ thành Phật 
Được trời, người cung kính 
Chuyển pháp luân vô thượng 
Giáo hóa các Bồ Tát 


Giảng luận 
Tôn Giả Xá Lợi Phất dùng thơ kệ lập lại lời trình bạch của mình lên Đức 
Phật. Đoạn thơ kệ này gồm bốn điểm chính: 
* Thứ nhất: Tôn Giả trình bày nỗi vui mừng của Tôn Giả, vừa liễu ngộ 
pháp Đại thừa Thập như thị pháp, tức là Pháp thực tướng. 
* Thứ hai: Trình bày nỗi niềm u uẫn của Tôn Giả từ trước đến nay, tại sao 
hàng Thánh Tăng không được bình đắng thọ ký thành Phật như hàng Bồ Tát. 
Và tại sao hàng Thánh Tăng chỉ học chương trình Tam thừa, mà không được 
học Nhất thừa pháp. 
* Thứ ba: Tôn Giả tự sám hồi những tư duy sai lầm của mình, suốt dòng 
thời gian đã qua. Vì chỉ mới đắc pháp “Không”, nghĩa là mới nửa chừng, 
vậy mà đã tự cho rằng mình và hàng Thánh Tăng đã đến tuyệt đích. Nay 
nhờ nghe pháp Nhất thừa mới bừng tỉnh. 
* Thứ tư: Tôn Giả thành tâm sám hối tội lỗi quá lớn: là vì chủ quan ở chỗ 
hiểu biết của mình, chỉ mới biết nông cạn, mà nói răng chúng sanh không có 
quyền thành Phật, cho nên khi vừa mới nghe Phật tuyên xướng pháp Nhất 
thừa, xác định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và tất cả chúng sanh đều 
được thành Phật thì Tôn Giả run sợ, nghi ngờ tưởng ma giả Phật, làm não 
loạn Tôn Giả và đại chúng. Bây giờ vỡ lẽ ra, Tôn Giả mới thấy mình đầy tội 
lỗi. Lỗi thứ nhất là mờ tối không tin bậc đại trí tuệ. Thứ nhì, bậc đại trí tuệ 
ấy lại chính là vị Thầy đã từng cứu mình, mà mình lại dám nghi ngờ là ma 
giả Phật. 


Ý nghĩa điểm cuối cùng của đoạn thơ kệ: Tôn Giả Xá Lợi Phất đại diện hàng 
Thánh Tăng chính thức tuyên bố cho tất cả trời, thân, người, quỷ, rồng và 
chẳng phải người, nhưng chưa chứng đắc thần biết rằng: chỉ có Phật thừa là 
giáo pháp tối hậu, dạy mọi loài, mọi người chớ nên tin lạng quạng, tin nửa 
vời như bản thân của Tôn Giả thời gian qua thì thật là nguy hiểm. Hiện tại 


Tôn Giả Xá Lợi Phất đã thâm nhập Phật tánh, đã liễu tri, chứng đắc Phật tri 
kiến và xin thệ nguyện tu trì cầu thành quả Phật, theo pháp môn Phật thừa. 
Có nhiều bài văn viết về Phát Bồ Đề tâm, tức là phát tâm đại trí tuệ. Tâm 
đại trí tuệ là tâm thành Phật. Phần này được phần đông các bậc Pháp sư, 
Giáo thọ sư, Giảng sư, Giáo sư đề cập và nhấn mạnh để giới Tăng Ni Phật tử 
hiểu rõ, hầu phát tâm đại trí tuệ, phát tâm cầu thành Phật. 

Nhưng vì nghiệp dĩ chúng sanh quá nặng, hoặc chưa đến lúc, hoặc sự giảng 
giải chưa gặp từ trường giữa người dạy và người nghe, cho nên việc phát 
tâm tu cầu thành Phật vẫn còn hời hợt ở ngoài vành môi, chứ chưa thầm 
nhập vào tâm ý, chưa khắc ghi vào tư tưởng. Chúng tôi xin nêu bằng chứng 
cụ thê: 


Tại Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa - Tổ đình Quán Thế Âm, chia thành năm 
lớp học (0ối thứ Năm và suốt ngày Chủ nhật), số học viên tới mẫy ngàn vị. 
Chúng tôi gồm mười vị giáo thọ đã phần nhau giảng dạy, suốt tám năm dài, 
qua tám khóa. Đúng là một Đạo tràng khá gương mẫu. Nhưng đi sâu vào 
phần bừng khai tâm trí học viên thì chẳng tìm gặp. Xót xa quá! Chúng tôi 
mở cuộc thăm dò. Hỏi: “Quý vị đã phát nguyện thành Phật chưa?”. Tất cả 
yên lặng. Chúng tôi lập lại câu hỏi và yêu cầu giơ tay. Cả Đạo tràng giơ tay 
chưa được ba phần trăm. Chúng tôi lắc đầu chán ngắn! Lập lại và nhẫn mạnh 
câu hỏi “Quý vị đã đọc lời thệ nguyện phát tâm cầu thành Phật lần nào 
chưa?”. Đạo tràng giơ tay được năm phần trăm. Số không giơ tay chín mươi 
lăm phần trăm. 


Chúng tôi thở dài não nuột! Thế thì việc hướng dẫn Phật pháp của mình, 
suốt tám chín năm, đã không thành công! 

Quý vị chỉ học Phật pháp bằng hai tai và nói Phật pháp bằng nơi miệng, chứ 
chưa học Phật pháp và đọc tụng Phật pháp bằng ý hoặc tâm. Vậy thì mỗi 
ngày trì kinh, quý vị có tụng: “Tứ hoằng thệ nguyện hay không?”. Cả Đạo 
tràng đều giơ tay (một trăm phân trăm). Chúng tôi nhoẻn môi cười. Sao vừa 
rồi quý vị nghĩ và biểu quyết là chưa? Vậy câu thứ tư của Tứ hoằng thệ 
nguyện nói gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Việc thành Phật cao 
thượng rất khó khăn, nhưng nhất quyết thệ nguyện thành: Phật đạo vô 
thượng thệ nguyện thành, chắng lẽ quý vị phát nguyện mà quý vị không 
nhớ. Bài “Tứ hoằng thệ nguyện” chúng tôi đã giảng tại khóa hai, đúng một 
giờ rưỡi, có thu băng nhựa. Quý vị chắng những nghe giảng, mà còn nghe 
băng nhựa đến nhão dùn, vậy mà nỡ nào quý vị lại quên cho đành. Chắng 
những phát tâm ở Tứ hoằng thệ nguyện, mà mỗi tháng hai lần tụng Sám hối, 
mỗi đêm sám hồi đều có đọc: 


“Con không cầu xin được hưởng phước báu nơi cõi trời, người. cũng 
không cầu xin đắc quả Thánh Thanh Văn, Bích Chi Phật. Kế cả cũng 
không dừng ở quả vị Bồ tát, mà mục đích cuối cùng của con là phát tâm 
chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ ĐỀ” (có nơi dịch chứng đắc 
Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác). Vậy thì không lẽ quý vị, đến trước bàn 
thờ Phật, quỳ gối để giỡn với chư Phật ư! Lời thệ nguyện rành rành và 
thường xuyên như vậy, thế mà chúng tôi hỏi quý vị đã phát tâm tu cầu thành 
Phật chưa? Quý vị bảo rằng chưa! Như thế là thế nào? 

Vì các nguyên nhân vừa nêu, nên hôm nay khi giảng luận đoạn kệ của Ngài 
Tôn Giả Xá Lợi Phát nơi phẩm Thí dụ thứ ba này, chúng tôi muốn nhân 
mạnh một lần nữa răng: “Ai không phát thệ nguyện thành Phật thì tốt 
nhất là đừng tụng đọc kinh Pháp Hoa”. Bởi vì Đức Phật đã dạy rõ người 
nào tu hành theo đạo Phật, mà chưa phát tâm Bồ đề rộng lớn, tức là chưa 
phát tâm cầu thành Phật thì sự tu hành ấy, cũng ví như người đầu bếp, nấu 
cát mơ thành cơm vậy! 


Như thế thì công phu mở Đạo tràng giảng luận kinh Pháp Hoa suốt mây năm 
qua là việc nấu cát mơ thành cơm! Thật không gì chua xót cho bằng! Tại sao 
mọi người không tự tin mình có Phật tánh? Kể cả Ngài Thánh Tăng Xá Lợi 
Phất cũng vậy! Mãi sau, Ngài mới hối hận ăn năn. Phải chăng sự hối hận ăn 
năn của Tôn Giả Xá Lợi Phát, là một ánh đèn soi rọi vào các tâm hồn tăm 
tối, sợ thành Phật, mặc cảm răng mình không thể nào thành Phật được! 

Tụng đến phẩm thứ ba Thí Dụ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, đến 
phần ấn sâu mật nghĩa này, mong tất cả toàn thể học giả, hành giả, thức giả 
Pháp Hoa kinh, hãy chuyên tư tưởng Tiểu thừa sang tư tưởng Đại thừa. 
Chuyên tư tưởng Thanh Văn và Bích Chi Phật, tu cầu lợi ích riêng mình 
chuyên sang tư tưởng tu cầu chứng đắc quả vị Phật, rộng độ chúng sanh, 
thời gian bao lâu cũng được. Năm này chưa chứng đắc thì năm khác. Đời 
này chưa chứng thì đời khác. Nhược bằng có lâu xa, kiếp này chưa chứng 
thì kiếp khác nhất định sẽ chứng đắc quả vị Phật. 

TỤC 1T: LCTÌ HO v5.6 91424) vedd2 473 %4 lv 4 2y4g duái 4 pháp danh............. Xin 
phát đại thệ nguyện: “Tu cầu chứng đắc thành Phật”. 

Ngày nào cũng phát nguyện như thế và phát nguyện phải phát xuất từ tâm 
thành, ý thiết, chứ không chỉ đọc suông ở vành môi như từ trước đến nay. 


3/. Đức Phật nhắc lại kiếp xưa của Tôn Giả Xá Lợi Phất 
——-O0O--- 


Chánh văn 


6 - Lúc bấy giò, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: “Ta nay ở chốn hàng 
trời, người, Sa môn, Bà la môn, các chúng tụ hội mà nói. Ta xưa từng ở 
nơi hai muôn ức Phật vì đạo vô thượng mà giáo hóa ông, ông cũng lâu 
dài theo Ta thọ học, Ta dùng phương tiện dẫn dắt ông tái sanh vào 
trong pháp Ta”. 

Xá Lợi Phất ! Ta thuở xưa đã dạy ông chí nguyện Phật đạo, ô Ông nay đều 
quên mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta may lại vẫn muốn khiến ông 
nghĩ nhớ đến đạo pháp mà chí nguyện ây cần làm, nên nói cho các 
Thanh Văn nghe kinh Đại thừa tên là: “Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ 
Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm” (kinh Diệu Pháp Liên Hoa dùng dạy hàng Bồ 
tát, được Phật giữ gìn). 


Giảng luận 

Đức Phật nhắc nhở Tôn Giả Xá Lợi Phất, tức là nhắc nhở chúng ta nhớ lại 
rằng: “Không phải Tôn Giả Xá Lợi Phất và chúng ta, mới gặp Phật pháp 
ngay đời này, mà là đã gặp Phật và giáo pháp, đã tu học theo giáo pháp giải 
thoát nhiều đời nhiều kiếp, nghĩa là lâu lắm rồi. Tại Tôn Giả Xá Lợi Phất và 
chúng ta lửng quên đó thôi. 

Đức Phật không những truyền dạy riêng Tôn Giả Xá Lợi Phất, mà là chung 
cho hàng Thanh Văn và tất cả chúng sanh. Ngài thuyết kinh Pháp Hoa này 
để giáo hóa chúng sanh thành Bồ Tát, giáo hóa Bồ Tát thành Phật. Cho nên 
được chư Phật khắp mười phương hộ trì kinh này. 


4/. Đức Phật thọ ký cho Tôn Giả Xá Lợi Phất 
-—-oÔO--- 


Chánh văn 


7- Xá Lợi Phất! Ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghì 
kiếp cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp, 
đầy đủ đạo tu hành của Bồ tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. Nước tên: Ly Cấu, cõi đó bằng phẳng thanh thịnh đẹp đẽ, an ổn, 
đầy đủ vui tươi, trời người đông đảo. Lưu ly làm đất, có tám đường giao 
thông, dây bằng vàng ròng để giăng ranh bên đường, mé đường đều có 
hàng cây bằng bảy báu, thường có bông trái. Đức Hoa Quang Như Lai 
cũng dùng ba thừa giáo hóa chúng sanh. 

Xá Lợi Phất ! Lúc Đức Phật Hoa Quang ấy ra đời dầu không phải đời 
ác trọc mà bởi bốn nguyện nên nói pháp đủ ba thừa. Kiếp đó tên là “Đại 


Bửu Trang Nghiêm”. Vì sao gọi là “Đại Bứu Trang Nghiêm”? Vì trong 
cõi đó dùng Bồ Tát làm “Đại Bửu” vậy. Các Bồ Tát đó số đông vô lượng 
vô biên bất khả tư nghì, tính kế hay thí dụ đều không xuế được, nếu 
chẳng phải sức trí tuệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi 
thì có bông đỡ chân. 

Các vị Bồ tát đó không phải hàng mới phát tâm, mà đều đã trồng cội 
đức từ lâu. Trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức chốn Phật, tịnh tu 
phạm hạnh, hằng được các Phật ngợi khen. Thường tu trí huệ của Phật, 
đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, ngay thật không 
dối, chí niệm bền vững, bực Bồ tát như thế, khắp đầy nước đó. 

Xá Lợi Phát ! Đức Phật Hoa Quang thọ mười hai tiểu kiếp, trừ lúc còn 
làm Vương tử chưa thành Phật. Nhơn dân nước đó thọ tám tiêu kiếp. 
Đức Hoa Quang Như Lai quá mười hai tiểu kiếp thọ ký đạo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác cho Bồ tát Kiên Mãn mà bảo các Tỳ kheo: Ông 
Bồ tát Kiên Mãn này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cõi nước của Đức Phật đó cũng lại 
như vầy. 

Xá Lợi Phất ! Sau khi Phật Hoa Quang đó diệt độ, chánh pháp trụ lại 
trong đời ba mươi hai tiểu kiếp. tượng pháp trụ đời cũng ba mươi hai 
tiểu kiếp. 


Giảng luận 

Tôn Giả Xá Lợi Phất là vị đầu tiên trong hàng Thanh Văn (đệ #ử Đức Phật 
Thích Ca Máu Ni), được Đức Phật Thích Ca Mẫu NI thọ ký thành Phật, hiệu 
là Hoa Quang Như Lai. Đây là điều đặc biệt, mở đầu việc thọ ký cho hàng 
đệ tử của Đức Phật sau này. Kế cả các vị chưa đắc quả vị Thanh Văn, cũng 
vẫn được thọ ký thành Phật. Kế cả những vị độc ác, nhiều tội lỗi, đang bị 
đọa ở ngục A Tỳ, như Đề Bà Đạt Đa, cũng vẫn được thọ ký thành Phật, hiệu 
là Thiên Vương Như Lai. Hàng hữu học, chẳng còn học, hàng Cư sĩ trời 
người ...vớn vân... VỊ nào đủ nhân duyên đều được Đức Phật thọ ký. 

Việc thọ ký cho từng vị, hoặc tập thể được thành Phật, là sự chứng minh 
hùng hồn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đối với lời tuyên bố của Ngài 
răng: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều được thành Phật”. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
Lúc ây, Đức Thê Tôn muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ răng: 


8- Xá Lợi Phát đời sau 


Thành đắng Phật trí khắp 
Hiệu là Phật Hoa Quang 


Sẽ độ vô lượng chúng 


Cúng dường vô sô Phật 


Đầy đủ hạnh Bồ tát 


Các công đức thập lực 
Chứng đặng đạo vô thượng 
Quá vô lượng kiếp rồi 
Kiếp tên Đại Bửu Nghiêm 
Cõi nước tên Ly Cấu 
Trong sạch không vết nhơ 
Dùng lưu ly làm đất 
Dây vàng giăng đường sá 
Cây bảy báu đú màu 
Thường có hoa cùng trái 
Bồ Tát trong cõi đó 
Chí niệm thường bền vững 
Thần thông, Ba La Mật 
Đều đã trọn đầy đủ 
Nơi vô số chốn Phật 
Khéo học đạo Bồ tát 
Những Đại sĩ như thế 
Phật Hoa Quang hóa độ 
Lúc Phật làm vương tử 
Rời bỏ nước vinh hoa 
Nơi thân cuối sau cùng 
Xuất gia thành Phật đạo 
Phật Hoa Quang trụ thế 
Thọ mười hai tiểu kiếp 
Nhơn dân trong nước đó 
Sống lâu tám tiểu kiếp 
Sau khi Phật diệt độ 
Chánh pháp trụ ở đời 
Ba mươi hai tiểu kiếp 
Rộng độ các chúng sanh 
Chánh pháp diệt qua rồi 
Tượng pháp cũng bầm hai 
Xá lợi rộng truyền khắp 
Trời, người thảy cúng dường 
Việc đức Phật Hoa Quang 


Cũng đều như thế đó 
Đắng lưỡng Túc Tôn kia 
Tuyệt đối không ai bằng 

Hậu thân là ông vậy 

Nên phải tự vui mừng. 


Giảng luận 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thơ kệ, trùng tuyên lại phần chánh văn thọ 
ký. Nhắn mạnh sự thành tựu của Tôn Giả Xá Lợi Phất được thành Phật, hiệu 
là Hoa Quang Như Lai. Quốc độ là Ly Cấu. Kiếp tên Đại Bửu Trang 
Nghiêm. Vì quốc độ này trang nghiêm bằng vô lượng Bồ tát, quý báu ở chỗ 
không phải băng vàng bạc thay mặt đất, mà là ngọc Lưu ly thay mặt đất. Cây 
cảnh lá hoa bằng ngọc quý thất bảo. thọ mạng dài lâu của Đức Phật Hoa 
Quang mười hai tiểu kiếp. Chánh pháp ba mươi hai tiểu kiếp. Tượng pháp 
cũng ba mươi hai tiểu kiếp. 


5/. Chư thiên đảnh lễ và tạ ơn Đức Phật đã khai thị ngộ nhập Phật tri 
kiến cho các Ngài 

Chánh văn 
9 — Bây giò bốn bộ chúng: Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di và 
cả đại chúng: Trời, rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn 
na la, Ma hầu la dà .. . thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lẫy lời dự ghi 
sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, lòng rất vui mừng hớn hở 
vô lượng. Mỗi người đều cối y trên mình đa ng đắp để cúng dường 
Phật. 
Thích Đề Hoàn Nhơn cùng Phạm Thiên Vương ... và vô số thiên tử 
cũng đem y đẹp của trời, hoa trời Mạn đà la, Ma ha Mạn đà la ... cúng 
dường nơi Phật. Y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay 
chuyền. Các nhạc khí trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng 
thời đều trỗi. Chư Thiên rưới các thứ hoa trời mà nói lời rằng: “Đức 
Phật xưa ở thành Ba La Nại, chuyển pháp luân lần đầu, nay lại chuyển 
pháp luân tối đại vô thượng”. 
Lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


10 -— Xưa ở thành Ba Nại 
Chuyển pháp luân bốn đề 
Rành rõ nói các pháp 
Nay chuyển pháp luân lớn 
Tối diệu và vô thượng 
Pháp đó rất sâu mầu 


Ít có người tin nỗi 
Chúng ta từ xưa giờ 
Bao lần nghe Phật nói 
Mà chưa từng được nghe 
Thượng pháp thâm diệu này. 
Thế Tôn nói pháp đó 
Chúng con đều nương vui 
Đại trí Xá Lợi Phất 
Nay được lãnh Phật ký 
Chúng con cũng như vậy 
Quyết sẽ đặng thành Phật, 
Trong tất cả thế gian 
Tôn quý chẳng gì trên 
Phật đạo chẳng thể bàn 
Phương tiện tùy nghỉ nói, 
Nghiệp phước của chúng con 
Đời này hoặc đời trước 
Và công đức thấy Phật 
Trọn hồi hướng Phật đạo. 


Giảng luận 
Biết ơn, tạ ơn là định lý của cuộc sống, chẳng những riêng cõi người, mà cả 
cõi trời đều áp dụng định lý này. Các Ngài vua trời và các con vua trời, kế cả 
dân chúng cõi trời, không thiếu chỗ ở, phương tiện đi lại, nói chung là không 
hề thiếu thốn vật chất như chúng ta ở cõi người. Cho nên vẫn đề mang ơn, tạ 
ơn và lễ bái đối với các Ngài hình như ít xảy ra. Nay vào hội chuyển kinh 
Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca, tại núi Linh Thứu ở quả đất, các Ngài vua 
trời về tham dự, bất ngờ được nghe giáo pháp thâm diệu, pháp môn long trời 
lở đất “Giáo pháp Phật tánh” - “Giáo pháp Phật thừa” - “Giáo pháp 
chúng sanh nào cũng được thành Phật”. Các Ngài vỡ lẽ ra, bừng ngộ 
được điều chưa từng nghĩ, chứ đừng nói là phát nguyện. Các Ngài được Đức 
Phật khai thị để ngộ nhập Phật tri kiến. Vì đại ân đức đó, nên các Ngài đảnh 
lễ và dâng phẩm lễ cúng dường. 
-=- OŨO --- 


HI - TÓM KÉT 
Đoạn đầu phâm Thí Dụ có năm nét chính. Bôn nét là phân Tôn Giả Xá Lợi 
Phât, nét thứ năm là hai Ngài Thiên Vương. 


Đức Phật và Tôn Giả Xá Lợi Phất, muốn giúp chúng sanh thời đó và các 
thời sau này dễ thấy rõ sự tự ty mặc cảm của mình. Chẳng những tự ty mặc 
cảm, mà còn cô chấp. Mắc hai chứng bệnh quá nặng, nên cứ quanh quân làm 
chúng sanh, hoặc có tu hành tinh tấn thì cũng tu hành đến đắc Thánh quả, 
đến tự lợi riêng mình mà thôi, chứ không dám vươn tới thành Phật. Thường 
tình, khi hiểu biết được điều gì hơi cao xa hơn người khác là đã tự mãn rồi. 
Phá được bệnh tự ty thì lại mắc phải bệnh cô chấp. Phá được bệnh cố chấp 
thì mắc phải bệnh tự mãn. 


Tất cả những lời trình bạch của Tôn Giả Xá Lợi Phất, là món thuốc tuyệt 
diệu để chữa khỏi ba chứng bệnh nan y của chúng ta, kể cả trời người quỷ 
thần. 

Đức Phật lần đầu tiên thọ ký cho một vị Thánh Tăng, là sắm sét phá tan 
vằầng mây xám nơi tâm trạng của hàng Thánh Tăng, hàng Bích Chi Phật. Các 
Ngài Thánh Tăng, các Ngài Bích Chị Phật, thường tự mãn rằng: quả vị của 
mình đang chứng đắc là quả vị tuyệt đỉnh rồi, không còn ai có thể hơn mình 
được. Không ngờ Đức Phật vào Hội Pháp Hoa, chuyên pháp Nhất thừa, tiếp 
theo tuyên bố chấm dứt pháp phương tiện, thế là năm ngàn vị bỏ Pháp Hội ra 
đi. Đức Phật không ngạc nhiên, mà lại vui mừng rằng: “Trâu lép đã hết, nay 
Pháp Hội chỉ còn hạt chắc, nên có thể chuyển pháp Nhất thừa. Tức là pháp 
dạy chúng sanh lẫn Thánh Tăng tu chứng thành Phật”. 


Đức Phật lại còn kế chuyện tiền kiếp xa xưa. Cách nay vô lượng kiếp Đức 
Phật đã từng làm Phật và đã từng giáo hóa Tôn Giả Xá Lợi Phất. Vậy mà 
đến kiếp này, Tôn Giả Xá Lợi Phất lại lửng quên. Nghe nhắc chuyện quá 
khứ tiền kiếp, Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất tỉnh ngộ, bừng nhớ tất cả pháp Đại 
thừa, vội vàng ăn nắn sảm hối và bộc bạch tâm trạng của mình. Tôn Giả thực 
sự đã nhờ Đức Phật mở khai chỉ rõ Phật tánh của mọi chúng sanh, a1 ai cũng 
có, ai ai cũng có quyền thành Phật. Vì vậy Tôn Giả Xá Lợi Phất cũng có 
quyền thành Phật. Nhờ sự mở khai của Đức Phật quá rõ ràng, nên Tôn Giả 
Xã Lợi Phát quày về gặp lại được tánh Phật của chính mình và nhập vào 
tánh Phật ấy. Liền lúc đó Tôn Giả thấy biết rất rõ ràng về tánh Phật của 
mình, nên mới trình bày lên tất cả nỗi niềm mừng vui của bản thân. 


Đức Phật kịp thời thọ ký cho Tôn Giả Xá Lợi Phất, trải qua nhiều kiếp sau, 
khi công đây quả mãn, Tôn Giả sẽ được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như 
Lai. 

Sự thọ ký của Đức Phật quá đột ngột, khiến trời người quỷ thần đều vỡ tung 
lớp vỏ cô chấp, lành hăn chứng bệnh tự mãn. Nhất là chứng bệnh tự ty mặc 
cảm cho rằng mình còn là chúng sanh tội lỗi nhiều, không thể nào thành 


Phật được. Nhưng qua sự thọ ký này, đa SỐ hàng trời thần nØười quỷ rồng, 
đều bừng ngộ và tin mình có khả năng thành Phật. 

Hai Ngài thiên Vương quỳ bạch Đức Phật dâng niềm hý lạc của phía trời 
thần, đồng thời thuyết kệ dâng lên Đức Phật tin tưởng chính mình sẽ được 
thành Phật. 


Tu học Pháp Hoa kinh đến đây, nếu ai chưa tin mình có Phật tánh và nhất 
định sẽ thành Phật thì đừng đọc tụng thêm phẩm khác, mà nên quày lại đọc 
tụng ba phẩm: một, hai, ba. Tu đến khi nảo tin Phật tánh của mình, lúc bấy 
giờ mới tụng phẩm thứ tư và các phẩm kế tiếp. 

Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca chứng minh, gia hộ 
cho chúng con. Chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư Hộ pháp, hộ trợ cho 
mọi giới, sớm liễu ngộ nghĩa thực tướng các pháp. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần triêm 
công đức. Xin kết tất cả các pháp giới chúng sanh đều thành Bồ đề quyến 
thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc tụng, thọ trì, chứng đắc và hoằng dương Đại 
thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 

Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bồ Tát, Bồ Tát Ma ha Tát, tác đại chứng minh. 


—— OO --- 


Bài 8— Phẩm Thí Dụ - Thứ Ba (tiếp theo) 


Tôn Giả Xá Lợi Phất nêu thắc mắc. 
Đức Phật giải đáp. 
Đức Phật nêu ví dụ qua câu chuyện ngôi nhà lửa và ba xe. 
I - MỞ ĐÈ 

Giáo pháp Đức Phật truyền dạy Kinh Luật Luận không giống với các kinh 
sách khác ở chỗ thực hành và áp dụng vào cuộc sông, chứng nghiêm ngay 
trong giờ phút áp dụng đó. 

Qua bảy bài học, nếu quý vị tu học viên, quý vị hành giả Pháp Hoa kinh, đã 
thực sự say sưa chiêm nghiệm, thực hành, áp dụng nhuằần nhuyễn từng câu, 
từng chữ, từng bài thì hôm nay quý vị đã cảm thấy mình là một người khác, 
một người đang từ trong đường hầm bước ra vùng ánh sáng. Dù là mới vừa 
lóe, nhưng niêm tin đang nông nhiệt đến với chính mình. Còn nếu cứ giữ 
thái độ cố chấp, đọc cho nhiều, đọc một ngày cho đủ một bộ, đọc đê mọi 
người thấy mình là kẻ đang tu, đang tụng kinh Pháp Hoa thì khỏi cần bản 
thêm. San bằng một quả núi, đễ hơn xóa quan niệm của người cô chấp. 


Người xưa tu ít hơn bây giờ, nhưng tu mười người đạt hai, ba người. Còn 
bây giờ tu đông lắm, nhưng sự liễu ngộ ít hơn người xưa. Người xưa đọc 
một chữ, lạy một lạy và chiêm nghiệm chữ đó, rôi xướng đọc chữ đó. Khi 
nảo nhập vào tạng thức, lúc bấy giờ mới đọc chữ kế tiếp. Hoặc vài ba chữ, 
hoặc đọc một câu suốt ngày, có khi kéo dài từ ngày này đến ngày khác. Khi 
nào nhuần nhuyễn câu đó rồi, mới chuyền sang câu khác. 

Xin thưa! Qua bảy bài học, quý vị tu học theo lối người xưa, hay vẫn ngã 
chấp, tu học đếm số nhiều chữ, chứ chăng cần sự tinh túy từng chữ. Nếu 
theo lối tu cho có tu, chứ không cần chứng đắc thì đáng tiếc biết bao. Muốn 
biết pháp tàn mạt, hay là hưng hiễn, hãy nhìn người tu. 

-=- OŨO --- 


II- NỘI DUNG - : 
1/. Tôn Giả Xá Lợi Phât nêu thắc mắc 


Chánh văn 


I1- Bấy giờ, Xá Lợi Phát bạch rằng: “Thế Tôn! Con nay không còn 
nghỉ ngờ, tự mình ở trước Phật đăng thọ ký thành Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Còn các vị tâm tự tại một nghìn hai trăm người đây, 
lúc xưa ở cương vị còn học, được Phật thường dạy rằng: “Pháp của ta 
hay lìa sanh, già, bệnh, chết, rốt ráo Niết bàn”. Các vị còn học, hết phải 
học đây cũng đều rời chấp ngã cùng chấp có, chấp không ... tự nói là 
đặng Niết Bàn, mà nay ở trước Đức Thế Tôn khi nghe chỗ chưa từng 
nghe, đều sa vào nghi ngờ. Hay thay Thế Tôn! Xin Phật vì bốn chúng 
nói nhơn duyên ấy, khiến lìa lòng nghỉ hối”. 


Giảng luận 

Phương tiện là phải tùy căn cơ. Nếu Đức Phật thành Phật, rồi vội vàng đem 
phương pháp Ngài tu thành Phật dạy thì chắc chắn năm anh em Ngài Kiều 
Trần Như sẽ không bao giờ lãnh hội nổi. Cũng ví như, một Giáo sư Tiến sĩ, 
khi tốt nghiệp rồi, liền đem chương trình Tiến sĩ ra dạy cho học trò Trung 
học thì chắc chắn lớp học không có người nào theo học. 

Tôn Giả Xá Lợi Phất sau khi qua khỏi tâm trạng hoang mang, Ngài liền đem 
tâm trạng hoang mang của một ngàn hai trăm vị đại chúng, trình bạch lên 
Đức Thế Tôn, để được Đức Phật giải bày cặn kế, hầu giúp những người bối 
rối nghi ngờ kia, được bừng ngộ như Tôn Giả. 


Tâm trạng một ngàn hai trăm vị, nơi Đạo tràng thuở ấy, là tâm trạng của 
chúng ta hiện nay. Khi đạt được chút ít kiến thức, thành tựu được mảy may 
công đức tu hành, là đã chủ quan răng mình tột đỉnh, xem kẻ khác như cỏ 
rác. Lớp lớn thì chưa truyền hết cho đàn hậu tấn, lớp trẻ thì lơ là học hỏi. 
Nhất là lớp học trò, được chút ít kiến thức, đã cho rằng mình giỏi, xem 
thường ân sư. Ân sư có dạy thêm lời nào, họ đã không tiếp thu, mà còn thầm 
trách, cho đó là những phương pháp xưa cũ. Thế hệ trẻ ngày nay phần nhiều 
rơi vào tỉnh trạng vọng động vật chất bên ngoài, bỏ quên sự tĩnh lặng bên 
trong tâm hồn. 


Chăng những tình trạng năm ngàn người bỏ cuộc, số một ngàn hai trăm 
người ở lại Đạo tràng, còn tệ hơn những kẻ ra đi. Tôn Giả Xá Lợi Phất 
thương thay cho hàng người này, thương thay cho thế hệ hậu lai, nên Ngài 
mạnh dạn trình bạch lên Đức Thế Tôn để được nghe lời giải về bí pháp, 
chăng những cho thuở ấy, mà mãi cho ngàn ngàn đời sau vậy. 


2/. Đức Phật giải đáp 
Chánh văn 
12 - Khi ấy, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Ta trước há không nói rằng: 
“Các Phật Thế Tôn dùng các món nhơn duyên, lời lẽ, thí dụ, phương 
tiện mà nói pháp đều vì đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác đó ư? 
Các điều nói đó đều để dạy Bồ tát vậy. Nhưng Xá Lợi Phất! Nay ta sẽ 
dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó, những người có trí do thí dụ mà 
đặng hiểu”. 
Giảng luận 


Các Ngài Thánh Tăng, trong đó có Tôn Giả Xá Lợi Phất, vì xót thương 
chúng sanh nghiệp nặng, nên đóng kịch, giả vờ không hiểu, hỏi tới bạch IuI, 
mục đích để lưu lại lời giải thích cặn kẽ. Đây là áp dụng phương pháp xin 
toa thuốc hay cho bệnh nhân. Một phương pháp cứu bệnh trầm kha cho 
chúng sanh về mặt tâm linh ở các đời sau vậy! 

Nhưng than ôi! Thuốc thì còn đó, bệnh nhân thì hiện đây, nhưng liệu tìm có 
bao nhiêu bệnh nhân chỊu uống thuốc. Bệnh gì? Bệnh chưa hiểu đã tuyên bố 
là hiểu, chưa biết đã cho là biết, chưa chứng tự xưng đã chứng, chưa đắc tự 
xưng đã đắc. Chăng chịu tỉnh tấn tu học đến điểm tuyệt đỉnh của sự giải 
thoát thành Phật. Ôi thật là buồn, rằng gặp đời pháp nhược ma cường. Chư 
Thiên quên lời thệ nguyện. Chư Thần quên sứ mạng ngày xưa đã tuyên thệ. 
Hàng con trưởng Như Lai, đa phần muốn nhập hạnh Thanh Văn, Duyên 
Giác. Dòng đời ai đau khổ mặc ai. Lời dạy của Như Lai về Phật thừa hình 
như chỉ là cái bóng mờ xa lơ xa lắc. 


3/. Đức Phật nêu ví dụ 


Chánh văn 

13 —- Xá Lợi Phất! Như trong xóm làng của phú huyện nọ, có vị Đại 
Trưởng giả tuôi đã già yêu, của cải vô lượng, nhà ông giàu lớn, người ở 
trong đó rất đông: hoặc một trăm, hai trăm cho đến năm trăm người, 
lầu gác đã mục, vách phên sụp đỗ, chưn cột hư nát, trính xuyên xiêu 
ngã, bỗng bốn phía đồng một lúc, lửa nỗi lên đốt cháy nhà ấy. 

Các người con của Trưởng giả hoặc mười người, hoặc hai mươi người, 
hoặc đến ba mươi người đang chơi ở trong khu có nhiều nhà cửa ruộng 
nương và các tôi tớ, trong đó có một căn rộng lớn mà chỉ có một cửa đễ 
ra khỏi nhà đó. 


14 - Trưởng giá. thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất Sợ sệt mà 
nghĩ răng: Ta dầu có thể do nơi cửa của nhà cháy này mà ra ngoài rất 
an ôn, song các con ở trong nhà lửa mảng ham vui chơi gin không hay 
biết, không sợ sệt, lửa đến đốt thân đau khổ lắm, mà lòng chắng đếm 
xỉa, không có ý cầu ra khỏi. 

Xá Lợi Phất! Ông Trưởng giả đó lại nghĩ: thân thủ của ta có sức mạnh, 
nên có thể dùng vạt áo hoặc ghế đẳng đùm túm các con từ trong nhà mà 
chạy ra ngoài. Ông lại nghĩ: nhà nây chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ, 
các con thơ bé chưa hiểu, mê đắm chơi giốn hoặc rơi ngã lại bị lửa đốt 
cháy, ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ là nhà nầy đã bị 
cháy phải liền mau ra, chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi ông theo 
chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con: “Các con mau ra!”. Người cha dầu 
thương xót khéo nói để dụ dỗ, mà các người con ưa vui chơi chắng 
khứng tin chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra, lại chẳng hiểu 
gì là lửa? Gì là nhà? Thế nào là hại? Chỉ cứ đông tây chạy giỡn nhìn cha 
mà thôi. 


1S5-— Bấy giờ, Trưởng giả liền ngh1, nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta 
cùng các con nêu không ra liền chắc sẽ bị cháy thiêu, ta nay nên bày 
chước phương tiện khiến cho các con đặng khỏi nạn nầy. 

Người cha biết các con đều vẫn có lòng ham thích các đồ chơi trân báu 
lạ lùng, nếu có, chắc chúng nó thích lắm, mới bảo các con rằng: “Đây 
nầy là những món ít có khó đặng mà các con có thể vui thích, nếu các 
con không ra ngay mà lấy thì sau chắc phải nuối tiếc. Các thứ xe dê, xe 
hươu, xe trâu như thế, nay để ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi, các con 
ở nơi nhà lửa nên mau ra đây, tùy ý muốn món nào cha đều sẽ cho cả”. 


Lúc bấy giờ, các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp vừa ý mình, 
nên lòng môi người đều hớn hở, cùng xô đây, đua nhau ruôi chạy, tranh 
ra khỏi nhà lửa. Khi đó Trưởng giả thấy các con đặng an ồn ra khỏi nhà 
lửa, đều ở nơi ngã tư đường ngồi chỗ đất trống không còn bị chướng 
ngại, tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. 


Bây giờ, các người con đêu vòi vĩnh với cha răng: “Cha lúc nấy hứa cho 
tụi con những đô chơi tôt đẹp, nào xe dê, xe hươu, xe trâu giờ xin ban 
liền đi”. 


16 - Xá Lợi Phất! Khi đó Trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe 
lớn, xe đó cao rộng, chưng dọn bằng các món báu, lan can bao quanh, 
bốn phía treo chuông lắc, lại dùng màn lọng giáng che ở trên, cũng dùng 
đồ báu đẹp tốt lạ mà trau giôi, dây bằng báu kết thắt các dải hoa rủ 
xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, dùng bò trắng 
kéo, da mướt sạch, thân hình mập đẹp khác thường có sức rất mạnh, 
bước đi chắc nịch mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ theo bên. 
Vì cớ sao? Vì ông Trưởng giả đó của giàu vô lượng, các thứ kho tàng 
thảy đều đầy ngập nên ông nghĩ rằng: “Của cải của ta nhiều vô kế, 
không nên dùng xe nhỏ xâu kém mà cho các con. Những trẻ thơ này đều 
là con của ta, được thương yêu đồng đều không thiên lệch, ta có xe bằng 
bảy báu như thế số nhiều vô lượng nên lấy lòng bình đẳng mà cho đều 
chúng nó, chẳng nên sai khác. Vì sao? Vì dầu đem xe của ta . khắp cả 
người một nước hãy còn không thiếu huống gì chỉ có các con”. Lúc ấy, 
các người con đều ngồi xe lớn đặng điều chưa từng có, vượt quá chỗ 
trước kia mình trông. 


17 - Xá Lợi Phất! Ý của ông nghĩ sao? Ông Trưởng giả đó đồng đem xe 
trân báu lớn cho các người con, có lừa dối chăng? Xá Lợi Phất thưa: 
“Thưa Thế Tôn! Không, ông Trưởng giả đó chỉ làm cho các người con 
đặng ra khỏi nạn lửa để toàn thân mạng chúng nó, nên chẳng phải là 
lừa dối. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng thôi thì coi như chúng đã 
được đồ chơi tốt đẹp rồi, vả chăng đây là dùng phương tiện cứu vớt ra 
khỏi nhà lửa. 

Thế Tôn! Dầu ông Trưởng giả đó chẳng cho một thứ xe rất nhỏ đi nữa 
thì cũng còn chẳng phải lừa dối. Vì sao? Vì ông Trưởng giả đó trước có 
ý nghĩ như vây: “Ta dùng chước phương tiện cho các con đặng ra khỏi, 
vì lý do đó nên coi như không lừa dối vậy. Huống hồ ông Trưởng giả tự 
biết mình của giàu vô lượng muốn lợi ích các con mà đồng cho xe lớn!”. 


18 —- Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: “Hay thay! Hay thay! Như lời ông nói, 
Xá Lợi Phất! Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian, 
ở nơi các sự sợ hãi suy não lo buồn vô minh che tối, đủ cả chẳng thừa ra 
thứ gì mà trọn thành tựu vô lượng tri kiến, trí lực, vô sở úy; có sức đại 
thần thông cùng sức trí huệ đầy đủ các món phương tiện, trí huệ ba la 
mật, đại từ đại bi thường không hề lười mỏi. Hằng vì cầu việc lành lợi 
cho tất cả muôn loại mà sanh vào nhà lửa tam giới cũ mục này, để độ 
chúng sanh ra khỏi nạn lửa: sanh, già, bịnh, chết, lo buồn khổ não, ngu 
sỉ tối tăm, ba độc; dạy bảo cho chúng sanh đặng Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 


19 — Ta thấy, các chúng sanh bị những sự sanh, già, bịnh, chết, lo buôn, 
khổ não nó đốt cháy, cũng vì năm món dục tài lợi mà bị các điều thống 
khổ. Lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ, đời 
sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời hoặc ở trong 
loài người thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ về người yêu thương phải 
xa lìa, kẻ oán ghét lại sống chung đụng. Các món khổ như thế mà chúng 
sanh lại chìm trong đó vui vẻ dạo chơi, chắng hay chẳng biết, chắng 
kinh chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàm, không cầu giải thoát; ở 
trong nhà lửa tam giới nầy đông tây rảo chạy, dầu bị khổ nhiều vẫn 
chắng lấy làm lo. 

20 - Xá Lợi Phất! Phật thấy điều này rồi bèn nghĩ rằng: Ta là cha của 
chúng sanh nên dứt bỏ khổ nạn chúng, ban vô lượng vô biên món trí tuệ 
vui của Phật để chúng dạo chơi. 

Xá Lợi Phất! Như Lai thấy điều đó rồi lại nghĩ: Nếu ta chỉ dùng sức 
thần thông cùng sức tri huệ mà bỏ chước phương tiện, khen ngợi chúng 
sanh nghe các món tri kiến, trí lực, vô sở úy của Như Lai, ắt chúng sanh 
chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát. 

Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa thoát khỏi sự sanh, già, bịnh, chết, lo 
buồn đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể 
hiểu được trí huệ của Phật. 


21 - Xá Lợi Phất! Như ông trưởng giả kia dầu có sức mạnh mà chắng 
dùng, chỉ chăm chăm phương tiện gắng cứu các con thoát nạn nhà lửa, 
rồi sau đều cho xe trân báu lớn. 

Như Lai cũng lại như thế, dầu có trí lực cùng sức vô úy mà chẳng dùng 
đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng 
sanh, vì chúng sanh nói ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác cùng Phật 
thừa mà bảo rằng: “Các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, 
chớ có ham mê các món sắc, thỉnh, hương. vị, xúc thô hèn, nếu tham, 


mê, ắt sanh ái nhiễm thời sẽ bị nó đốt. Các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ 
đặng chứng ba thừa: Thanh Văn, Duyên Giác và Phật thừa. 

Nay ta vì các người mà bảo nhiệm việc đó quyết không dối vậy. Các 
ngươi chỉ nên siêng năng tỉnh tấn tu hành. Như Lai dùng phương tiện 
ấy để dụ dẫn chúng sanh thắng tiễn, lại bảo: “Các ngươi nên biết rằng 
pháp ba thừa đó đều là pháp các đắng Thánh khen ngợi, là pháp tự tại, 
không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu, ngồi trong ba 
thừa nầy dùng các món căn, lực, giác chỉ, thánh đạo, thiền định, vô lậu, 
cùng giải thoát tam muội ... ván vân ... để tự vui sướng, đặng vô lượng 
sự an ôn khoái lạc. 


22 —- Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nào bề trong có trí tánh, từ Đức 
Phật Thế Tôn nghe được pháp tin nhận ân cần tỉnh tắn, muốn chóng ra 
khỏi ba cõi tự cầu chứng Niết Bàn, gọi đó là Thanh Văn thừa, như các 
người con kỉa vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. 

Nếu có chúng sanh nào từ Đức Phật Thế Tôn nghe được pháp, tin nhận, 
rồi ân cần tinh tắn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẽ văng lặng, sâu 
rõ nhơn duyên của các pháp, gọi đó là Duyên Giác thừa, như các người 
con kỉa vì cầu xe hươu mà ra khỏi nhà lửa. 

Nếu có chúng sanh nào từ Đức Phật Thế Tôn nghe được pháp tin nhận, 
siêng tu tỉnh tắn, cầu nhứt thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các 
món tri kiến, lực, vô úy của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho 
vô lượng chúng sanh, dợi ích trời, người, độ thoát tẤt cả, hạng đó gọi là 
Đại thừa. Bồ Tát vì cầu đặng thừa nây thời gọi là Ma Ha Tát. Như các 
người con kỉa cầu xe bò mà ra khỏi nhà lửa. 


23 - Xá Lợi Phất! Như ông Trưởng giả kia thấy các con được an Ôn ra 
khỏi nhà lửa đến chỗ không còn lo sợ, ông tự nghĩ, ta có của vô luợng, 
nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Như Lai cũng lại như thế, 
là cha của tất cả chúng sanh, nêu thấy có vô lượng, nghìn ức chúng sanh 
do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ, đường hiểm đáng sợ của ba cối, 
đặng sự vui Niết bàn thì bấy giờ Như Lai bèn nghĩ: “la có vô lượng vô 
biên trí huệ, lực vô úy ... tạng pháp của các Đức Phật, các chúng sanh 
này đều là con của ta vậy nên đồng ban cho pháp Đại thừa, chẳng để có 
người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho 
chúng sanh diệt độ. 

Những chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền 
định, giải thoát ... của các Đức Phật, các món đó đều là một tướng, một 
thứ mà các đắng Thánh khen ngợi, hay sanh ra sự vui sạch mâu bực 
nhứt. 


24 — Xá Lợi Phất! Như ông Trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dụ dẫn 

các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn vật báu trang nghiêm an ồn thứ nhất, 
song ông Trưởng giả kia không có lỗi lừa dối, Như Lai cũng như thế, 

không có lừa dối ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ 

dùng Đại thừa mà độ giải thoát đó. 

Vì sao? Như Lai có vô lượng tạng pháp trí huệ, lực, vô sở úy, có thể ban 

pháp Đại thừa cho tất cả chúng sanh, chỉ vì chúng sanh không thọ được 

hệt. 

Xá Lợi Phất! Vì nhơn duyên đó nên phải biết các Đức Như Lai dùng sức 

phương tiện, ở nơi một Phật thừa phân ra nói làm ba. 


Giảng luận 

Cầu chuyện vị phú trưởng giả và ba thứ xe Đức Phật nêu ra để làm thí dụ 
cho giáo pháp ba thừa, do Đức Phật phố truyền. Lúc đầu, Đức Thế Tôn 
truyền dạy ba thừa pháp. Khi trình độ học chúng đã liễu ngộ, Đức Phật liền 
dẫn dắt nhập vào một Phật thừa. Chúng ta lưu ý ba thừa đều năm trong một 
Phật thừa. Ngôi nhà nằm trong tỉnh, tỉnh năm trong phạm vi quốc gia, quốc 
gia năm trong quả đất, trong bầu khí quyên, chứ không bao giờ bầu khí 
quyền nằm trong ngôi nhà. Vậy là ngôi nhà, quả đất và bầu khí quyên là ba 
đơn vị, nhưng ba không phải thực là ba, mà cũng không hắn là một. Không 
có ngôi nhà, không cần quả đất. Không có quả đất, không cần bầu khí quyền. 
Ngược lại cũng thế! 

Đoạn kinh này khai mở tâm trí chúng ta. Nếu ai liễu ngộ được mật nghĩa của 
đoạn kinh này thì liền bừng khai tâm trí, vượt khỏi đường hầm tăm tối như 
từ trước đến nay đa số người chúng ta đã và đang sông. Ánh sáng nơi tâm trí 
chúng ta sẽ lóe dạng, để đón ánh bình minh của chơn lý sự thật do Đức Phật 
chỉ dạy nơi toàn bộ kinh. 


Lại bàn giải thêm một số nét quan trọng về tư tưởng quá trớn của một số 
người phát tâm tu Đại thừa, lại xem thường Tiểu thừa, không thèm đọc sách 
Tiểu thừa, hoặc hủy báng Tiểu thừa. Đây là một điều sai lầm quá lớn, nếu 
không nói là nguy hiểm. Nếu những ai lỡ có tư tưởng như vậy, xin mời 
nghiên cứu thật chỉ tiết về bộ kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì rõ, khi 
nảo trong kinh Đại thừa Pháp Hoa lại không có các pháp Tứ đề, Bát chánh 
đạo, bảy điều giác ngộ, ba mươi bảy phẩm trợ đạo ... ván vân ... Nói chung 
là những pháp môn nơi kinh Tiểu thừa đã dạy rất chỉ tiết thì kinh Đại thừa 
chỉ tóm gọn, có thế thôi! Như vậy tại sao chúng ta lại chê kinh Tiểu thừa, 
hoặc hủy báng Tiểu thừa pháp. Nếu hủy báng, hoặc chê bai pháp Tiểu thừa 
thì xin đặt thêm câu hỏi: “Pháp Tiểu thừa có phải Đức Phật Thích Ca 


thuyết giảng hay không?”. Một giả thuyết khác, cụ thể dễ hiểu hơn: Có 
người sinh viên Đại học, hủy báng các phép toán cộng trừ nhân chia và hai 
mươi bốn chữ cái lúc còn lớp Tiểu học. Như vậy tư cách của người sinh viên 
này như thế nào? 

Bước chân vào đạo, không nghiêm trì giới luật, không thông hiểu A Hàm, 
Phương Đẳng thì căn bản đâu để bước vào Đại thừa. Ngày nay lối học đạo 
nhảy vọt, băng ngang, vượt tắt, tu đốn, tu mật, tu thần thông mà quên phần 
căn bản. Có người còn hủy những pháp môn căn bản lúc ban đầu. Ôi thật 
đáng thương thay! 

Lưu ý đoạn kinh nơi phẩm Tựa nêu trên là Đức Phật thuyết giảng cho vị 
Thánh Tăng Xá Lợi Phất, và lời Tôn Giả Xá Lợi Phất trình bày tâm trạng 
của một ngàn hai trăm vị Thánh Tăng. Vậy chúng ta đã đạt trình độ Thánh 
quả chưa mà chê dọc, chê ngang, hủy báng này, mỉa mai khác. 


—— OO --- 


IHI- TÓM KÉT 


Qua hai bài, chúng ta tạm chia thành tám nét lớn. Mỗi nét ân chứa hàng ngàn 
mật nghĩa. Tùy căn cơ, trình độ mỗi người chúng ta “lãnh hội” và “liễu ngộ” 
giáo pháp của Đức Thế Tôn, nơi kinh Pháp Diệu bông sen nhập đời. Liễu 
ngộ nét nào, áp dụng vào cuộc sống nét đó. Nhất là phải thầm sâu trọn vẹn 
nét đó, hoặc câu đó, hoặc chữ đó. Một đặc điểm nữa, tu học Pháp Hoa kinh 
phải tinh tắn, dõng mãnh và nhiệt tâm. 

Nhắn mạnh một số bí pháp căn bản và cần thiết của hai bài học số bảy và số 
tảm này: 

+ Phải thực sự liễu ngộ rằng nơi chúng ta đang sống, là ngôi nhà lửa tam 
giới. Dù các Ngài vua trời, ở các cõi trời, đã vượt khỏi dục giới, đang sống ở 
các cõi sắc giới và vô sắc giới, nhưng cũng vẫn còn là ngôi nhà lửa tam giới. 
+ Ba thừa pháp và một thừa pháp tuy hình thức khác nhau, nhưng nội dung 
vẫn là một. Ba loại xe tuy hình thức khác nhau, nhưng ý nghĩa nội dung như 
nhau. Thừa lớn bao gồm các thừa nhỏ, chứ không bao giờ thừa nhỏ bao gồm 
được thừa lớn. Xe lớn kéo xe nhỏ, chứ không bao giờ xe nhỏ chở xe lớn. 
Chữ Đại là to lớn. Chữ thừa (cũng đọc là thặng) tức là xe. Vậy xe lớn nhỏ 
khác nhau hình thức, nhưng đồng ý nghĩa là phương tiện để chuyên chở. 


Quan trọng nhất là tư tưởng của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu học từ A - 
B-C, rôi từ từ mới lên Tiên sĩ... Chứ chăng ai ngang hông nhảy lên học 
Tiên sĩ. Và một điêu đáng lưu ý, có nhiêu người đạt trình độ Tiên sĩ, khi về 


làng khinh khi vị Thầy dạy mình từ thuở còn A - B - C..., bảo rằng ông ấy 
sao gọi là Thầy được, ông ấy dốt nát, tôi đây Tiến sĩ mới là Thầy. Dù thành 
Phật, nhưng vẫn phải tôn trọng Phật tánh của chúng sanh, mọi loài chúng 
sanh và Phật đều bình đẳng tánh trí. Thể tướng khác nhau, cao thấp thượng 
hạ, nhưng Phật tánh bình đăng. 

Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng 
minh, gia hộ cho chúng con. Chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư Thánh, 
chư Long Thiên Bát Bộ Hộ pháp hộ trì cho chúng ta sớm liễu ngộ thực 
tướng các pháp, để cho Pháp Hoa kinh ngày một phố truyền rộng rãi và thâm 
nhập vào đại vũ trụ, thơm ngát Liên Hoa. Mỗi mỗi tiểu vũ trụ bừng khai 
bông sen ngàn cánh. 


Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuằn triêm 
công đức. Xin kết tất cả đều thành Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng đắc và hoằng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 
Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bồ tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 





Bài 0— Phẩm Thí Dụ - Thứ Ba (tiếp theo) 


Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên câu chuyện ngôi nhà lửa 
Nên và không nên phô truyền kinh Pháp Hoa. 
-— OO --- 


I- MỞ ĐÈ 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kế câu chuyện ngôi nhà lửa và ba thứ xe của ông 
phú trưởng giả, để thí dụ cho giáo pháp ba thừa, vừa đơn giản, dễ hiểu, dễ 
nhớ và dễ đối chiếu. 

Qua hai bài học số bảy và tám, chúng ta đã rõ đại cương phần mở đề kinh. 
Đức Phật còn chu đáo hơn, Ngài lập lại một lần nữa về ý nghĩa những lời chỉ 
dạy này bằng thơ kệ, hầu thấm sâu vào tạng thức của người nghe, đọc tụng, 
thọ trì kinh Pháp Hoa. 


Đặc biệt, văn cách truyền thừa của Đức Phật nơi phẩm kinh này lại càng quá 
đơn giản, gần như văn đối thoại. Từ đầu tới cuối phẩm kinh, chỉ có hai nhân 
vật chính, Đức Phật và Tôn Giả Xá Lợi Phất. Những nhân vật phụ thì có chư 
Thiên. Phần chư Thiên thì chỉ lướt qua và chỉ nêu tên hai Ngài vua trời siêu 
đăng, đó là Ngài Phạm Thiên Vương ở cõi trời Phạm Thiên và Ngài Đề 
Thích Thiên Vương ở cõi trời Đao LỢI. 
Về nhân vật trong mâu chuyện kể, chỉ độc nhất có một vị phú trưởng giả. 
Các người con thì là nhân vật câm. Khi sử dụng ngôn ngữ thì cũng không 
nêu tên phú trưởng giả, chỉ mượn danh từ chung là ông nhà giàu vậy thôi. 
Thật là một phẩm kinh đơn giản, nhưng lại quá sâu sắc về phân nội dung. 
Đơn giản còn hơn truyện Tây Du. Tác phẩm Tây Du, ngoài bốn nhân vật 
chính còn chẳng biết bao nhiêu là nhân vật phụ của câu truyện. Nhưng mà 
Tây Du còn đơn giản hơn truyện Phong Thần, truyện Tam Quốc, truyện Phi 
Long, truyện kiếm hiệp Kim Dung... 
Sở dĩ chúng tôi đưa vào phần mở đề đông dài như vậy là có ý nhắc khéo các 
vị tu học viên, các hành giả, thức giả Pháp Hoa kinh răng: Tất cả các mẫu 
chuyện nơi các sách khác, chuyện nào cũng rườm rà, nhiều nhân vật. Vậy 
mà quý vị nhớ rất rành rẽ. Còn những mẫu chuyện nơi kinh Pháp Hoa, nhất 
là mẫu chuyện nơi phẩm Thí dụ này, rất đơn giản, đơn giản gần như văn đối 
thoại. Vậy mà trong chúng ta liệu được mấy người nhớ? Tại sao vậy? 
Nhường quý vị câu trả lời. 

-——- OÚO -—- 


: II- NỌI DUNG : 
1/. Đức Phật muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ răng: 
Chánh văn 


25 - Như ông Trưởng giả 
Có một nhà lớn 
Nhà đó đã cũ 
Mà lại xiêu vẹo 
Phòng nhà hư tôn 
Gốc cột gãy mục 
Trính xuyên xiêu vẹo 
Nền móng nát rã 
Vách phên sụp lỡ 
Đất hồ rơi xuống 
Mái lợp đỗ dột 
Kèo đòn bung khớp 


Bốn bề conø vay 
Tạp nhơ dẫy đầy 
Có năm trăm người 
Náu nương trong đó 
Chim mèo bù cắt 
Qua. thước, bồ câu 
Rắn độc, bò cạp 
Rít giời du diền 
Mọt vách, cuốn chiếu 
Chỗn chuột đủ loại 
Các giống độc trùng 
Ngang dọc xen chạy 
Dơ bắn ứa tràn 
Giòi bọ các loại 
Bu bò trên đó 
Cáo, sói, chồn hôi 
Nhai gậm, giẫm đạp 
Cắn xé thây chết 
Xương thịt vương vãi 
Do đó bầy chó 
Đua đến ngoạm lấy, 
Ôm đói lắm lét 
Nơi nơi tìm ăn 
Giành giựt cấu xé 
Gầm gừ gào sủa 
Nhà đó đáng sợ 
Biến trạng dường ấy 
Khắp chỗ đều có 
Ly, mị, vọng, lượng 
Dạ xoa quỷ dữ 
Ăn cả thịt người 
Các loài trùng độc 
Cầm thú hung ác 
Sanh, ấp, cho bú 
Tự giấu gìn giữ 
Dạ xoa đua đến 
Giành bắt mà ăn 
Ăn no nê rồi 
Lòng dữ thêm hăng 
Tiếng chúng đánh nhau 


Thật rất đáng sợ 
Quỷ Cưu bàn trà 
Ngồi xôm trên đất 
Có lúc hồng đất 
Một hoặc hai thước 
Tới lui rảo bước 
Buông lung chơi đùa 
Nắm hai chân chó 
Đánh la thất thanh 
Lấy chân đạp cỗ 
Khủng bố để vui 
Lại có các quỷ 
Thân chúng cao lớn 
Trần truồng đen xấu 
Thường ở trong đó 
Hét rền tiếng ác 
Kêu la tìm mỗi 
Lại có giống quỷ 
Cổ nhỏ bằng kim 
Lại có giống quỷ 
Đầu như đầu trâu 
Hoặc ăn thịt người 
Hoặc ngoạm thịt chó 
Đầu tóc rối tung 
Tàn ác hung hiểm 
Đói khát bức ngặt 
Kêu la chạy rong 
Dạ xoa quỷ đói 
Chim muông ác độc 
Đói rảo bốn bề 
Rình dòm cửa số 
Các nạn dường thế 
Ghê sợ không lường 
26 - Nhà cũ mục đó 
Thuộc về một người 
Người ấy mới ra 
Thời gian chưa lâu 
Sau đó nhà kia 
Bỗng nhiên lửa cháy 
Đồng lúc bốn bề 


Ngọn lửa hừng hực 
Rường cột trính xuyên 
Tách nỗ vang rền 
Nát gãy rơi xuống 
Vách phên lở sụt 
Các loại quỷ thần 
Cất tiếng kêu to 
Các giống điêu, thứu 
Quỷ Cưu bàn trà 
Kinh sợ sảng sốt 
Không tự ra đặng 
Thú dữ trùng độc 
Chui núp lỗ hang 
Quỷ Tỳ xá xà 
Cũng ở trong đó 
Vì phước đức kém 
Bị lửa đốt bức 
Tàn hại lẫn nhau 
Uống máu ăn thịt 
Những loại chồn hôi 
Thời đều chết trước 
Các thú dữ lớn 
Tranh đến ăn nuốt 
Khói khét phùn phụt 
Phủ bít bốn bề 
Rít giời, do diền 
Cùng loài rắn độc 
Bị lửa đốt cháy 
Tranh vọt khỏi hang 
Quỷ Cưu bàn trà 
Đón bắt mà ăn 
Lại các quỷ đói 
Trên đầu lửa cháy 
Đói khát nóng khô 
Sảng sốt chạy quàng 
Cái nhà thế đó 
Rất đáng ghê sợ 
Nạn lửa độc hại 
Chẳng chừa một ai 
27- Bấy giờ chủ nhà 


Đứng ở ngoài cửa 
Nghe người báo rằng: 
Các con của ông 
Trước vì dạo chơi 
Mà vào nhà nầy 
Thơ bé không hiểu 
Chỉ ham vui vẻ 
Trưởng giả nghe xong 
Quính vào nhà lửa 
Tìm phương cứu vớt 
Con khỏi chết thiêu 
Mới bảo các con 
Kể các hoạn nạn 
Ác quỷ độc trùng 
Hỏa tai tràn lan 
Thứ lớp các khổ 
Nối luôn không dứt 
Độc xà, ngươn phúc 
Và các Dạ xoa 
Cùng Cưu bàn trà 
Dã can, chồn, chó 
Điêu, thứu, xi, hiêu 
Hết thảy bá túc 
Đói khát khổ gấp 
Rất đáng ghê sợ 
Chỗ khổ nạn thế 
Huống lại lửa lớn 
Các con không hiểu 
Dầu nghe cha dạy 
Cứ vẫn còn ham 
Chơi mãi không thôi. 
28 - Bấy giờ Trưởng giả 
Bèn nghĩ thế nầy: 
Các con thế đó 
Làm ta thêm sầu 
Nay nhà lửa nầy 
Không gì đáng vui 
Mà các con ta 
Vẫn ham vui chơi 
Chẳng nghe lời dạy 


Sẽ bị lửa hại 
Ông bèn nghĩ ra 
Bày các phương tiện 
Bảo với các con: 
Cha có nhiều thứ 
Đồ chơi trân kỳ 
Xe báu tốt đẹp 
Xe đề, xe hươu 
Cùng xe bò lớn 
Hiện để ngoài cửa 
Các con mau ra 
Cha vì các con 
Sắm những xe nầy 
Tùy các con thích 
Có thể dạo chơi 
Các con nghe nói 
Các xe như vậy 
Tức thời giành đua 
Rảo chạy khỏi nhà 
Đến khoảng đất trống 
Rời những khô nạn 
Trưởng giả thấy con 
Ra khỏi nhà lửa 
Nơi ngả tư đường 
Mà tự mừng rằng 
Ta nay mừng vui 
Các con ta đây 
Đề nuôi rất khó 
Nhỏ dại không hiểu 
Mới vào nhà hiểm 
Có nhiều trùng độc 
Ly mị đáng sợ 
Lửa lớn cháy phừng 
Bồn phía bùng lên 
Mà các con nầy 
Ham ưa vui chơi 
Nay đã cứu chúng 
Khiến đều đặng thoát 
Vì thế người ơi ! 
Ta nay vui mừng 


Khi ấy các con 
Biết cha ngồi an 
Đều đến bên cha 

Thưa cùng ông rằng: 
Xin cho chúng con 

Ba thứ xe báu 
Như hồi nãy hứa 
Các con mau ra 

Sẽ cho ba xe 
Tùy ý lấy muốn 
Chính đúng lúc này 
Xin thương cấp cho. 


Giảng luận 

Đoạn hai mươi lăm, phần thơ kệ chính văn chữ Hán, mỗi câu bốn chữ, nên 
khi Việt dịch chúng tôi cũng giữ y bốn chữ như nguyên văn Đức Phật diễn tả 
tệ trạng trong ngôi nhà lửa của vị phú trưởng giả. Mục đích giúp người đọc, 
thọ trì đễ đối chiếu với cuộc đời hiện hữu của mình đang sông trong cảnh 
giới lửa cháy. Cả tam giới: “Dục giới - Sắc giới - Vô sắc giới” mà chúng ta 
đang ở, không khác gì ngôi nhà lửa của vị phú trưởng giả mà Đức Phật đã 
mô tả. 


Đoạn hai mươi sáu, Đức Phật nhân mạnh sự rùng rợn, kinh tởm về ngôi nhà 
lửa của vị trưởng giả, để chúng ta liên tưởng sự rùng rợn, kinh tởm cảnh 
sông chúng sanh, nơi cõi tam giới này. 

Đoạn hai mươi bảy, Đức Phật diễn tả tâm trạng của vị phú trưởng giả, vì 
thương con xông vào nhà lửa tìm cách cứu các con mình, báo động cho các 
con rõ sự nguy hiểm của ngôi nhà đang cháy. Mục đích kể đoạn này, để 
giúp hàng đệ tử Phật, lúc đó cũng như sau này, liên tưởng đến tâm trạng 
của Đức Phật, vì xót thương chúng sanh, xót thương chúng ta mà Đức Phật 
nhập vào ngôi nhà lửa tam giới, để giáo huấn chúng sanh thức tỉnh, sớm rời 
khỏi cõi này. 


Đoạn hai mươi tám, Đức Phật diễn tả vị trưởng giả phải sử dụng pháp 
phương tiện, hứa cho các con ba thứ xe, để các con tha hồ dạo chơi. Các con 
nghe vậy, lòng vui mừng khôn xiết, liền rời nhà lửa. Khi các con ra khỏi nhà 
lửa, liền đến bên cha để chờ nhận xe từng loại theo sở thích từng người. Mục 
đích Đức Phật kế đoạn kệ này, để giúp chúng ta dễ liên tưởng đến việc làm 
của Đức Phật, vì thương xót chúng sanh, vì thương xót hàng đệ tử thuở đó 
và sau này (ức là chúng ta đây) mà Đức Phật phân chia giáo pháp thành ba 


thừa. nhờ phương pháp này mà đa số chúng sanh vì ham chứng đắc ba thừa, 
nên rời bỏ ngôi nhà tam giới, theo Đức Phật học, tu đê chứng quả tam thừa. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
29 - Trưởng giả giàu có 
Kho đụn đầy dẫy 
Vàng bạc lưu ly 
Xa cừ mã não, 
Dùng những vật báu 
Tạo các xe lớn 
Chưng dọn đẹp đẽ 
Khắp vòng bao lơn 
Bốn mặt treo chuông 
Dây vàng thắt tụi 
Lưới mành kết châu 
Giăng bày phía trên 
Hoa vàng chuỗi ngọc 
Lòng thòng rũ khắp 
Lụa màu trang sức 
Quấn vòng quanh xe 
Dùng nhiễu hàng mềm 
Để làm nệm lót 
Vải quý mịn tốt 
Giá trị nghìn muôn 
Bóng láng trắng sạch 
Trải trùm trên nệm 
Có bò trắng to 
Mập khỏe sức mạnh 
Thân hình tươi mướt 
Để kéo xe báu 
Đông những tôi tớ 
Chực hầu bảo vệ 
Đem xe đẹp thế 
Ban cho các con 
Các con lúc ấy 
Vui mừng hớn hở 
Ngồi xe báu đó 
Dạo khắp bốn phương 


Vui chơi khoái lạc 
Tự tại vô ngại 


30 - Bảo Xá Lợi Phất 
Ta cũng như vậy 
Tôn cả hàng Thánh 
Cha của cõi đời 
Tắt cả chúng sanh 
Đều là con ta 
Say mê mùi đời 
Không chút huệ tâm 
Ba cõi không an 
Giống như nhà lửa 
Nạn khổ đầy dẫy 
Rất đáng ghê sợ 
Thường có sanh, già 
Bịnh, chết, rầu lo 
Các lửa như thế 
Cháy phừng chẳng tắt 
Như Lai đã lìa 
Nhà lửa ba cõi 
Vắng lặng thong thả 
An ôn rừng nội 
Hiện ba cõi nầy 
Đều là của ta 
Chúng sanh trong đó 
Chính là con ta 
Nay ba cối Ấy 
Có nhiều hoạn nạn 
Chỉ một mình ta 
Có thể cứu hộ 
Dầu đã dạy bảo 
Vẫn không tin nhận 
Nơi các dục nhiễm 
Sanh lòng tham mê 
Bởi thế phương tiện 
Mà nói ba thừa 
Khiến các chúng sanh 
Rõ ba cõi khổ 
Mở bày diễn nói 


Đạo pháp xuất thế 
Thảy các con đó 
Nếu tâm quyết định 
Đầy đủ ba minh 
Và sáu thần thông 
Người được Duyên Giác 
Bắt thối Bồ tát 
Này Xá Lợi Phất 
Ta vì chúng sanh 
Dùng thí dụ này 
Nói một Phật thừa 
Các ông nếu hay 
Tin nhận lời đây 
Tất cả đều sẽ 
Chứng quả Phật đạo 


31 - Thừa vi diệu này 
Thanh tịnh hết thảy 
Trong các thế gian 
Không pháp nào trên 
Phật đã vui nhận 
Tắt cả chúng sanh 
Đều phải khen ngợi 
Cúng dường lễ bái 
Vô lượng nghìn ức 
Trí lực, giải thoát 
Thiền định trí huệ 
Pháp khác của Phật 
Đặng thừa như thế 
Thảy cho các con 
Ngày đêm mãi mãi 
Đặng ngồi dạo chơi 
Cùng hàng Bồ tát 
Với chúng Thanh Văn 
Nương thừa báu này 
Thắng đến đạo tràng 
Bởi nhơn duyên đó 
Tìm khắp mười phương 
Không còn thừa khác 
Trừ Phật phương tiện 


Này Xá Lợi Phất! 
Hết thảy bọn ông 
Đều là con ta 
Ta chính là cha 
Các ông nhiều kiếp 
Phật nói khổ đề 
Chơn thật không sai 
Nếu có chúng sanh 
Không rõ gốc khô 
Quá say nhơn khổ 
Chẳng tạm bỏ được 
Phật vì hạng này 
Phương tiện nói dạy 
Nguyên nhơn các khổ 
Tham dục là gốc 
Nếu dứt tham dục 
Khổ không chỗ nương 
Dứt hắn các khổ 
Gọi để thứ ba 
Vì chứng diệt để 
Tu hành đạo đề 
Lìa các khổ buộc 
Gọi là giải thoát 
Người đó do đâu 
Mà đặng giải thoát? 
Chỉ rời hư vọng 
Cho là giải thoát 
Kỳ thiệt chưa phải 
Giải thoát tất cả 
Phật nói người đó 
Chưa thiệt diệt độ 
Người đó chưa được 
Đạo quả vô thượng 
Ý ta không muốn 
Cho đến diệt độ 
Ta đắng pháp vương 
Tự tại nơi pháp 
An ồn chúng sanh 
Nên hiện nơi đời 
Này Xá Lợi Phất! 


Pháp ấn của ta 
Vì muốn lợi ích 
Thế gian nên nói 
Tại chỗ ông qua 
Chớ tuyên truyền bừa 
Nếu có người nghe 
Tùy hỷ kính nhận 
Phải biết người Ấy 
Là bực bất thối 
Nếu người tin nhận 
Kinh pháp nầy đây 
Người đó đã từng 
Thấy Phật quá khứ 
Cung kính cúng dường 
Và nghe pháp nầy 
Người nào có thể 
Tin lời ông nói 
Chính là thấy ta 
Cũng là thấy ông 
Cùng chúng Tỷ kheo 
Và các Bồ tát. 


Giảng luận 

Đoạn thơ kệ ba mươi, Đức Phật dạy Tôn Giả Xá Lợi Phất rằng tất cả chúng 
sanh đều là con của Như Lai, nhưng đa phần thiếu trí tuệ, đam mê dục lạc 
nơi tam giới, nên cam nhận sự hủy diệt, chịu luân hồi. Như Lai đã rời ba cõi, 
nhưng vì xót thương con, nhập vào ba cõi để cứu các con. Một mình Như 
Lai thừa sức cứu khắp chúng sanh. Nhưng ngặt nỗi đa số vì ham mê dục lạc, 
nên không nghe lời Như Lai. Vì lý do đó nên Đức Phật mới áp dụng pháp 
phương tiện, chia giáo pháp Nhất thừa thành ba thừa pháp. Nếu chúng sanh 
nào tin nhận giáo pháp Nhất thừa này thì nhất định sẽ thành Phật. 

Đoạn kệ thứ ba mươi mốt, Đức Phật nhắn mạnh: Pháp Phật thừa vi diệu, chư 
Phật hộ trì, chúng sanh nếu tin nhận, cúng dường, lễ bái, trải nhiều kiếp sau 
khi đắc thừa như thế thì tự tại đạo chơi khắp ba cõi. Hàng Bồ tát và chúng 
Thanh Văn nương thừa này thắng đến thành Phật. 


Hiện tại, hàng Thanh Văn, Bồ tát nương theo pháp ba thừa đã chứng đắc giải 
thoát. Nhưng Như Lai bảo là chưa rốt ráo. Việc cấp thiết Như Lai phải làm, 
là truyền dạy trí tuệ Phật và chỉ cho hàng Bồ tát mới chứng đắc cấp kỳ, còn 
các hàng khác, phải tuần tự, trải qua nhiều giai đoạn. 


Đoạn kệ thứ ba mươi hai, Đức Phật dạy thêm rằng dù hàng Thánh Thanh 
Văn, đã thực sự xa lìa được mọi hư vọng, nhưng vân chưa đạt toàn phân giải 
thoát, huông gì kẻ khác. 


Vì vậy pháp Nhất thừa, không thê truyền trao cho người tâm ý vọng động. 
Những ai tâm ý thanh tịnh, tin tưởng, hoan hỷ, thành kính, tinh tấn, nghe 
thực hành pháp Nhất thừa thì vị ấy đồng như các bậc bất thối nhuyễn. Kê cả 
nghe lời của Tôn Giả Xá Lợi Phất thay Đức Phật truyền dạy lại, thì người tin 
nghe đó cũng bằng gặp Như Lai, gặp chúng Tỷ kheo, Thánh Tăng và chư Bồ 
tát vậy. 


$ Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên nghĩa trên (tiếp theo) 
-—-o0O--- 


Chánh văn 


33 - Kinh Pháp Hoa nầy 
Nói cho người trí 
Kẻ thức cạn nghe 
Mê lầm không hiểu 
Tắt cả Thanh Văn 
Cùng Bích Chỉ Phật 
Trong kinh pháp nầy 
Sức không hiểu được 
Chính Lợi Phất ông 
Còn nơi kinh nầy 
Vì tin đặng vào 
Huống Thanh Văn khác. 
Bao Thanh Văn khác 
Do tỉn lời Phật 
Tùy thuận kinh nầy 
Chẳng phải trí mình 


34- Này Xá Lợi Phất 
Kiêu mạn biếng lười 
Vọng so chấp ngã 
Chớ nói kinh nây, 
Phàm phu biết cạn 
Quá mề năm dục 
Nghe pháp không hiểu 


Cũng chẳng nói cho 
Nếu người không tin 
Khinh chê kinh nầy 
Thời là dứt cả 
Giống Phật thế gian. 
Có người xịu mặt 
Đem lòng nghỉ hoặc 
Ông nên lóng nghe 
Tội báo người đó 
Phật còn tại thế 
Hoặc khi diệt độ 
Có người chê bai 
Kinh điển nầy đây 
Thấy người đọc tụng 
Biên chép thọ trì 
Khinh bỉ ghét ghen 
Đem lòng kết hờn 
Tội báo người đó 
Ông hãy lóng nghe 
Người đó mạng chung 
Vào ngục A Tỳ 
Đầy đủ một kiếp 
Kiếp mãn lại sanh 
Xoay vần như thế 
Đến vô số kiếp 
Từ địa ngục ra 
Đọa vào súc sanh 
Làm chó, làm chồn 
Thân thể ốm gầy 
Đen đủi ghẻ lác 
Bị người chọc ghẹo 
Lại còn bị người 
Gớm nhờm rẻ rúng 
Thường khổ đói khát 
Xương thịt khô căn 
Sống chịu khổ sở 
Chết vì ngói đá 
Vì đoạn giống Phật 
Thọ tội báo đó. 
Hoặc làm lạc đà 


Hoặc sanh vào lừa 
Thân mang chở nặng 
Thêm bị đánh đập 
Chỉ nhớ nước, có 
Ngoài ra biết chỉ 
Khinh chê kinh nầy 
Mắc tội như vậy 
Có khi làm chồn 
Vào trong xóm làng 
Thân đầy ghẻ lác 
Lại chột một mắt 
Bị trẻ nhỏ vây 
Đánh đập liệng ném 
Chịu nhiều đau khổ 
Tới lúc phải chết. 
Khi đã chết xong 
Thọ thân mãng xà 
Thân thể dài lớn 
Năm trăm do tuần 
Điếc ngây không chưn 
Uốn trườn bằng bụng 
Bị các trùng nhỏ 
Cắn rúc máu thịt 
Bị khỗ ngày đêm 
Không tạm ngừng nghỉ 
Khinh chê kinh này 
Mắc tội như vậy. 
Nếu được làm người 
Các căn ám độn 
Lùn xấu liệt què 
Đui điếc lưng gù 
Nói ra lời gì 
Mọi người không tin 
Hơi miệng thường hôi 
Bị quỷ mị dựa 
Nghèo cùng hèn hạ 
Bị người sai khiến 
Nhiều bịnh thân gầy 
Không nơi nương cậy 
Dầu thân gần người 


Người chẳng ngó ngàng 
Nếu có được gì 
Thời lại quên mắt 
Nếu học nghề thuốc 
Đúng phương trị bịnh 
Mà bịnh nặng thêm 
Hoặc phải đến chết 
Nếu tự có bịnh 
Không người chữa đặng 
Dầu uống thuốc hay 
Bịnh càng thêm nặng, 
Người khác phản nghịch 
Cướp giựt lẫy của 
Các tội dường thế 
Mình mang vạ lây 
Người tội như vậy 
Mãi không thấy Phật 
Là vua hàng Thánh 
Nói pháp giáo hóa, 
Người tội như vậy 
Sanh chỗ hoạn nạn 
Tâm cuồng, tai điếc 
Mãi không nghe pháp 
Trải vô số kiếp 
Như cát sông Hằng 
Sanh liền điếc câm 
Các căn chẳng đủ 
Thường ở địa ngục 
Như dạo chơi vườn 
Ở ác đạo khác 
Như ở nhà mình 
Đà, lừa, heo, chó 
Là chỗ lại qua 
Khinh chê kinh nầy 
Mắc tội dường thế 
Nếu sanh làm người 
Điếc, đưi, câm, ngọng 
Nghèo cùng suy sụp 
Dùng tự trang nghiêm 
Sưng bún khô khát 


Ghẻ, lác, ung thư 
Các bịnh như trên 
Dùng làm y phục 
Thân thể hôi hám 
Nhơ nhớp không sạch 
Chấp ngã sâu chặt 
Nhiều tánh giận hờn 
Dâm dục hãy hừng 
Chắng chừa cầm thú 
Khinh chê kinh này 

Mắc tội dường thế. 


35 - Này Xá Lợi Phất ! 
Người chê kinh này 
Nếu kế tội ra 
Cùng kiếp chẳng hết 
Bởi nhơn duyên đó 
Ta vẫn bảo ông 
Với người vô trí 
Chớ nói kinh nầy. 
Nếu người lợi căn 
Trí huệ sáng láng 
Học rộng nhớ dai 
Mong cầu Phật đạo 
Hạng người như thế 
Mới nên nói cho 
Nếu người từng thấy 
Trăm nghìn ức Phật 
Trồng các cội lành 
Thâm tâm bền vững 
Hạng người như thế 
Mới nên nói cho. 
Nếu người tỉnh tấn 
Thường tu lòng từ 
Chẳng tiếc thân mạng 
Mới nên nói cho. 
Nếu người cung kính 
Không sanh lòng khác 
Lìa xa phàm ngu 
Hạng người như thế 


Mới nên nói cho. 
Xá Lợi Phất này ! 
Nếu thấy có người 
Rời tri thức săng 
Gần gũi bạn lành 
Người được như thế 
Mới nên nói cho. 
Nếu thấy Phật tử 
Giữ giới trong sạch 
Như mỉnh châu ngời 
Cầu kinh Đại thừa 
Những người như thế 
Mới nên nói cho. 
Người không lòng giận 
Ngay thẳng dịu hòa 
Thường thương mọi loài 
Cung kính các Phật 
Hạng người như thế 
Mới nên nói cho. 
Lại hàng Phật tử 
Ở trong đại chúng 
Lấy lòng thanh tịnh 
Các món nhơn duyên 
Thí dụ lời lẽ 
Nói pháp không ngại 
Những người như thế 
Mới nên nói cho. 
Nếu có Tỷ kheo 
Vì nhút thiết trí 
Bốn phương cầu pháp 
Chắp tay kính thọ 
Chỉ ưa thọ trì 
Kinh điển Đại thừa 
Đến không hề thọ 
Kinh khác một kệ 
Hạng người như thế 
Mới nên nói cho. 
Có người chí tâm 
Cầu Xá Lợi Phật 
Cầu kinh cũng thế 


Đặng rồi lễ thọ 
Người đó chẳng còn 
Lòng cầu kinh khác 

Cũng chưa từng nghĩ 
Sách vở ngoại đạo 
Người được như thế 
Mới nên nói cho. 
Này Xá Lợi Phát ! 

Ta nói sự tướng 
Người cầu Phật đạo 
Kiếp cùng chẳng hết 

Những người như thế 
Mới tin hiểu nỗi. 

Ông nên vì họ 

Nói kinh Pháp Hoa. 


Giảng luận 

Trong phân thơ kệ, cuối phẩm Thí Dụ thì đoạn ba mươi bốn và ba mươi lăm 
là hai đoạn có phần quan trọng đối với việc hoằng truyền kinh Pháp Hoa, 
nên bài học phải thêm một nét lớn, để rộng việc phân tích. 

Phần chánh văn Đức Phật chỉ lướt qua. Nhưng phần thơ thì Ngài lại dặn đi, 
dặn lại Tôn Giả Xá Lợi Phất rất kỹ rằng: “Kinh Pháp Hoa là mẹ các kinh”. 
Vì vậy cho nên việc phố truyền phải hết sức thận trọng. Ai nên trao truyền 
và ai không nên. Những hạng thiếu trí, bọn đam mê dục lạc, những người 
thiếu phước đức, thiếu nhân duyên, nhất là những người thiếu niềm tin nơi 
kinh điển Đại thừa thì chớ nên phổ truyền kinh Pháp Hoa. 


Bởi vì, những hạng người này họ không đủ khả năng, hoặc họ không muốn 
hiểu những chỗ thậm thâm vi diệu của kinh Pháp Hoa. Ví dụ, như Đức Phật 
Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết một thời pháp cả triệu năm mà đại 
thánh chúng nghe, cảm thấy lâu chừng một bữa ăn. Hoặc thị pháp trụ pháp 
vi. Thế gian tướng thường trụ. Hoặc tất cả chúng sanh, gồm các loài súc 
sanh, cũng đều có tánh Phật và cũng đều sẽ được thành Phật. Tóm lại, hàng 
ngàn vạn triệu nét ân nghĩa như thế thì những hạng người tầm thường làm 
sao hiểu nổi! Họ không hiểu đã đành, tội nghiệp cho họ thôi! Đằng này đã 
không hiểu mà họ còn hủy báng, chê bai kinh điển, chống đối, hãm hại, vu 
khống người thọ trì kinh Pháp Hoa. Cho nên, hiện tại họ đã đoạn mất giống 
Phật, tương lai họ đọa vào A Tỳ địa ngục, đọa làm súc sanh, đọa làm người 
tật nguyên, tỉ tiện. 


Vì tâm từ bi, nên Đức Phật đặn Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất, dặn tất cả đại 
chúng và nhất là dặn chúng ta sau này không nên nói cho hạng người ấy 
nghe, chứ đừng nói là chỉ dạy, phổ quảng, trao truyền kinh Pháp Hoa cho họ, 
mục đích cứu họ khỏi đọa A Tỳ địa ngục. 

Nhưng nếu cứ cần thận, đè đặt thì pháp tối tôn, tối 

mật, tối siêu, tối thượng, tối vi, tối diệu này làm sao thầm nhập vào tim tủy 
của các tầng lớp chúng sanh, hầu khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho họ? 
Quy tắc này sẽ được chỉ bày nơi các phẩm khác, cũng nơi bộ kinh này. 
Riêng phẩm Thí Dụ này, Đức Phật đơn lược mấy nét rằng: Đức Như Lai chỉ 
truyền dạy kinh Pháp Hoa cho hạng người trí, hạng người có đủ phước đức, 
căn duyên ... Nói chung là những thành phần như thơ kệ đã nêu rõ. Đức 
Phật lại đặn Tôn Giả Xá Lợi Phất, phải y theo Đức Phật mà phổ truyền kinh 
Pháp Hoa. 


Quan trọng nhất, đoạn thơ kệ này liên quan đến chúng ta là những hành giả 
Pháp Hoa kinh, có chịu y theo lời Đức Phật hay không? Có cần thận dè dặt 
hay không? Có chọn thầy lành bạn tốt hay không? Có thâm thấu kinh văn và 
nhất là có liễu nghĩa thơ kệ từng câu, từng đoạn, từng chữ, từng lời hay 
không? 


Và khi đã thẩm nhập, đã liễu nghĩa rồi thì có chịu thực hành, áp dụng, hầu 
khiến cho bí pháp bông sen Pháp Diệu, sớm nhập vào dòng đời hay không? 
Những câu hỏi dồn dập, nó có tác dụng như những tiếng sắm rên vang giữa 
bầu trời dầy đặc mây lành. Những tiếng sắm này khiến cho vằng mây lành 
nhẹ rơi từng giọt mưa pháp, thắm đượm dòng đời đang khô cháy. Và dòng 
đời đang đợi chờ từng giọt pháp vũ tuôn rơi. 


—— OO --- 


HI- TÓM KẾT 
Phẩm Thí dụ là phẩm thứ ba, trong tổng số toàn bộ kinh hai mươi tám 
phẩm. Vì để dễ nhớ, dễ thâm sâu vào phân kinh văn và thơ kệ, nên đã được 
chia thành nhiều bài học, có nhiều phẩm chia thành hai hoặc ba bài, toàn bộ 
gồm bốn mươi bài cho khóa sáu của Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa - Tổ 
đình Quán Thế Âm (nơi đi tích cuối cùng của Bồ tát Quảng Đức). Quý vị 
hành giá Pháp Hoa kinh và các Đạo tràng khác tùy nghĩ góp ý kiến, mục 
đích là làm thế nào cho người học, người đọc, người tu, người niệm, người 
thực hành kinh Pháp Hoa dễ hiểu, dễ nhớ hầu ham thích mới ham tu luyện. 
Có tu, có luyện mới thấy sự linh nghiệm, sự hiệu quả của kinh Pháp Hoa, 


đối với bản thân mình, gia đình mình, xã hội, quốc gia, nhân loại và muôn 
loài, có cây, hoa lá, thảy thảy đông được nhuẳn triêm công đức. Nói chung là 
dòng đời trong đục này, đang cân có sự hiện diện thâm nhập của kinh Pháp 
Hoa. Cũng ví như ao bùn đang đục kia, đang cần có sự hiện hữu của hoa sen 
vậy. Sen đến với ao bùn, ao bùn hết đục chỉ còn trong, hết hôi thối chỉ còn 
hương ngát. Kinh Pháp Hoa thẩm nhập vào dòng đời, dòng đời hết đục chỉ 
còn trong, hết não phiền chỉ còn an lạc, chỉ có hương thơm ngào ngạt, giảm 
hoặc hết các mùi hôi thối dơ tanh. 


Ba bài học, thuộc phẩm Thí Dụ, chia thành mười nét. Rất mong người đọc, 
người học, người tu, người hành, hãy nhớ rõ, hiểu rành, thâm nhập từng nét. 
Nét nào, câu nảo, chữ nào cũng mẫu nhiệm Pháp Hoa kinh. 

Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca chứng minh, gia hộ 
cho chúng ta. Chư Thiên, chư Tiên, chư Thân, chư Hộ pháp ủng hộ tất cả 
sớm liễu ngộ thực tướng các pháp. 


Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh, đều nhuần 
triêm lợi lạc. Xin kết tất cả các pháp giới chúng sanh đều thành Bồ Đề quyến 
thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc tụng thọ trì chứng đắc và hoằng dương Đại thừa 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 


Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bô Tát, Bô Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


-—-o0QO--- 
CHÌA KHÓA CỦA PHÁP LỤC HÒA 


Nếu chưa liễu ngộ công thức HÒA mà chẳng đồng thì khó mà thực 
hành pháp LỤC HOA. 

* Quân tử hòa nhi bất đồng. 

* Tiểu nhơn đồng nhỉ bắt hòa. 


_—- OÚO --- 
Bài 10_— Phẩm Tín Giải - Thứ Tư 


Bốn Ngài Thánh Tăng trình tín giải. 
Bôn Ngài Thánh Tăng nêu ân dụ băng câu chuyện “Gã cùng tử”. 


-—— OÚO --- 


I- MỞ ĐÈ 
Đề phẩm kinh là hai chữ Tín Giải. Thế nào là tín giải? Muốn thâm sâu, 
chúng ta phải mượn bốn chữ Như thị - Ngã văn của phẩm Tựa thứ nhất 
(kinh Pháp Hoa) đề khai thông. Như thị trước, hay Ngã văn trước? Nghe 
trước hay tin trước? Không nghe làm sao tin? Không tin làm sao chịu nghe? 
Đặt câu hỏi song chiếu này, tức là đã thông hai chữ đề phẩm kinh. Như thị là 
tin như vậy, Ngã văn là ta nghe. Vậy là tin trước. Không tin thì không chịu 
nghe, mà nghe đây không phải là riêng ta nghe mà là chúng ta nghe. Vì sao 
các vị Tôn giả này tin trước? Vì đã được nghe Đức Phật giải bày các phẩm 
kinh trước, nên đến phẩm này là đã tin. Khi tin thì mới đứng lên giải bày sự 
hiểu của mình. 
Nói cách khác, Tín thuộc tình cảm, Giải thuộc lý trí. Tình cảm là hạnh của 
Bồ tát Di Lặc, lý trí là hạnh của Bồ tát Văn Thù. Trong giới tu hành, ít ai 
kiêm cả hai. Kinh Pháp Hoa bắt buộc hành giả phải đủ cả hai. Qua bốn phẩm 
kinh: 
+ Phẩm thứ nhất: song hành cả tỉnh cảm và lý trí. 
+ Phẩm thứ nhì: liễu ngộ thực tướng của các pháp (gua Thập như thị pháp). 
+ Phẩm thứ ba: quy về Nhất thừa pháp. 
+ Phẩm thứ tư: Tín và Giải theo nhau cùng lúc. Tin xong hiểu liền. Nếu 
còn nghi thì làm sao tin tưởng tuyệt đối. Trái lại, chưa tin tưởng tuyệt đối thì 
làm sao vượt khỏi nghi, để đi đến chỗ giải nghi hiểu trọn (vấn đề này phải có 
nhiễu thì giờ bàn suy rộng). Như câu chuyện triết lý khởi đầu con gà sanh 
trước, hay là cái trứng sanh trước. Nếu cái trứng sanh trước thì cái gì sanh ra 
cái trứng, nêu con gà sanh trước thì cái gì sanh ra con gà? 
Cầu hỏi tuy đơn giản, nhưng không phải dễ giải đáp. Ngoại trừ khi nào bạn 
chứng đắc được “thực tướng các pháp”, lúc ấy mới thông suốt. Hoặc tối 
thiểu cũng phải liễu nghĩa về thực tướng của các pháp thì mới hiểu thông 
chứ chưa hiểu trọn. 


Phạm vi bài này chưa đi vào luận giải thẩm sâu. Xin mời quý vị hành giả 
Pháp Hoa kinh và quý vị thức giả, cùng toàn thê tu học viên lẫn giới nghiên 
cứu Pháp Hoa kinh, hãy khởi đầu bằng chữ tín. Bởi vì trong tín nó đã có 
giải, trong giải nó nằm sẵn tín (1ÿ Bá: Nhị). Nhưng phải tín trước, bởi trong 
tất cả mở đầu các kinh đều “Như thị”, tức là như vậy. Giáo pháp Đức Phật 
dạy, chân lý do kinh điển chỉ dạy, đều là như vậy. Ai tin thì đọc, tụng, thọ, 


^A^s°9 


trì; ai không tin thì thôi. Như vầy “Ta” nghe, chứ không phải “tôi 
vầy. 


nghe như 


Ai tin? Bốn vị thánh Tăng tin (Ngài Đại Ca Diễn, Ngài Huệ Mạng Tu Bồ 
Đề, Ngài Đại Ca Chiên Diện và Ngài Đại Mục Kiên Liên). T1n gì? Tn tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều sẽ được thành Phật. Tức 
là tin Nhất thừa pháp. Nhờ đâu? Nhờ liễu giải nghĩa Thập như thị pháp 
(Mười như vậy), cùng câu chuyện ngôi nhà lửa và được nhìn tận mắt, nghe 
tận tai, Đức Phật thọ ký cho Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất được thành Phật. 

Nét nhỏ nhiệm nhất là nghe Đức Phật dạy rằng: “Em bé chỉ dùng móng tay vẽ 
trên đất cát hình ảnh Đức Phật, bé này nhất định sẽ thành Phật”. Vậy thì trình 
độ đã chứng Thánh như bốn Ngài, chắc chắn sẽ được thành Phật. Thế mà từ 
trước, bốn Ngài chỉ nghĩ đắc Thánh quả là cùng tột, là tuyệt đích rồi, chứ 
không đám mơ vọng được thành Phật. Nay vào hội thuyết Pháp Hoa đã nghe 
và chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên bày pháp lớn. Sự giải bày rất cặn kẽ như 
thế, nên bốn Ngài tuyệt đối tin tưởng pháp Nhất thừa. 


Trong niềm tin tưởng tuyệt đối này đã có sự nhận thức sâu sắc về Nhất thừa 
pháp. Đã ý thức được thế. nảo là thực tướng của các pháp TỒi. Đã ý thức được 
mỗi chúng sanh đều có sẵn Phật tánh rồi. Đã giải nghi mọi mối ngờ vực rồi. 
Một khi nghi đã giải thì liền thoát khỏi mọi ràng buộc của giả pháp, của hý 
luận pháp. Cho nên có thể định nghĩa đề phẩm Tín Giải thứ tư này là: “Đã 
tin nên hiểu, hiểu được nên tin”. Bốn Ngài Đại Thánh Tăng đến trước Đức 
Phật Thích Ca, bộc bạch phơi bày. Nói cách khác là để trình những điều mà 
bốn Ngài đã hiểu và hiện đang tuyệt đối tin tưởng kinh Pháp Hoa (Nhất thừa 
pháp). Trong lời bộc bạch, bốn Ngài còn nêu ví dụ gả cùng tử. 


—— OO --- 


II - NỌI DUNG 
1/. Bồn Ngài Thánh Tăng trình tín giải 
Chánh văn 


1 - Lúc bấy giờ, các Ngài Huệ Mạng Tu Bỏ Đè, Đại Ca Chiên Diên, Đại 
Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, từ nơi Phật được nghe pháp chưa từng có. 
Đức Thế Tôn dự ghỉ cho Ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Vô thượng Chánh 
đắng Chánh giác, sanh lòng hy hữu hớn hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy sửa y phục, trịch áo bày vai phải, gối phải chấm đất, một lòng 
chắp tay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan Phật mà bạch 


Phật rằng: “Chúng con đứng đầu trong hàng Tăng, tuôi đều cao, tự cho 
đã được Niết Bàn không thể đảm nhận øì nữa, chẳng còn vươn lên cầu 
thêm đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nghe 
nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp: không, vô tướng, vô 
tác. Đối với các pháp du hý thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát 
chúng sanh của Bồ tát, lòng chúng con không ưa thích. 

Vì sao? Đức Thế Tôn đã khiến chúng con ra khỏi ba cõi, đặng chứng 
Niết Bàn, còn giờ đây tuổi chúng con đã già nua, nên đối với đạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác Phật đang dạy Bồ tát, chúng con không 
hề sanh một niệm ưa thích. 

Nhưng hôm nay chúng con ở trước Phật nghe thọ ký cho Thanh Văn sẽ 
đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, lòng rất vui mừng đặng pháp 
chưa từng có, đâu ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng nghe pháp hy hữu, tự 
rất may đặng lợi lành lớn, vô luợng trân báu, chắng tìm cầu mà tự 
nhiên được”. 


“Giảng luận 

Bốn vị đại A La Hán này là bốn Ngài Thánh Tăng, đứng đầu hàng chúng 
xuất gia của Đức Phật, đều là hàng trưởng lão trong Tăng đoàn, đã từng xuất 
gia theo hầu nghe pháp và tu luyện đúng lời Đức Phật dạy và đều chứng quả 
vị Niết Bàn Thanh Văn, thoát ly sanh tử luân hồi, như vậy xem như đang an 
nhiên tự tại rồi, đã mãn nguyện, không còn cầu mong gì hơn nữa. Vậy mà 
khi vào hội thuyết kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã mở rộng pháp thực tướng, ba 
thừa chung về một thừa, chỉ có thành Phật. Lại được Đức Phật giảng rõ về 
Như thị pháp. Rồi ví dụ ba xe cùng ngôi nhà lửa. Lại còn thọ ký cho Tôn 
Giả Xá Lợi Phất sau này sẽ được thành Phật, nhứt là liễu ngộ được pháp 
chơn không. Lúc bấy giờ bốn Ngài mới bừng vỡ rằng vậy thì quả vị các 
Ngài chứng đắc mới chỉ nửa vời thôi! Hoặc nói cách khác, là vẫn còn ở giả 
pháp mà thôi! 


Như vậy thì rất đáng thương cho những ai đã làm đệ tử Đức Phật, kế cả xuất 
ga, lẫn tại gia mà thiếu nhân duyên, chưa được đọc tụng thọ trì In sao viết 
chép cúng dường, nhất là chưa liễu nghĩa phẩm Tín Giải kinh Pháp Hoa này 
thì sự tu luyện suốt đời cũng chỉ vớ vẫn mà thôi! 

Dù tu pháp môn nào mà vẫn còn lần quần thì cũng vẫn như bốn Ngài Thánh 
Tăng mà thôi. Khi mình chưa tin trọn vẹn, khi mình chưa liễu ngộ chứng đắc 
“Như” thì làm sao hiểu cái lần quân của chính mình. Chưa hiểu được mọi sự 
lần quần của chính mình thì mình còn giải được cho ai? 


Kinh Pháp Hoa chữ nào cũng quan trọng, lời nảo, câu nào, phẩm nào cũng 
quan trọng cả! Chưa liễu ngộ phẩm Tín Giải thì xin khoan mở rộng các 
phẩm khác tiếp theo. 


2/. Bốn Ngài Thánh Tăng nêu ấn dụ bằng câu chuyện “Gã cùng tử” 
-—=OÔ0O--- 


Chánh văn 
2 - Thế Tôn! Chúng con hôm nay xin thí dụ để rõ nghĩa. Có người tuỗi 
thơ bỏ nhà trốn đi qua ở lâu năm nơi nước khác, từ mười, hai mươi, 
đến năm mươi năm. Sau đó tuôi lớn lại thêm nghèo nàn khốn khố, nên 
phải rong ruồi bốn phương để cầu miếng cơm manh áo, lần lần tình cờ 
về lại bốn quốc. 
Người cha từ trước đến nay đi tìm con không đặng bèn ở lại tại một 
thành trong nước. Nhà ông giàu lớn, của báu vô sô, các kho đụn, vàng, 
bạc, lưu ly, san hô, hỗ phách, pha lê, trần châu ... thảy đều đầy đủ. 
Người giúp việc, phụ tá, dân phu rẤt đông. Voi, ngựa, xe cộ, bò, dê 
nhiều vô số. Lợi tức thâu vào rộng xa khắp đến các nước khác, khách 
thương buôn bán giao dịch rất đông đúc. 
Bấy giờ, gã nghèo cùng kia, rảo đến các thị tứ, trải qua xóm làng, lần 
hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con 
biệt ly hơn năm mươi năm mà ông vân chưa từng nói chuyện đó với ai, 
chỉ suy nghĩ lòng rất tiếc nuối. Ông tự nghĩ ta già nua lại có nhiều của 
cải, vàng bạc, trân báu, kho đụn tràn đầy nhưng lại không có con cái, 
một mai chết đi thời của cải tan nát vì không người để giao phó. Cho 
nên lòng tha thiết luôn nhớ đến con. Ông lại nghĩ: Nếu ta gặp đặng con 
mà giao phó của cải thì lòng sẽ thản nhiên khoái lạc không còn lo sầu. 


3 - Thưa Thế Tôn! Bấy giờ gã cùng tử làm thuê kia lần hồi tình cờ đến 
nhà người cha bèn đứng lại bên công, nhìn xa thấy cha ngồi giường sư 
tử, ghế báu đỡ chân, các hàng Bà la môn, Sát để lợi, Cư sĩ đều cung kính 
bao quanh. Trên thân ông dùng chuỗi ngọc chơn châu giá trị nghìn vạn 
để trang sức, kẻ thường dân, người giúp việc tay cầm phất trần trắng, 
đứng hầu hai bên. Màn báu che trên, những phan đẹp thòng xuông, 
nước thơm rưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật báu chưng bày, la liệt 
tiền của xuất ra, thâu vào ... Có đủ các sự nghiêm sức dường ấy, oai đức 
rất tôn nghiêm. Gã cùng tử thấy ông này có thế lực lớn liền sanh lòng lo 
Sợ, hối hận về việc đến nhà nây, nó nghĩ rằng: “Ông nầy chắc là vua, 


hoặc là bực đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn kiếm 
tiền công. 

Chẳng bằng ta qua chỗ xóm nghèo có nơi cho mình ra sức để kiếm chén 
cơm manh áo. Nếu như ta đứng lâu ở đây hoặc rồi họ sẽ bức ngặt ép sai 
ta làm”. Gã nghĩ như thế rồi, liền bỏ chạy thẳng. 


4 - Khi đó, ông Trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử thấy con liền nhớ biết, 
lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng: “Của cải kho tàng của ta nay đã có 
người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ đứa con nầy chẳng biết làm sao 
gặp đặng, nay bỗng dưng nó tự đến rất vừa chỗ ý muôn của ta, ta dầu 
tuôi già vẫn còn tham con tiếc của” . Ông liền sai người hầu cận đuôi gấp 
theo bắt con lại. 

Lúc ấy, kẻ phụ việc chạy mau bắt lại. Gã cùng tử kinh ngạc lớn tiếng 
kêu oan: “Tôi không hề xúc phạm ai sao lại bị bắt?”. Kẻ phụ việc đi bắt 
đó càng gấp cưỡng ép giải về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ không tội chỉ 
mà bị bắt bớ đây chắc định phải chết, nên càng sợ sệt ngất xỉu té xuống 
đất. 

Người cha từ xa thấy vậy bèn nói với kẻ phụ việc rằng: “Không cần 
người đó đâu, chớ cưỡng ép giải đến. Hãy lấy nước lạnh rưới trên 
mặt cho nó 

tỉnh lại, đừng nói chỉ với nó”. 

Vì sao? Người cha biết con mình ý thấp hèn, tự biết chính mình giàu 
sang làm nó khiếp sợ. Biết chắc là con rồi nên dùng phương tiện, chắng 
nói với người khác biết đó là con mình. Kẻ phụ việc nói với gã cùng tử: 
“Nay ta thả, ngươi đi đâu tùy ý”. 

Gã cùng tử vui mừng đặng điều chưa từng có, vội vàng đứng dậy, qua 
xóm nghèo để tìm cơm áo. 


5 - Bấy giờ ông Trưởng giả mới lập mưu kế dụ người con, bèn sai hai 
người giúp việc hình sắc tiều tụy không có oai đức: Hai người nên qua 
xóm kỉa, rôi từ từ nói với gã cùng tử, nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. 
Gã cùng tử nếu chịu thời dắt vê đây khiến làm. Nếu nó có hỏi muốn sai 
làm gì, thời nên nói với nó rằng: “Thuê người hốt phân, hai chúng ta 
cũng cùng ngươi chung nhau làm”. Khi đó hai người phụ việc liền tìm 
gã cùng tử, rồi thuật đủ sự việc như trên. 


6 — Bấy giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cá, sau đó liền cùng đến hốt 
phân. Người cha thấy con, thương xót trách buồn. Lại một ngày khác 
ông ở trong cửa sô xa thấy con ốm o tiều tụy, phần đất bụi bậm dơ bẩn. 
Ông liền cối chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo 


dơ rách, dùng đất bôi bẩn vào thần và cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng 
tởm. Ông bảo những người làm rằng: “Các người phải siêng làm việc 
chớ nên lười nghỉ. Ông dùng phương tiện đó đặng đến gần người con. 
Lúc sau lại bảo con rắng: “Chàng trai này! Ngươi nên thường làm ở 
đây đừng nên đi nơi khác, ta sẽ trả thêm tiền công cho ngươi. Những đồ 
cân dùng như bồn, chậu. gạo, bột, muối, dấm, ngươi chớ lo ngại, lại có 
kẻ tớ già hèn xấu, nếu cần ta cấp cho, nên phải an lòng, ta như cha của 
ngươi, chớ có sầu lo ! 

Vì sao? Vì ta tuổi tác già cả mà ngươi thì trẻ mạnh, luôn trong lúc làm 
việc không lòng dối trá trễ nãi giận hờn, thốt lời thán oán. Các điều xấu 
xa, đều không thấy ngươi có như các người làm công khác. Từ nay về 
sau ngươi như con đẻ của ta vậy”. Tức thời Trưởng giả lại đặt tên cho 
cùng tử và gọi anh ta là con. 

Khi đó gã cùng tử, dầu mừng việc tình cờ đó song vẫn tự cho mình là 
người ngoài làm công hèn hạ. Vì cớ đó mà trong hai mươi năm trường 
vẫn chịu phận sai biểu hốt phân. sau đó lòng gã mới lần thể tin, ra vào 
không e ngại rụt rè, nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chốn cũ tại xóm 
nghèo. 


7 - Thế Tôn! Bấy giờ Trưởng giả có bịnh, tự biết mình không bao lâu sẽ 
chết, mới bảo cùng tử răng: “la nay có rất nhiều vàng bạc, trần báu, 
kho đụn tràn đầy, trong đó nhiều ít, việc thu xuẤt, ngươi phải biết hết 
đó. Lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta. Vì sao? Nay ta cùng ngươi 
không là người dưng xa lạ, nên gắng dụng tâm chớ để sai sót”. 

Khi ấy cùng tử liền nhận lời dặn bảo, nhận lãnh 

chuyện biết qua các của cải, vàng, bạc, trần báu và các kho tàng, mà 
không hề có ý mong lẫy dù giá trị chỉ bằng chừng bữa ăn, chỗ của gã ở 
vần tại chốn cũ, vẫn chưa bỏ được tầm chí thấp hèn. 


8 — Lại trải qua ít lầu sau, cha biết tâm trí con đã dần thông thái, thành 
tựu chí lớn, tự chê tâm trạng mình ngày trước. Đến giờ sắp ‹ chết, ông gọi 
người con đến và hội cả thân tộc, quôc vương, quan đại thần, dòng quý 
tộc Sát đề lợi, hàng cư sĩ. Khi đã nhóm đủ, ông liền tự tuyên bố răng: 

“Các ngài nên rõ, người nầy là con ruột của ta sanh ra, ngày trước 
trong thành nọ, nó bỏ trồn đi, nỗi trôi khổ sở hơn năm mươi năm, nó 
vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở thành này lòng lo lắng tìm kiếm, 
bỗng ở nơi đây đặng gặp nó. Nó thiệt là con ta, ta thiệt là cha nó. Nay ta 
có tất cả bao nhiêu của cải chỉ ra thâu vào, con ta đây đà coi biết”. 


Thế Tôn! Khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng 
được điêu chưa từng có, mà nghĩ răng: “Ta vôn không có lòng mong 
câu, nay kho tàng báu vật nây tự nhiên mà đên”. 


9 - Thế Tôn! Ông phú Trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con 
đều như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con của 
Phật. 

Thưa Thế Tôn! Chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử chịu các 
sự đau đớn mê lầm không hiểu biết, ưa thích các pháp Tiểu thừa. Ngày 
nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những cặn bã hý 
luận của pháp. Chúng con ở trong đó siêng năng tinh tấn đặng đến Niết 
Bàn, giá đáng chỉ một ngày công đã đặng mà rôi lòng rất vui mừng tự 
cho là đủ, mà tự nói rằng: “Ở trong pháp của Phật, do siêng năng tỉnh 
tấn nên đặng chỗ rộng nhiều”. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng 
con những ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp Tiểu thừa, chúng con bèn 
bị Phật tạm buông bỏ chẳng chỉ cho rằng: “Các ông sẽ có phần bửu 
tàng tri kiến của Như Lai”. 


Đức Thế Tôn đã dùng sức phương tiện nói bày trí huệ của Như Lai. 
Chúng con tin Phật chỉ bày đặng chứng Niết bàn giá đáng một ngày 
công, cho là đặng nhiều rồi, đối với pháp Đại thừa này không có chí câu. 
Chúng con lại nhơn trí huệ của Phật, vì các vị Bồ tát mà chỉ bày diễn 
nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. 

Vì sao? Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp Tiểu thừa, nên dùng sức 
phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp, chúng con lại không tự 
biết mình thật là con Phật. Ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở 
nơi trí huệ của Phật không hề tiếc sén. 

Vì sao? Chúng con từ xưa đến nay đúng thật là Phật tử mà chỉ ưa nơi 
pháp Tiểu thừa, nếu chúng con có tâm ham Đại thừa, thời Phật đã vì 
chúng con mà nói pháp Đại thừa rồi. Ở trong kinh này chỉ nói pháp 
nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ tát chê trách Thanh Văn ham 
Tiểu thừa, nhưng Đúc Phật thiệt dùng Đại thừa để giáo hóa, vì thế nên 
chúng con nói vôn không có lòng mong cầu mà nay báu lớn của đẳng 
Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ cần đặng của con Phật thì đều đã 
đặng đó. 


Giảng luận 
Bồn vị Thánh Tăng nêu ấn dụ về gã cùng tử. Ngụ ý gã cùng tử bỏ nhà ra đi, 
là nói rằng chúng sanh đều là con của Đức Như Lai, đã tự bỏ bốn tâm, chạy 
tìm giả ảo (bội đạo trục giáo). May gặp Phật pháp, nhưng lại hoảng sợ, 


không dám phát nguyện và tinh tấn tu cầu đắc quả vị Phật. Chỉ cầu quả 
Thanh Văn tự độ thâp kém như gã cùng tử chỉ cầu đủ cơm ăn, áo mặc và làm 
nhiệm vụ thâp hèn hôt phân. 


Phân là chất hôi thối. Người tu hành chỉ chạy theo giả pháp thì chăng khác 
nào gã cùng tử, trải qua nhiều chục năm chỉ chuyên việc hốt phân. Người 
cha giàu có phải phương tiện cải trang thành lão nô bộc, cũng làm công việc 
hốt phân, mới tiếp cận được gã, dụ gã về gần, giao gia sản và nhận là con. 

Dù được làm con nuôi, cai quản gia tài giàu có, nhưng tâm ý gã cùng tử vẫn 
là đứa nghèo hèn, nó vẫn cô chấp, hạ câp, tI tiện. Dù vậy, người cha vẫn 
không nản lòng, dùng mọi biện pháp để khai hóa, chuyên đổi tâm ý của con 
mình. Kết quả người con cùng tử này bừng khai tâm trí. Người cha vui 
mừng, họp làng nước, tộc họ tuyên bố: “Gã cùng tử là con tôi. Gia sản của 
tôi thuộc về nó”. 


Bốn vị đại A La Hán kể câu chuyện thí dụ đã ví mình như con của ông 
Trưởng giả, bỏ cha trốn đi, khi quay về quên mất rằng mình chính là con của 
vị Trưởng giả. Trái lại tự nhận mình là người làm thuê, với nhiệm vụ hốt 
phân. 

Tại sao các Ngài lại ví mình thấp hèn như vậy? 

Thứ nhất trừ bệnh ngã mạn. Thánh Tăng cũng chỉ mới là gã hốt phân! Thứ 
nhì là mạnh dạn phơi bày sự thật là như thế! Vì sao? Vì dù Thánh cũng chỉ 
mãi quanh quấn trong phần cặn bã của ngôn ngữ, của danh từ. Phật nói như 
thế này, Thánh nói như thế đó, nhà hiền triết nói như thế kia... vân vân ... 
Chấp lời nói, chấp văn tự, chấp bất cứ thứ gì, do thức và trí phân tích đều là 
cặn bã cả! Đều là phân hôi thối cả! Dù các Ngài chứng đắc Thánh quả cho 
riêng mình! Còn biết có ta có người, có Thánh có phàm là còn nhị nguyên, là 
còn mắc kẹt trong vòng lần quân. Ngày nào còn quân quanh trong vòng lần 
quân thì ngày đó vân còn ôm đồm mớ cặn bã. Mà còn ôm đồm mọi thứ cặn 
bã thì ngày ấy vẫn còn là gã hốt phân! Bốn vị đại A La Hán ví dụ không hề 
sai trái với ý nghĩa của sự chơn thật chút nào cả! 


Bốn Ngài đại Thánh Tăng tự ví mình như gã hốt phân. Vậy các vị phàm 
Tăng, trí giá, thức giả, hành giả, Tăng Ni, Phật tử, kể cả các giới từ trí thức 
đến bình dân, hãy chiêm nghiệm phần này để rồi tự ví mình là gã đang hốt 
thứ gì? 


Tại sao kinh Pháp Hoa được Đức Phật bảo rằng đây là bộ kinh vua, đây là 
biên cả, so với sông suôi ao hô... Tại sao kinh Pháp Hoa lại là mẹ đẻ các 
kinh? Tại vì kinh Pháp Hoa thâu tóm tât cả các bộ kinh vê Một, đê chỉ rõ 


pháp chơn thật, chỉ rõ thực pháp của các pháp. khi nào còn dùng văn tự, lời 
nói, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, chạm xúc, tư duy, phân tích, cân đo đong 
đếm, suy lường định nghĩa này, phân lý nọ ... là còn giả pháp, đều là những 
thứ phân dơ. 

Thực pháp vốn là chơn không, vốn là như vậy. Nhưng nếu có kẻ nào nói 
thực pháp vốn là pháp không thì kẻ đó là kẻ hàm hồ. Hoặc thực pháp là như 
thế thì lại là gã khùng điên. 

Các pháp vốn như vậy, mà cũng chẳng phải là một thứ vậy nào cả. Các pháp 
vốn chơn không, mà chắng phải năm ở chỗ không nào cả. Không đây là 
không hề sanh cho nên làm gì có diệt, không hề dơ thì làm gì có sạch. Nó là 
như vậy chăng mất, chẳng còn, chăng thêm, cũng chẳng bớt. Liễu ngộ, 
chứng đắc đến đó mới gọi là Như, mới gọi là Như vậy, mới gọi là Như Lai. 
Chưa chứng đắc, nhưng mà hiểu được để nhập về pháp “Như” đó mới được 
Phật thọ ký, để rồi tu trì chứng đắc quả vị Phật, chứng đắc quả Như. 

Tất cả tánh tướng thể lực của các pháp đều là Như, đều là Như vậy. 

Khi đã biết các pháp đều là Như vậy thì còn bon chen, hốt vài tấn phân, liệu 
có ích gì cho sự tu hành? Tu học Phật không bắt buộc phải đạt toàn triệt cả 
thiên kinh vạn điển, cũng không buộc quán triệt tám vạn bốn ngàn pháp 
môn, mà chỉ xin toàn triệt một chữ Như, tức là các pháp vốn nó là Như vậy, 
vốn nó hằng còn. Kể cả các pháp thế gian vốn nó vẫn thường trụ (Thể gian 
tướng thưởng trụ). 


Tụng đọc thọ trì phẩm Tín Giải xong hãy xếp kinh lại, tự soi chiếu để so 
sánh chính mình và bốn vị đại A La Hán nơi phẩm kinh này. Các Ngài là 
Thánh Tăng, mà tự thú nhận chính mình là gã cùng tử, mấy chục năm dài chỉ 
ham lo làm thuê hốt phân, mặc dù các Ngài đang sống bên gia sản giàu có 
tột đỉnh. 

- Các Ngài là gã cùng tử hốt phân! 

- Còn chúng ta là gì và đang hốt gì? 


—— OÚO --- 


HI- TÓM KẾT 
Đọc phần đầu bài giảng luận phẩm Tín Giải, chúng ta cần phải nhuần 
nhuyễn các điều kiện sau đây: 
@ Phải nhớ danh hiệu của bốn vị đại A La Hán, tức là bốn Ngài Thánh Tăng 
nơi phẩm kinh này: 
* Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề. 
* Ngài Đại Ca Chiên Diên. 


* Ngài Đại Ca Diếp. 

* Ngài Đại Mục Kiền Liên. 

(Nếu muốn hiếu rõ thêm xin hãy đọc mười vị đệ tử lớn của Đức Phát). 

Đa phần trong chúng ta, khi đọc tiểu thuyết, hoặc truyện Tàu thì nhớ rõ từng 
nhân vật. Nhưng khi đọc, hoặc tụng kinh thì chăng nhớ danh hiệu một vị nào 
cả! Chăng những chỉ nhớ mà còn phải kể lại cho nhiều người khác nghe 
từng danh hiệu của mỗi vị trong kinh. Quý vị hãy cố gắng nhớ và siêng kể 
lại cho nhiều người nghe. Nếu được như Vậy, quý VỊ Sẽ dần dần nhận sự mầu 
nhiệm không ngờ. 

® Tóm lược những lời trình bạch của bốn Ngài Thánh Tăng theo cách kể 
chuyện chứ không cần phải văn hoa bóng bẩy, hoặc thứ lớp như văn kinh. 

© Thuật lại câu chuyện ấn dụ do bốn Ngài kê trình lên Đức Phật về một gã 
cùng tử. Gã cùng tử làm gì? Chàng trai ấy là con của một vị nhà giàu, mà tại 
sao lại trở thành gã cùng tử? Chàng cùng tử này chỉ làm việc hốt phân! Tại 
sao phải hốt phân? 

® Bốn vị Thánh Tăng tự sám hối với Đức Phật rằng: Suốt mây chục năm 
qua, được làm đệ tử xuất gia của Phật, được hầu gần và tu tập pháp Phật, 
nhưng vì quá dại khờ nên chỉ tu luyện theo giả pháp. Vì vậy nên chúng con 
chính là gã cùng tử hốt phân. 

© Các Ngài Thánh Tăng tự nhận lỗi lầm của mình là quá ngu đại, bỏ trân 
châu bảo vật, để làm gã cùng tử hốt phân! 

@ Mấy chục năm tu đắc giải thoát khỏi vòng luân hồi, chứng đắc Thánh quả 
A La Hán, vậy mà các Ngài tự nhận lỗi lầm của mình, tự ví mình là gã cùng 
tử hốt phân. Vậy thì chúng ta mấy chục năm qua tỉnh tấn tu luyện kinh Pháp 
Hoa, đã chứng đắc đến đâu rồi? Hiện nay mình hãy tự ví mình ngang đến 
tầm mức nào? 

@ Hãy học cho hiểu, cho liễu, cho thông, cho ngộ giữa Niết bàn Thanh Văn 
và Niết bàn đắc quả vị Phật khác nhau thế nào? Tại sao Niết bàn Thanh Văn 
mới chỉ có nửa vời thôi? Mới chỉ là gã cùng tử hốt phân thôi? 

Quyết định quan trọng của hành giả kinh Pháp Hoa là sau khi đọc tụng phẩm 
Tín Giải này rồi thì tư duy thế nào? Tu tập làm sao? Nếu chưa tìm được đáp 
số thì chúng ta tự nêu thêm một ân dụ khác để thêm sáng tỏ chữ đề Tín Giải. 

Trước kia tất cả các nhà thông thái khắp trái đất đều tuyên bố rằng: “Quả đất 
vuông”. Trời tròn đất vuông, hoặc mẹ tròn con vuông. Tròn làm sao chứa 
vuông, tròn làm sao để vuông? Và có vị Thánh triết khác thì lại phán rằng: 
“Vũ trụ chỉ có một mặt trời, một mặt trăng và một quả đất”. 


Vấn đề vũ trụ quan này Đức Phật đã dạy rất rõ ràng rằng: “Quả đất hình 
tròn. Không chỉ riêng một quả đất, một mặt trời, mà có vô số quả đất, vô số 
mặt trời, vô số thế giới và trùng trùng pháp giới bao la!”. Sách nhị khóa 


hiệp giải dạy cho giới Sa di trình độ Tiểu học, đã phân giải vấn đề quả đất - 
mặt trời - vũ trụ như thế. Vậy mà liệu được mẫy người tin. Trình độ dân trí 
chưa đến, hoặc cố chấp những cặn bã, vậy mà Đức Phật lại truyền dạy quá 
sớm, cho nên dù cũng có những vị liễu ngộ về nguyên lý của Phật giáo, 
nhưng lại không chịu trình bày, bởi vì nói ra liệu răng có ai tin. Nhưng rôi 
gân đây trong sô người thông thái lại có nhà bác học Ga-Li-LỆ lại dám dõng 
đạc tuyên bố rằng quả đất tròn thì sau đó nhà thông thái này liền bị trù giập. 
Nhưng chơn lý lúc nào cũng là chơn lý! Vì chơn thật bất hư, cho nên đến thế 
kỷ này các nhà thông thái đồng loạt chẳng những đõng dạc tuyên bố quả đất 
tròn, mà còn tuyên bồ dải ngân hà trên nên trời, từ Bắc sang Nam có đến bảy 
mươi hai tỷ mặt trời. Danh từ ngân hà tiếng Pháp gọi là Voie Lactée, tiếng 
Anh gọi là Galaxy, hoặc Milky Way. Trên khoảng không mênh mông ở phía 
của cõi hư không là như vậy đó, vậy mà chúng ta chăng chịu nhìn thấy. 
Chăng phải chỉ đơn giản một dải ngân hà, mà Đức Phật đã dạy rằng vô số 
dải thiên hà. Trùng trùng pháp giới bao la như thế. Ngày nay khoa học phát 
minh đã tìm và chứng minh chính xác thêm nhiều dải thiên hà. Tin tưởng 
nhiều ngàn thế kỷ sau, loài người sẽ thông thái, sẽ hiểu rõ rằng khoảng hư 
không kia gồm có trùng trùng pháp giới bao la. 


Trình độ hiểu biết loài người chưa vượt qua bảy mươi hai tỷ mặt trời của 
một dải thiên hà. Thậm chí một quả đất, một mặt trời cũng còn chưa liễu 
thông, chưa mở rộng kiến thức để vượt qua thì làm thế nào để liễu ngộ pháp 
chơn không của các pháp nơi kinh Pháp Hoa. Vì sao không hiểu, không vượt 
qua? Vì thiếu niềm tin nên không, hiểu để giải thoát khỏi vòng lần quần. 
Chính mình lần quân trong vòng lẫn quân chưa giải thoát thì còn hy vọng 
giải được cho a1? 

Tin phải tự mình tin. Hiểu phải tự mình hiểu. Muốn tín giải phải tinh tấn tu 
học đúng chánh pháp (xem tiếp bài phẩm Tín Giải tiếp theo). 


—— OO --- 


Bài II1— Phẩm Tín Giải - Thứ Tư (tiếp theo ) 
Bốn vị Thánh Tăng bộc bạch tâm trạng lên Đức Phật rằng đã tin mình 
sẽ thành Phật. 
Bốn Ngài thuyết thơ kệ trùng tuyên câu chuyện gã cùng tử. 


I- MỞ ĐÈ 
Đọc kỹ bài mười phân đầu phâm Tín Giải, nêu chưa liêu thông đọc tiêp phân 
thơ kệ bài mười một này, băng chưa liêu thông thì nên đọc lại nhiêu lần. 


Thánh Tăng theo Đức Phật tu học suốt mấy chục năm, vậy mà quý Ngài tự 
sám hối rằng, các Ngài sai khuyết, suốt thời gian dài chỉ làm việc của gã 
cùng tử hốt phân. 

Ôi cao thượng thay tâm hồn của các vị Đại A La Hán. Nếu trong hàng bốn 
chúng đệ tử của Đức Phật ai cũng nhận biết chính mình còn thấp kém thì giờ 
này lời dạy của Đức Phật đã thấm sâu phổ rộng khắp hoàn cầu. Chắng 
những riêng loài người, mà muôn vật đâu còn cảnh lầm than, khổ lụy điêu 
linh! Chiến tranh, hận thù làm gì còn đất để nảy sanh. 

Dù thông thái đến đâu, khi chưa liễu ngộ, chưa chứng đắc được thực tướng 
của các pháp thì vẫn còn lần quân trong phạm vi giả pháp. Có người phản 
bác rằng, khoa học không còn lần quần, phổ biến cái nào là chứng minh 
chuẩn xác cái đó! 


Chắc chắn không còn lần quần à! Không lân quân mà sao lại có phát minh? 
Vậy phát minh không từ trong lẫn quân mà ra ư? Và chắc chắn những phát 
minh tuyệt vời của giới khoa học hiện nay nó không bị lỗi thời và sai bét đối 
với hậu lai hay không? 
Có tự tin mới có tự hiểu, hiểu cho chính mình và hiểu để khai thông sự lần 
quần cho những ai cũng đã từng lần quần như mình. 
Loài người quá cỗ chấp, quá tôn sùng những cặn bã của các nhà thông thái, 
mà lại lửng quên sự thật lý chơn của các đắng tu chứng phổ truyền, nhất là 
Đức Phật. 
Sự thì thật, lý thì chơn, gọi tắt là chơn thật do Đức Phật trình bày, đơn giản 
lắm. Đơn giản đối với ai đã tự tín chơn lý, tự giải chơn lý, nhất là phải tự soi 
lại chính mình đã tín và giải lý chơn thật hay chưa? Đã tri kiến được các 
pháp vốn đồng một tướng hay chưa? Một tướng vốn không tướng, không 
tướng tức tướng chơn không. Nếu chưa chứng đắc, hoặc ít nhất cũng liễu 
ngộ. Nếu chưa thì từ từ từng bước đi đến đích tối thượng, ấy. Thệ nguyện 
không quân quanh trong cái vòng quanh quần, để đời đời kiếp kiếp mãi là gã 
cùng tử hốt phân! 

-=- OŨO --- 


II- NỘI DUNG 
1/. Bấy giờ Ngài Ma Ha Ca Diếp muốn trùng tuyên lại nghĩa trên nên 
tuyên thuyết kệ rằng: 
Chánh văn (dịch bốn chữ như nguyên văn) 


10- Chúng con hôm nay 
Nghe lời Phật dạy 


Hớn hở mừng vui 
Đặng chưa từng có 
Phật nói Thanh Văn 
Sẽ đặng thành Phật 
Đắng báu vô thượng 
Chắng cầu tự được 
Ví như đồng tử 
Thơ bé không hiểu 
Bỏ cha trốn đi 
Đến nơi xứ người 
Nổi trôi khắp chốn 
Hơn nắm mươi năm 
Cha gã buồn nhớ 
Tìm khắp mọi nơi 
Kiếm tìm đã mỏi 
Liền ở một thành 
Dựng nên cơ nghiệp 
Ngũ dục đủ vui 
Nhà ông giàu có 
Quá nhiều vàng, bạc 
Xa cừ, mã não 
Trân châu, lưu ly 
Voi ngựa bò dê 
Kiệu cáng xe cộ 
Ruộng đất người làm 
Nhân sự quá nhiều 
Xuất thu vô số 
Bán buôn nước khác 
Khắp cùng mọi xứ 
Nghìn muôn ức chúng 
Vây quanh cung kính 
Thường được vua chúa 
Mến thương quý trọng 
Các quan, hào tộc 
Cũng đều giao lưu 
Vì các duyên cố 
Người đến dập dìu 
Giàu mạnh như vậy 
Thế lực rất lớn 
Mà tuổi xế chiều 


Nên buồn nhớ con 
Ngày đêm trông ngóng 
Cái chết cận kề 
Con đại bỏ ta 
Hơn năm mươi nắm 
Kho tàng của báu 
Biết tính sao đây? 


11- Bấy giờ cùng tử 
Tìm cầu cơm áo 
Trải khắp mọi nơi 
Nước này nước nọ 
Hoặc có khi được 
Hoặc có lúc không 
Đói khát gầy gò 
Thân sanh ghẻ lác 
Lần lựa trải qua 
Đến thành cha ở 
Tìm chỗ làm thuê 
Đến trước nhà cha 
Lúc ấy Trưởng giả 
Đang ở trong nhà 
Giăng màn trướng báu 
Ngồi tòa sư tử 
Thân tộc vây quanh 
Đông người hầu hạ 
Có người kế toán 
Vàng. bạc, trần chầu 
Của cải ra vào 
Giấy tờ ghi chép 
Cùng tử thấy ông 
Giàu có tôn nghiêm 
Cho là vua chúa 
Hoặc đồng bực vua 
Kinh sợ tự trách 
Sao mình đến đây ? 
Lại tự nghĩ rằng: 
Nếu đứng đây lâu 
Sẽ bị bức ngặt 
Ép buộc sai khiến 


Suy nghĩ thế rồi 
Rảo chân chạy thắng 
Hỏi thắm xóm nghèo 

Trú ngụ làm thuê. 


12 - Bấy giờ Trưởng giả 
Ngồi tòa sư tử 
Xa trông thấy con 
Đương nhiên biết rõ 
Bảo người phụ tá 
Đuỗi theo bắt về 
Cùng tử hãi la 
Té xỉu trên đất 
Nghĩ mình bị bắt 
Chắc sẽ chết thôi 
Cơm áo mà chỉ 
Khiến tôi thế này ! 
Trưởng giả biết con 
Ngu đại thấp hèn 
Chắng chịu tin rằng 
Ta là cha nó 
Liền dùng mưu chước 
Sai hai người khác 
Mắt chột, thân lùn 
Không có oai đức ! 
Các người hãy bảo 
Rằng ta thuê nó 
Hốt dọn phân nhơ 
Trả công cao trội 
Cùng tử nghe rồi 
Liền theo người về 
Dọn hốt phân nhơ 
Tươm tất phòng nhà 
Trưởng giả đau lòng 
Nhìn thấy con mình 
Nghĩ con ngu dại 
Ưa thích việc hèn 
Lúc đó Trưởng giả 
Mặc vy phục cũ 
Cầm đồ hốt phân 


Đến chỗ con làm 
Lân la gần gũi 
Khuyên hắn siêng làm 
Thêm tiền cho ngươi 
Cho dầu xoa chân 
Ăn uống đầy đủ 
Thêm đệm dây â ấm 
Ông còn nói rằng: 
Ngươi nên siêng năng 
Ông còn dỗ ngọt 
Xem ngươi như con 


13 - Trưởng giả dụng trí 
Dần cho ra vào 
Trải hai mươi nắm 
Coi việc trong nhà 
Cho biết vàng, bạc 
Trân châu, pha lê 
Các vật thu chỉ 
Đầu phân chỉ rõ 
Cùng tử giữ phận 
Nương náắu ngoài hiên 
Tự cho phận hèn 
Chẳng dám nghĩ đến 
Cha biết lòng con 
Đã dần rộng lớn 
Muốn giao tài sản 
Liền nhóm họ hàng 
Quốc vương, đại thần 
Sát lợi, cư sĩ 
Nơi giữa tiệc mừng 
Nó con của ta 
Bỏ đi nước khác 
Trải năm mươi năm 
Gặp con đến nay 
Đã hai mươi năm 
Trước ở thành kia 
Mắt đứa con nầy 
Ta tìm khắp xứ 
Tự nhiên nó đến 


Phàm của ta có 
Nhà cửa nhân công 
Đều giao cho nó 
Tùy nghỉ sử dụng 
Con nhớ xưa kỉa 
Ý chí kém hèn 
Nay nơi cha mình 
Đặng nhiều châu báu 
Cùng với nhà cửa 
TÁt cả của tiền 
Lòng rất vui mừng 
Việc chưa từng nghĩ. 


Giảng luận 
Đoạn mười: Bốn vị Thánh Tăng nghe lời Phật dạy khắp thảy vui mừng vì 
đặng điều chưa từng có. Trước kia Đức Phật đã từng dạy các Thánh Tăng 
thảy đều thành Phật, kế cả các chúng sanh cũng vậy. Nhưng chúng con hàng 
A La Hán, nào có ai tin. Chúng con ví như gã cùng tử bỏ cha đi hoang. 
Người cha thường tưởng nhớ kiếm tầm khắp nơi. 


Đoạn mười một: qua mây chục năm, trên đường đi tìm việc làm, khiến xui 
lại gặp ngay người cha mình, nhưng gã thấy ông sang trọng quá, gã quên 
người cha và tưởng rằng đây là ông quan, ông vua cao quý quá, gã sợ bị bắt 
nên vội vàng bỏ chạy. Cha cho người chạy theo bắt lại. Gã cùng tử sợ quá 
chết xiu, người cha cấp cứu rồi ra lệnh đuôi đi. 


Đoạn mười hai: người cha giàu có kia hiểu được sự khiếp sợ của đứa con 
thấp hèn, nên ông sai người cũng thấp hèn như nó đi dụ về thuê gã hốt phân, 
cho nhiều cơm áo. Sau đó người cha cải trang thấp hèn mới đến gần được 
nó, nhận nó làm con nuôi, giao cho quản gia, nhưng hắn cũng vẫn còn kiêm 
luôn việc hốt phân. 


Đoạn mười ba: sau nhiều chục năm làm việc quản gia kiêm việc hốt phân, 
gã cùng tử mới quen và hiểu việc quản lý gia sản. Người cha mở tiệc mời 
làng nước thân tộc láng giềng và cả đức vua, long trọng tuyên bố gã cùng tử 
là con ruột của ông. Sau đó tiến hành lễ truyền trao gia tài cho gã cùng tử. 
Người con từ đây mở rộng tầm nhìn, thật là một việc mà gã chưa từng bao 
giờ nghĩ đến. Hắn vui mừng không tả xiết. 

Bốn đoạn thơ kệ, lập lại để thêm sáng tỏ phần văn kinh. Chúng ta đọc các 
đoạn kệ tiếp theo để sáng tỏ phần mật nghĩa. 


Chính văn 
14- Phật cũng như thế 
Biết con ưa thấp 
Nên chưa nói rằng 
Các ngươi thành Phật 
Chỉ nói chúng con 
Đặng đức vô lậu 
Trọn quả Tiểu thừa 
Thanh Văn đệ tử 
Phật trao chúng con 
Đạo pháp tối thượng 
Người tu pháp này 
Sẽ thành Phật quả 
Con vâng lời Phật 
Vì Bồ tát lớn 
Dùng các nhơn duyên 
Cùng mọi thí dụ 
Bao lời dạy hay 
Truyền đạo vô thượng 
Các hàng Phật tử 
Nơi con nghe pháp 
Ngày đêm suy gẫm 
Tinh tắn tu tập 
Bấy giờ các Phật 
Liền trao dự ghi 
Các ông đời sau 
Sẽ đặng thành Phật 
Pháp mầu bí tàng 
Của tất cả Phật 
Chỉ vì Bồ tát 
Mà dạy việc thiệt 
Chẳng vì chúng con 
Nói pháp chơn yếu 
Như cùng tử kia 
Đặng gần bên cha 
Dầu biết các vật 
Lòng chẳng mong cầu 
Chúng con dầu nói 
Tạng pháp báu Phật 


Tự không chí nguyện 
Cũng lại như thê. 


15 - Chúng con dứt trong 
Tự cho là đủ 
Chỉ xong việc này 
Không biết việc khác 
Chúng con dầu nghe 
Pháp tịnh cõi Phật 
Giáo hóa chúng sanh 
Vì sao như thế 
Vì tất cả pháp 
Không sanh không diệt 
Không lớn không nhỏ 
Vô lậu vô vi 
Suy nghĩ như vậy 
Chẳng sanh ưa muốn 
Chúng con từ lâu 
Không tham không thích 
Lại không chí nguyện 
Còn dối pháp mình 
Cho là rốt ráo 
Chúng con từ lâu 
Chuyên tu pháp không 
Đặng thoát hoạn nạn 
Khổ não ba cõi 
Trụ thân rốt sau 
Hữu dư Niết Bàn 
Điều Phật dạy bảo 
Chứng đạo chẳng uống 
Thời là có thể 
Báo được ơn Phật 
Chúng con dẫu vì 
Các hàng Phật tử 
Nói pháp Bồ tát 
Để cầu Phật đạo 
Mà dối pháp đó 
Trọn không mong muốn 
Đạo sư buông bỏ 
Vì biết lòng con 


Ban đầu không khuyên 
Nói lợi có thiệt 
Như ông Trưởng giả 
Biết con chí thấp 
Bèn dùng phương tiện 
Hòa phục tầm con 
Sau mới giao phó 
TẤt cả tài sản 
Đức Phật cũng thế 
Hiện việc ít có 
Biết con Tiểu thừa 
Dùng sức phương tiện 
Điều phục tâm con 
Mới dạy trí lớn 
Chúng con hôm nay 
Được chưa từng có 
Chẳng phải trước mong 
Nay tự nhiên được 
Như cùng tử kỉa 
Đặng vô lượng báu. 
16 - Thế Tôn! Chúng con 
Đặng đạo, chứng quả 
Nơi pháp vô lậu 
Đặng nhãn thanh tịnh 
Chúng con lầu nay 
Gìn tịnh giới Phật 
Vậy nên hôm nay 
Đặng quả báo đó 
Trong pháp Pháp vương 
Lâu tu phạm hạnh 
Nay được vô lậu 
Quả lớn vô thượng 
Chúng con hôm nay 
Thiệt là Thanh Văn 
Truyền tiếng của Phật 
Cho tất cả nghe 
Chúng con hôm nay 
Thiệt A La Hán 
Ở khắp thế gian 
Trời, người, ma, phạm 


Khắp nơi trong chúng 
Đáng lãnh cúng dường 
Ơn lớn Thế Tôn 
Đem việc Ít có 
Thương xót dạy bảo 
Lợi ích chúng con 
Vô lượng ức kiếp 
Ai báo đền được 
Tay chấp chơn quỳ 
Đầu đảnh lễ kính 
TẤt cả cúng dường 
Đều không đền đặng 
Hoặc dùng đầu đội 
Hai vai cống vác 
Trải Hằng sa kiếp 
Tận tâm cung kính 
Lại đem món ngon 
Vô lượng vy báu 
Các thứ đồ nằm 
Đủ món thuốc thang 
Gỗ quý chiên đàn 
Các vật trần bảo 
Để dựng tháp miếu 
Y báu lót đất 
Các việc như trên 
Đem cúng dường Phật 
Trải Hằng sa kiếp 
Cũng không đáp được 
Các Phật ít có 
Vô lượng vô biên 
Bắt khả tư nghì 
Sức thần thông lớn 
Vô lậu, vô vi 
Là vua các pháp 
Hay vì kẻ thấp 
Nhẫn nhục điều đó 
Hiện tướng phàm phu 
Tùy cơ dạy nói 
Các Phật nơi pháp 
Được mọi tự tại 


Biết các chúng sanh 
Đủ thứ ưa muốn 
Và chí lực họ 
Tùy sức chịu nhận 
Dùng vô lượng dụ 
Vì chúng nói pháp 
Tùy các chúng sanh 
Căn lành đời trước 
Biết đã thành thục 
Hay chưa thành thục 
Suy lường mọi thứ 
Phân biệt rõ rồi 
Nơi đạo nhứt thừa 
Tùy nghỉ nói ba. 


Giảng luận 
Xưa nay có ai muốn mình nghèo khổ, làm chàng hốt phân, muốn mình chỉ 
được làm người quản gia lại kiêm việc hốt phân. Thế mà oái oăm thay, ý chí 
thì không bao giờ dám trái lại. Bởi vì không dám mạnh dạn vượt khỏi thân 
phận tự ty mặc cảm, không dám phá vỡ định mệnh. Định mệnh cho làm 
người, chỉ an phận làm người, hoặc tối cao là đắc Thánh, chứ không bao giờ 
dám nghĩ có Phật tánh, chứ đừng bảo là mình nhất định sẽ thành Phật. 
Tâm trạng bốn Ngài Đại Thánh Tăng khi chưa liễu ngộ Nhất thừa thì các 
Ngài cũng tự ty mặc cảm như chúng ta: 
Cùng tử hàm ý nơi tâm hồn không hòa nhập được bao la, không liễu nghĩa 
được pháp cứu cánh giải thoát. 
Chàng hốt phân hàm ý nói các vị Thánh Tăng ưa gAum góp nhỏ nhặt, những 
pháp thuộc vê pháp hữu, chứ chẳng có chút nào đạt được pháp chơn không. 
Người quản gia, nhưng vẫn còn hốt phân hàm ý nói sự tu học có chứng đắc, 
nhưng chưa thấy mình có Phật tánh, chưa phát nguyện tu cầu thành Phật, 
chưa tin tưởng mình sẽ được thành Phật và vẫn còn gAum góp những phần 
pháp hữu, cho nên mới chỉ là người quản gia kiêm việc hốt phân mà thôi. 
Đoạn thơ kệ này bốn Ngài Đại Thánh Tăng tự động kết luận gã cùng tử trở 
thành chàng hốt phân. Chàng hốt phân trở thành người quản gia kiêm hốt 
phân. Người quản gia kiêm hốt phân, chính thức thành vị chủ nhà, quản lý 
và chuẩn bị làm chủ gia tài lớn: “Gia tài thành Phật”. 
Tụng đọc, tu niệm đoạn kinh này, chính mỗi chúng ta phải thầm sâu từng 
chữ, từng lời, hầu đạt ngộ ý chỉ cao sâu của từng đoạn kinh. 

-== OO --- 


——-O0O--- 


II - TÓM KẾT 
Mật nghĩa đoạn kinh, năm ngàn người rời Pháp Hội ra đi thuộc phẩm 
Phương tiện là biểu thị tinh tự tôn. Còn mật nghĩa gã cùng tử nơi phần ân dụ 
thuộc phẩm Tín giải này là biểu thị tinh tự tỉ. Có chuyển hóa được tánh tự 
tôn và tự t¡ thì mới dễ nhập vào tự tại. Đạo Phật là đạo tự tại. Có tự tại mới 
hết phiền não. Có tự tại mới tín, mới hiểu, mới thoát! 


Tín là tin tưởng — Giải là hiểu biết để rồi giải nghi. Có giải nghi là nhờ ý tỉnh 
thức. Ý thức rằng mình có Phật tánh. Ý thức rằng mình sẽ thành Phật. Ý 
thức rằng mọi người, mọi loài, ai al, loài nào, vật nào cũng có Phật tánh và 
cũng được thành Phật. Có nhận thức, để rồi ý thức được như vậy thì mới 
hiểu và giải được tất cả mọi sự nghi vẫn. Có hiểu biết và giải nghi thì mới tự 
tại. Có tự tại mới giải thoát được mọi sự ràng buộc. Có giải và thoát được 
mọi sự ràng buộc thì mới bừng khai Phật tánh, mới tin tưởng tuyệt đối vào 
pháp môn mình tu. Có Tín và Giải thì mới phát tâm tu cầu thành Phật. 

Có người bảo: Bồ tát mới được thành Phật, còn mình là phàm phu, là chúng 
sanh, mà lại nói rằng mình sẽ thành Phật, như thế mất hạnh khiêm tốn rồi, 
chứ đừng nói chi đến chuyện mình sẽ thành Phật. 


Xin thưa! Một học sinh Tiểu học không có quyền tin tưởng rằng mình sẽ 
làm nhà Bác học ư! Hoặc các em thiếu nhi không có quyên tin tưởng rằng 
sau này mình được làm người lớn, làm chủ gia đình ư ! 

Đặt thêm câu hỏi thứ hai: Một chú Điệu hoặc một vị Sa di, nhất là Sa di Nị, 
không được quyền tin tưởng rằng mình không khi nào được làm Hòa 
thượng, làm Ni sư ư ? Nếu bắt buộc phải nghĩ rằng chỉ có các Ngài Đại Hòa 
thượng, mới được thay mặt Phật, ở vào hàng Tăng Bảo và sau này thành 
Phật, còn hàng Cư sĩ, hàng Điệu chúng, Sa di, Sa di Ni không được quyền 
nghĩ, hoặc nói rằng mình sau này sẽ được dự vào hàng Tăng Bảo và đến một 
kiếp nào đó sẽ được thành Phật ư ? Hoặc nếu ai nguyện thành Phật sẽ mất 
hạnh khiêm cung ư ? 

Tự tín và tự tôn khác nhau. Khiêm tốn và tự ty khác nhau. Đạo Phật không 
tự tôn, không tự ty, kế cả không tự hào, mà là tự tại. Tuyệt đối tin tưởng 
mình có sẵn Phật tánh và nhất định sẽ thành Phật, đó là tự tại, đó là tín, đó là 
hiểu. Có tín mới có hiểu. Có hiểu sâu mới có tín sâu. Tín những điều chính 
đáng thì hiểu và giải tất cả mọi rắc rối, mọi phiền não trong đời sống hằng 


ngày của chính mình. Có tín, có hiệu thì mới tự tại, mới an vuli, mới giải 
thoát. 


Qua phẩm Tín Giải, hành giả Pháp Hoa khi đã thẩm sâu vào phần mật nghĩa 
thì nên tinh tấn đọc tụng, 1n sao, viết chép, nghiên cứu, dõng mãnh, đồng thời 
phát nguyện thọ trì và phố biến kinh Pháp Hoa. 

Giới tu học Phật còn thấp hoang mang răng: hàng Thánh Tăng, chứng quả À 
La Hán, tức chứng quả vị Niết Bàn, vậy mà các Ngài giải bày răng chưa rốt 
ráo? Vậy thì lại còn một quả vị Niết Bàn hoàn toàn rốt ráo tịch tịnh hay sao? 
Vâng đúng! Có hai quả vị Niết Bàn. 

Nếu giải thích có hai, một quả vị của Thanh Văn và một quả vị của Phật thì 
thà rằng đừng nên giải thích; bởi vì giải thích tóm gọn quá như vậy lại càng 
làm cho giới sơ cơ thêm mịt mờ. Bài này chưa đủ điều kiện để giải thích chỉ 
tiết, nhưng xin thưa rằng có hai quả vị Niết Bàn: 

* Một Hữu dư Niết Bàn. 

* Một Vô dư Niết Bàn. 

Chữ DU nghĩa là “Hoặc nghiệp”. 

Hữu dự Niết Bàn: là đã dứt trừ được cái nhân sanh tử, nhưng chưa dứt 
được cái khô quả của y thân hữu lậu. 

Vô dự Niết Bàn: là dứt hoàn toàn khổ quả lẫn y thân, chăng còn “dư” lại 
chút nào cả. 

Hai loại Niết Bàn này đều cùng một thể, nhưng người tu ba thừa khi đắc 
thành đạo quả, cũng mới chỉ đắc Hữu dư, chứ chưa đắc Vô dư Niết Bàn. 
Hàng Thánh Tăng A La Hán mới đắc quả Niết Bàn hữu dư chứ chưa đắc cả 
hữu lẫn vô dư. Hàng Thánh Tăng khi mệnh chung chỉ lóe hiện vô dư, chứ 
chưa chứng đắc vô dư. 


Hai loại Niết Bàn Hữu dư và Vô dư có thể phân thành ba môn loại: 

@® Phân biệt theo Tiểu thừa: thì dứt hết cái nhân sinh tử chỉ còn khổ quả và 
làm cho khô quả bị thui chột không còn sinh nữa. Vô dư Niết Bàn chỉ hiện ra 
lúc mệnh chung, bởi vì khi thân tàn, trí diệt thì tất cả các vật hữu tình cũng 
đều diệt hết. 

© Phân biệt theo Đại thừa: khi nhân biến dịch sinh tử đã dứt hết là Hữu dư. 
Khi quả biến dịch sinh tử đã dứt hết là Vô dư. 

© Phân biệt theo cả Đại và Tiểu thừa: Niết Bàn của Tiêu thừa tại sao là 
Hữu dư? Vì còn biến dịch. Còn Niết Bàn của Đại thừa tại sao là Vô dư? Vì 
không còn biến dịch cả nhân lẫn quả (ích kinh Thắng Man Bảo Hốt quyền 
hạ). 

Một số luận giải khác về Hữu dự và Vô dự Niết Bàn: 


Nghĩa không do Tiểu thừa luận rằng: Thánh nhân của tam thừa là đã dứt 
nhân sinh tử. Khi mệnh chung thân trí đều diệt hết, chăng còn một vật hữu 
tình nào trong pháp giới, lúc ấy là nhập Vô dư Niết Bàn. 

Về phần Đại thừa có hai tông phái: tướng tông và tánh tông. 

Tướng tông (ông Duy thức) luận giải rằng: 

Hữu dư Niết Bàn của nhị thừa định tính là khi đến rốt ráo đều đứt hết. Còn 
Vô dư Niết Bàn của nhị thừa bắt định tính và của Phật tính thì chẳng phải 
là thực diệt. Bậc nhị thừa mới lìa khỏi phân đoạn sinh tử, mà đã gọi là Vô dư 
Niết Bàn. 

Đức Phật bỏ hóa thân, ứng thân trở về chân thân ây mới thực là Vô dư 
Niết Bàn. 


Các tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai ở Trung Hoa lại lập luận rằng: Nhị thừa 
định tính và Nhị thừa bất định tính rốt ráo đều thành Phật. Vậy là pháp giới 
không hề có Vô dư Niết Bàn thực diệt. 

Sự thật của chơn lý là đứt bỏ vọng kiến nhập chân như. Thu hóa thân nhập 
chân thân, đó mới thực là Vô dư Niết Bàn. 

Các Ngài Thánh Tăng chứng quả A La Hán, dứt được vọng kiến, nhưng 
không nhập được chân như. Chắng có hóa thân, vì vậy nên cũng chăng nhập 
chân thân. Cho nên khi các Ngài vừa hiểu rằng mình mới đắc hữu dư, chứ 
chưa đắc Vô dư Niết Bàn, bởi vì chưa nhập chân thân, nên chăng chứng đắc 
chân như. Lúc ấy mới lật mình nên các Ngài mới đến trước Phật đề giải bày 
tâm trạng của mình rằng, theo Phật nhiều năm mà chẳng khác nào con ông 
nhà giàu, gần cha mấy chục năm mà vẫn làm gã cùng tử, giữ việc hốt phân. 
Sang phẩm Dược Thảo Dụ sẽ giải thêm về thân phận chúng ta như thế nào. 
Kính lạy ngôi Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni, mười 
phương chư Phật, chư vị Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư hiện tiền Tăng 
từ bi gia hộ cho kinh Pháp Hoa phổ truyền sâu rộng, hầu khiến mọi người, 
mọi loài đều được mở rõ thấy biết ngộ nhập tánh Phật. 


Nguyện chư Thiên giới quyền uy, chư Tiên, chư Thần, chư nhơn, chư phi 
nhơn, các loại quỷ thần, cùng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp thùy từ hỗ trợ 
kinh Pháp Hoa được hòa nhập vào dòng đời hầu ngát thơm hương sen diệu 
pháp. 

Nguyện cùng các pháp giới kết Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời an vui 
thuận tu và hoằng dương kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 


Mỗi ngày nhớ đọc Tịnh Pháp Giới chơn ngôn: “Aum Lam” và đọc 
Tịnh Tam Nghiệp chơn ngôn: “Aum Xì Lâm”. Đọc lớn, đọc thâm 


cũng được. Trước khi ăn, uống, tắm, rửa, ngủ, nghỉ, lạy bái, tụng 
kinh, cúng Phật, đốt hương, dâng bông quả, chè, xôi cúng ... Nếu ta 
quên đọc Tịnh Pháp Giới và Tịnh Tam Nghiệp chơn ngôn là ta đang 
sống với những chất uế trược. 


-— OÚO --- 


Bài 12— Phẩm Dược Thảo Dụ - Thứ Năm 


Đức Phật nêu ví dụ bằng câu chuyện cây cỏ thuốc. 

Đức Phật rưới mưa pháp bình đẳng. 
Đức Phật thuyết thơ kệ. 
I- MỞ ĐÈ 
Qua bốn phẩm kinh, gồm mười một bài, mỗi phẩm, mỗi bài, tuy ý nghĩa 
khác nhau, nhưng khi quy nạp thì lại đồng chung về một điểm. Phẩm Tín 
Giải thứ tư vừa qua, bốn Ngài Thánh Tăng trình bảy nêu câu chuyện gã 
cùng tử, để làm nổi bật về chữ Tín. Có Tin mới có Hiểu, có Hiểu mới có 
Tin. Gã cùng tử thiếu niềm tin, nên dù ở kề cận với người cha giàu sang, mà 
vẫn làm nghề hốt phân suốt hai mươi năm dài. Hàng Thánh Tăng ở gần Đức 
Phật, nhưng thiếu niềm tự tin Phật tánh của chính mình và cũng chẳng tin 
rằng mình sẽ được thành Phật, nên suốt bao nhiêu năm, vẫn ôm giữ pháp 
Không và Vô tướng, Vô tác, cho nên mãi lo xóa tẩy mọi hiện tương hư 
vọng, không nhập nổi pháp Thực tướng. Để trả lời bốn vị Thánh Tăng và 
đại chúng, Đức Thế Tôn lại cũng dùng câu chuyện Dược Thảo Dụ để sáng 
tỏ vấn đề hơn. 


Câu chuyện Dược Thảo Dụ thâm sâu hơn câu chuyện gã cùng tử. Câu 
chuyện gã cùng tử nhằm hiển dương hai pháp môn tu Tín và Giải. Câu 
chuyện Dược Thảo Dụ này mở rộng đến bốn pháp môn tu. 

Cầu chuyện â ân dụ gã cùng tử, dụ phần sự tướng. Câu chuyện Dược Thảo Dụ 
này gồm cả tướng lẫn tánh. 

Chúng ta cùng phân tích chẻ nhỏ và thâm sâu vào toàn phẩm kinh và toàn bộ 
kinh Pháp Hoa, để tìm cho ra ngọc còn ấn trong đá. 

Trước khi vào phần nội dung phẩm Dược Thảo Dụ, chúng ta nên quán chiếu 
hai hình ảnh: 

- Một cơn mưa lớn đang rải đều cả vườn cây và các vùng xung quanh. 

- Một vị nông dân đang múc từng gàu tưới mỗi cây trong vườn, cây nào 
cũng một gàu. 


Cuộc sống của mỗi chúng ta thường chủ quan rằng: Tôi rất bình đẳng với 
mọi người, nhất là đối với gia tộc, gia đình, quê hương ... Nhưng mà ngẫm 
kỹ lại xem có thực là bình đẳng chưa? Mà nếu có bình đẳng thì bình đẳng 
theo cách nào? Theo mưa rưới, hay là theo gàu tưới. Nếu theo mưa thì có 
cộng ý thức vào hay không? Như vậy là theo gàu tưới, mà gàu tưới không có 
tâm ý cộng vào thì chỉ là thứ gàu tác động chuyên nước. Mà nếu bình đẳng 
theo tâm ý chuyển gàu tưới thì là đại bất bình đẳng rồi còn gì! Vào phần 
giảng luận mới chỉ tiết vấn đề này hơn. 


—— OO --- 


II - NỘI DUNG 
Chánh văn 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Ngài Ma Ha Ca Diếp và các vị đại đệ tử: 
“Hay thay! Hay thay! Ca Diếp khéo trình bày công đức chơn thật của 
Đức Như Lai. Đúng như lời các ông vừa nói. Đức Như Lai lại còn có vô 
lượng vô biên a tăng kỳ công đức, các ông dầu có nói vô lượng ức kiếp 
cũng không hết được. 

Ca Diếp nên biết, Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời chỉ 
đều không hư dối vậy. Phật ở nơi tất cả pháp dùng trí huệ phương tiện 
mà diễn nói, pháp của Phật nói thảy đều đến bực nhứt thiết trí. Đức 
Như Lai xem biết chỗ quy thú của tất cả pháp, cũng rõ biết chỗ tâm sở 
hành của tất cả chúng sanh thông thấu không ngại. Phật lại ở nơi các 
pháp rốt ráo biết hết, rồi chỉ bày tất cả trí huệ cho hết thảy chúng sanh. 

Giảng luận 

Mở đầu phẩm kinh Dược Thảo Dụ, Đức Phật đã dạy Tôn Giả Đại Ca Diếp 
rất rõ ràng. Trước khi dạy một điều quan trọng, Đức Phật khen ngợi tán thán 
Tôn Giả Đại Ca Diếp: “Này Tôn Giả Đại Ca Diếp cùng các đại đệ tử, ông 
thật vô cùng khéo biết tán thán và nêu lên những công đức của Như Lai. 
Đúng như ông đã nói...” 

Tu học kinh Pháp Hoa, chúng ta muốn chuyển hóa tư tưởng người khác, 
hoặc các loài khác, điều tiên quyết là phải nhớ đoạn kinh này, phải áp dụng 
đoạn kinh này vào cuộc sống. Phải biết khen ngợi và tán thán những ai đang 
đối điện với mình. Chúng ta hãy lắng nghe tiếp: 


“Này ông Ca Diếp! Dù như thế vẫn chưa đủ! Nếu ông có trình bày vô 
lượng ức kiêp, cũng không thê nào hêt công đức của Như Lai. Bởi vì...” 


Khi khởi sự phải tán đương người thì họ mới dễ chấp nhận lời chuyển hóa 
của mình một cách hoan hý. Đức Phật dạy chúng ta bằng câu chuyện gọn 
ngắn, nhưng đầy đủ bài học tâm lý. Người đời quan niệm sai lầm rằng kinh 
sách Phật giáo khô khan, nhiều triết lý khó nuốt. Thực tế đoạn văn kinh này 
cho ta thấy, giúp ta hiểu và dạy ta trở thành vị thầy tâm lý học, nếu ta chịu 
đọc tụng thực hành theo lời dạy nơi kinh, tức là đem những phương thức nơi 
kinh để áp dụng vào từng nhịp sống hằng ngày của chính mình thì còn lo gì 
sự thành công không đến với mình! 

Câu quan trọng nhất của đoạn kinh: “Như Lai là vua các pháp, không hề 
nói lời sai đối. Từ nơi các pháp, Như Lai khéo dùng trí phương tiện để 
diễn nói, dù uyễn chuyền, nhưng hết thảy đều đưa đến chỗ nhất thiết 


29 


trí... 


Trong cuộc sống hằng ngày dù muốn uyền chuyền cách nào, nhưng rốt ráo 
chúng ta phải đưa nó về đúng chủ đích. Chủ đích của Đức Phật là đưa từng 
người, từng mỗi loài, tất cả mọi loài, không nhanh thì chậm, thảy thảy đều 
đắc trí tuệ Phật. Chữ nhất thiết trí trong kinh, chúng ta phải hiểu nghĩa của 
ba chữ này là đắc trí tuệ Phật. 

1/. Đức Phật kể chuyện cây cỏ thuốc thắm mưa 

Chánh văn 

2- Ca Diếp ! † VÍ như trong cối Tam thiên đại thiên nơi núi, sông, khe, 
hang, ruộng, đất sanh ra cây cối, lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu 
giông loại tên gọi màu sắc đều khác. Mây dầy bủa giăng trùm khắp cối 
tam thiên đại thiên đồng thời mưa xối xuông, khắp nơi nhuần thắm, cây 
cối lùm rừng và các có thuốc: hoặc thứ gốc nhỏ có thân nhỏ, nhánh nhỏ 
có lá nhỏ, hoặc thứ gốc vừa có thân vừa, nhánh vừa có lá vừa, hoặc thứ 
gốc lớn có thân lớn, nhánh lớn có lá lớn. 

Các giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác 
nhau. Một cụm mây tuôn mưa xuống mọi giống loại, mà cây hoặc cỏ 
đặng sanh trưởng, đơm bông kết trái. Dầu răng cùng một cối đất sanh, 
một trận mưa thấm nhuần mà các cỏ và cây đều có sai khác. 

Giảng luận 

Câu chuyện cây cỏ chia ba hạng (đại frung tiểu), nhưng từng mỗi loại cây lại 
chia thành bốn phần: rễ, thân, cành, lá. Loài người cũng như thảo mộc, cũng 
chia làm ba hạng lớn nhỏ khác nhau. Nhưng từng con người, nhất là những 
người tu học, ai ai cũng phải chia thành bốn giai đoạn, cũng phải tổng hợp 
đủ bốn phần rễ thân cành lá. Nếu thiếu một thì cây ấy chăng đơm hoa, kết 
trái, ví như người chắng phát huệ trí. 

Người nào tin sâu, tin chơn chánh thì như thảo mộc kia đâm rễ sâu vào đất 
phì nhiêu. Người nào giới đức trang nghiêm, như cây kia thân vững mạnh. 


Người nào định lực vững vàng, như thảo mộc kia giữ cành hợp gió, không 
lay động trái thời. Người nào bừng khai tỏa chiếu được tuệ, như dược thảo 
kia lá xanh mơn mởn, thu nhập các nguyên tố đủ đầy. 

Nói tóm dễ hiểu hơn, trong ba hạng tu thấp, vừa và cao, cũng ví như ba hạng 
được thảo, nhỏ, vừa và lớn. Trong từng môi người tu, ai gôm đủ bốn phần 
Tín, Giới, Định và Tuệ, cũng ví như loài dược thảo, đủ bốn phần rễ, thân, 
cành và lá. 

Thoáng nhìn thì không bình đẳng, nhưng thực tế thì bình đẳng. 

Thực tế cơn mưa, bình đăng TƠI đều, không phân biệt cây lớn, cây nhỏ, loại 
cỏ, hoặc cây thuốc. Về phần tiếp nhận hạt mưa của từng loại và từng hạng 
cây thì lại càng bình đăng hơn, bởi vì nó đầu dám đón nhận quá sức cân 
của nó. Nếu quá, nó sẽ thối rễ, long gốc, gãy cành, úa lá, còn đâu nó sống. 
Nhưng loài người nhìn thì cho không bình đẳng. Vì vậy các triết gia muốn 
chống sự bình đẳng tự nhiên này, thuyết minh và thực hiện nhiều học 
thuyết khác nhau. Có học thuyết dùng máy bơm bơm đầy vườn của mình 
phân đồng đều, có học thuyết thì lại theo cách gàu tưới, tưới đều cây nào 
cũng hưởng nước bằng nhau. Cây ngò, cây ớt một gàu. Cây lúa, cây bắp 
cũng một gàu, và khổ nhất là cây xoài, cây mít cũng một gàu. Cả ba loại 
cây đều chết hết vì có thứ thừa, có loại thiếu. Trí tuệ Đức Phật rưới pháp, ví 
như cơn mưa. Học thuyết của các nhà thông thái thế gian là như gàu tưới. 
Gàu tưới thoáng nhìn thì thấy bình đẳng, nhưng thực tế lại là bất bình đẳng. 
Cơn mưa thoáng nhìn chăng bình đẳng, nhưng thực tế tuyệt 

đối bình đẳng. 

Liễu thông, đắc ngộ bí pháp bình đăng như cơn mưa thì hoàn cầu hết chiến 
tranh, các tôn giáo sẽ yêu thương nhau. Hàng đệ tử Đức Phật sẽ sống đúng 
pháp lục hòa, sống đúng hòa hợp chúng. 


——-O0O--- 


2/. Đức Phật rưới mưa pháp bình đẳng 
Chánh văn 

3 - Ca Diếp nên biết! Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như 
là vầng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới, thảy 
cả các cõi trời, người, A tu la, như mây lớn kia trùm khắp cõi nước tam 
thiên đại thiên, ở nơi đại chúng mà xướng lời nầy: 

“Ta là đắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiẹn Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Người chưa được độ thời làm cho được độ, 
người chưa tỏ ngộ thời làm cho tô ngộ, người chưa an thời làm cho được 
an, người chưa chứng Niết Bàn thời làm cho chứng Niết Bàn, đời nay và 


đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc Nhất Thiết Trí, bậc Nhất 
Thiết Kiến, là bậc Tri đạo, bậc Khai đạo, bậc Thuyết đạo. Các ngươi, 
hàng trời, người, A tu la đều nên đến đây để nghe pháp vậy. 

Bấy giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh cùng đến chỗ Đức Phật 
mà nghe pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn. tỉnh tấn 
hay giải đãi của các loài, thuận vừa sức họ kham được mà vì chúng nói 
pháp, chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng đặng nhiều 
lợi lành. Các chúng sanh nầy nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau 
sanh về chỗ lành, nhờ đạo được thọ hưởng vui và cùng được nghe pháp, 
đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại, ở trong các pháp theo sức 
mình kham được lần lần đều được vào đạo. 

Như mây lớn kia mưa rưới khắp tẤt cả có cây lùm rừng. và các có thuốc, 
theo từng giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được 
sanh trưởng. 

Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là: Tướng giải thoát, 
tướng xa lìa, tướng diệt độ, rốt ráo đến bậc “Nhất thiết chủng trí”. Có 
chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì đọc tụng, đúng như 
lời mà tu hành, mà hiểu được công đức, tự mình hay biết”. Vì sao ? Vì 
chỉ có Như Lai là biết chủng tướng và thể tánh của chúng sanh đó: Họ 
tưởng việc gì? Nghĩ việc gì? Tu việc gì? Tưởng thế nào? Nghĩ thế nào? 
Tu thế nào? Dùng pháp gì để tưởng? Dùng pháp gì để nghĩ? Dùng pháp 
øì để tu? Dùng pháp øì để đặng pháp gì? 

Chúng sanh ở mọi thứ bậc, chỉ có Đức Như Lai thấy các bậc đó đúng 
như thật, rõ ràng không bị ngại. Như cây cối lùm rừng các cỏ thuốc kia 
không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. 

Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị Ấy, đó là: Tướng giải thoát, 
tướng xa lìa, tướng diệt độ, tướng rốt ráo Niết Bàn thường tịch diệt, rốt 
cùng về nơi không tướng. Phật biết như thế rồi xem xét điều ưa muốn 
trong tâm của chúng sanh mà dắt dìu họ, cho nên chẳng liền vì chúng 
vội nói “nhất thiết chủng trí”. 

Ca Diếp! Các ông rất là hy hữu, có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghỉ 
nói pháp hay tin hay nhận. Vì sao? Vì việc các Đức Phật Thế Tôn tùy 
cơ nghỉ nói pháp, vì pháp khó hiểu khó biết. 


Giảng luận 
Khi Đức Phật truyền dạy giáo pháp, có một số vị Tỷ kheo vừa chứng đắc 
thánh quả A La Hán, đã xin Đức Phật cho đi truyền giáo các nước phía Nam, 
nhất là quốc độ sanh Công chúa Da Du Đà La. Đó là nước Tích Lan (wap là 
Xrilanca). Các đoàn truyền giáo này chưa được nghe Đức Phật thuyết các 
kinh Đại thừa và tối thượng thừa, nhất là kinh Pháp Hoa. Vì vậy cho nên các 


thế kỷ trước thì phái Phật giáo phía Nam (Phật giáo Nam tông) không chấp 
nhận kinh Pháp Hoa. 

Cận đại, nền văn hóa nhân loại tiếp cận nhau, cho nên kinh điển của tôn giáo 
cũng được giao lưu. Kinh Pháp Hoa lại được dịch qua nhiều thứ chữ và phố 
biến rộng khắp, cho nên dần dần các nước phía Nam chấp nhận kinh Pháp 
Hoa. Nếu không nhận kinh Pháp Hoa là không nhận rằng trong mỗi chúng 
sanh đều có Phật tánh ư ? Không nhận mỗi chúng sanh đều sẽ được thành 
Phật ư ? Pháp Hoa nêu những nguyên lý chính đáng, đó là điều thuận hợp, 
tại sao lại không thừa nhận? 


Những đoạn kinh, lặp đi lặp lại, ấn nhiều mật nghĩa như: “Chỉ có Đức Như 
Lai mới hiểu rõ chủng tướng, thể tánh của từng mỗi chúng sanh. Họ 
nhớ gì? Nghĩ gì? Tu gì? Nhớ thế nào? Nghĩ thế nào? Tu thế nào? Dùng 
pháp gì để nhớ? Dùng pháp gì để nghĩ? Dùng pháp gì để tu? Và bằng 
pháp nào để đăng pháp nào? TẤt cả sự thấy, biết của chúng sanh đều 
còn ở các bậc câu thang! Chỉ có Như Lai mới thấy, biết đúng sự thật của 
toàn tòa nhà pháp không tướng, thấy biết toàn diện, thấu suốt vô ngại”. 
Hoặc một đoạn khác: “Chỉ có Như Lai mới biết suốt các pháp đều thuần 
một tướng, một vị. Vị giải thoát, tướng ly dục, tướng tịch diệt và hết 
thảy đều trọn về Chơn không”. 

Từng chữ, từng câu, từng đoạn, từng phẩm của kinh Pháp Hoa đều ân nghĩa 
sâu mâu, dẫn dắt chúng sanh từng bước thâm nhập chơn lý. Nếu không chấp 
nhận kinh Pháp Hoa là từ chối các phương pháp tu luyện sâu mâu để chứng 
đắc nhất thiết chủng trí ư? Tức là chứng đắc quả vị Phật. 


Cũng chính từ kinh Pháp Hoa, nơi phẩm này, Đức Phật long trọng công bố: 
Ngài là Phật, là Như Lai, gồm đủ mười tôn hiệu. AI chưa được độ thì Ngài 
độ. AI chưa giải thoát thì Ngài cởi mở cho giải thoát. AI chưa an lạc, Ngài 
khiến cho an lạc. Ai chưa chứng Niết Bàn, Ngài khiến cho chứng Niết Bản. 
Vậy, phủ nhận hoặc từ chối kinh Pháp Hoa là từ chối sự tế độ của Đức Phật? 
Từ chối sự giải thoát? Từ chối sự an lạc? Kê cả từ chối sự chứng đắc Niết 
Bàn ư ? 

Trong tỉnh thần an lạc nơi phẩm kinh này, khác với tỉnh thần an lạc nơi 
phẩm An lạc hạnh. Phẩm An lạc hạnh cao hơn. Tinh thần an lạc nơi phẩm 
Dược thảo này rộng rãi bao la bao nhiêu thì niềm an vui rộng bấy nhiêu. Hãy 
tự tại như được thảo đón nước mưa. Không có gắng, không tính toán, không 
dùng thủ đoạn, không xảo trá, không mánh khóe, không mưu lược, không 
tham vọng, không mong cầu. Một vị Hòa thượng thiếu giới đức và lúc nào 
cũng tính toán, mong cầu, mưu lược thì chưa chắc đã hưởng sự an lạc băng 
một Cư sĩ thâm tín Đức Phật, tỉnh tâm niệm Phật! Tin sâu Đức Phật là rê 


cây, giới hạnh là thân cây, tĩnh tâm là cành cây. Quán chiếu rộng tỏa khắp 
muôn phương và gAum thâu thảy các nguyên tố về một tụ điểm, ấy ví như 
cành, đọt và lá cây. Dù thuộc cây hạng nào, cỏ hạng nào, cây lớn, vừa hoặc 
nhỏ cũng phân đủ bốn phần: “rễ sâu, cây vững, cành yên, lá tỏa” thì cây ấy 
mới thu đạt được sự tự tại và kết quả. Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát 
Phật thừa cũng phải đủ Tín - Giới - Định và Tuệ thì mới an vui, mới tự tại. 


-¬- OÚO --- 


3/ Đức Phật thuyết kệ trùng tuyên lại nghĩa trên 
Chánh văn 
Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng (đjch bốn 
chữ như nguyên văn): 


4- Phật hiện thế gian 
Phá chấp pháp hữu 
Thuận tánh chúng sanh 
Nhiều cách nói pháp 
Như Lai tôn trọng 
Trí tuệ sầu xa 
Giữ lâu pháp này 
Chẳng vội nói ra 
Người trí nếu nghe 
Có thể tin hiểu 
Kẻ mê nghỉ ngờ 
Thì quên mắt hắn 
Ca Diếp ! Vì vậy 
Theo chúng mà thuyết 
Dùng các nhân duyên 
Cho họ Chánh kiến. 
Ca Diếp nên biết ! 
Ví như mây lớn 
Nổi lên thế gian 
Che trùm khắp cả 
Mây tuệ ngậm tâm 
Chớp nhoáng chói lòa 
Tiếng sắm rền xa 
Khiến mọi loài vui 
Mặt trời bị che 


Mặt đắt tối mờ 
Mây mù bủa thấp 
Dường như thể với 
Trận mưa khắp cùng 
Bốn phương xôi xuông 
Dòng tuôn vô lượng 
Mặt đất hút đầy 
Núi sông hang hóc 
Chỗ rợp sanh ra 
Cây cối cỏ thuốc 
Các cây lớn nhỏ 
Trăm giống lúa mè 
Ma cùng với nho 
Nhờ mưa mới nhuận 
Thảy đều tươi tốt 
Đắt khô thắm khắp 
Thuốc cây sum sê 
Mây kia mưa xuống 
Nước thuần một vị 
Có cây lùm rừng 
Theo thứ đượm nhuần 
TẤt cả giống cây 
Thượng trung cùng hạ 
Hạp tánh lớn nhỏ 
Đều đặng sanh trưởng 
Gốc thân nhánh lá 
Bông trái sum sê 
Một trận mưa rưới 
Đều được tươi mát 
Theo thể tướng nó 
Tánh chia lớn nhỏ 
Nước nhuần vẫn một 
Đầu được kết quả. 


Giảng luận 
Đoạn kệ này lập lại vằng mây và cơn mưa đối với các loài cây cỏ, sông suối, 
núi rừng là bình đăng tánh hưởng nước và trao nước. Đức Phật là đắng Pháp 
vương, xuất hiện nơi cõi đời này, cũng chỉ vì chuyên. sự mê chấp của chúng 
sanh cả ba cõi. Chúng sanh chấp hữu, Đức Phật chuyên sự chấp đó dẫn nhập 
hữu vào chơn không và dần dần khai sáng Diệu hữu. Cái hữu của dòng đời 


thế gian này là thô hữu giả tướng. Hữu của Đức Phật dạy là diệu hữu tự 
tướng “Hữu” pháp tự tướng. Chữ hữu này là Diệu hữu, là thực tướng của các 
pháp. là đạt đến chỗ chứng đắc pháp thực tướng. 

Đó là sự xuất hiện của đẳng Pháp vương, là để chuyển phá các pháp hữu 
tướng của thế gian. Đức Phật là đắng: Phá hữu pháp vương xuất hiện thế 
gian. 


Kế cả bản chính bằng chữ Hoa của Ngài Cưu Ma La Thập dịch cũng chưa 
giải rộng để giới căn cơ thấp sáng rõ nghĩa này. Trí tuệ của Như Lai thầm 
sâu, cho nên Ngài cần trọng. Vì đời cô chấp đã lâu, nên Như Lai chưa vội 
thuyết. Chứ không phải vì quý tiếc trí tuệ của Ngài mà Ngài không vội 
thuyết (Cần mặc tư yếu, bất vụ tốc thuyết). 

Bởi vỉ nêu thuyết pháp Đại thừa sớm, gặp người trí nghe thì liên Tín và Giải. 
Nhưng nếu gặp kẻ mê nghe thì liền đâm ra lo nghi. Nghi vấn vốn đã và đang 
ràng buộc, nếu thêm điều nghi nữa lại càng thêm buộc ràng. Cũng ví như 
cơn mưa, những cơn mưa đầu mùa xuân hạ, khác với cơn mưa thu đông. 
Xuân hạ mưa nhè nhẹ, để cho các thứ cỏ cây còn nhỏ mới mọc, các loại cỏ 
thuốc, lẫn các thứ lúa mè bắp mía nho rau khỏi giập gãy. Các thứ còn non, 
các cây thân còn yếu mỏng mảnh như thân cây mạ, mà gặp các cơn mưa 
cuối thu, đầu đông, mưa như cầm chỉnh mà đồ thì các cây mỏng mảnh này 
làm sao sống nÔI. 

Nếu lần đầu tiên chuyển pháp tại Vườn Nai mà Đức Phật thuyết pháp Đại 
thừa hoặc tối thượng thừa pháp, Pháp Hoa kinh thì có khác nào như trận 
mưa cầm chỉnh mà đồ của những ngày cuối thu đầu đông. 


Chánh văn (dịch bốn chữ như nguyên văn) 
5 - Phật cũng như thế 
Hiện ra trong đời 
Như vằng mây lớn 
Che trùm khắp cả 
Đã hiện trong đời 
Bèn vì chúng sanh 
Phân biệt diễn nói 
Nghĩa thật các pháp 
Đại Thánh Thế Tôn 
Ở hàng trời người 
Nơi tẤt cả chúng 
Mà tuyên lời này: 
Ta bậc Như Lai 
Đắng Lưỡng Túc Tôn 


Hiện ra nơi đời 
Như vằng mây lớn 
Thắm nhuằn tất cả 

Chúng sanh khô căn 
Khiến cho lìa khổ 
An ôn vui mừng 
Niềm vui thế gian 
Cùng vui Niết Bàn 
Các chúng trời người 
Một lòng khéo nghe 
Đều nên đến đây 
Hầu đắng vô thượng 
Ta đắng Thế Tôn 
Không ai bằng được 
An ồn chúng sanh 
Nên nhập vào đời 
Vì đại chúng nói 
Pháp diệu cam lồ 
Pháp đó một vị 
Giải thoát Niết Bàn 
Dùng một giọng mầu 
Diễn xướng nghĩa nầy 
Thường vì Đại thừa 
Mà kết nhân duyên 
Ta xem tất cả 
Thảy đều bình đẳng 
Không có đó đây 
Cùng tâm yêu ghét 
Ta không tham đắm 
Cũng không ngần ngại 
Hằng vì tất cả 
Bình đẳng nói pháp 
Như lúc một người 
Hay đông cũng vậy 
Thường nói pháp lớn 
Không việc gì khác 
Ngồi, đứng, đến, đi 
Không hề nhàm mồi 
Dù cho thế gian 
Như mưa thắm khắp 


Sang hèn trên dưới 
Phá giới hay giữ 
Oai nghi đầy đủ 

Hay thiếu oai nghỉ 

Chánh kiến tà kiến 
Độn hay lợi căn 

Khắp rưới mưa pháp 
Không chút nhàm mỏi 

Tắt cả chúng sanh 

Được nghe pháp ta 
Tùy sức mà nhận 

Trụ ở các bậc 
Hoặc ở trời, người 
Chuyển luân Thánh vương 

Thích, Phạm. các vua 

Là cỏ thuốc nhỏ 

Rõ pháp vô lậu 
Chứng đặng Niết Bàn 
Khởi sáu thần thông 

Đặng ba món mỉnh 

Ở riêng núi rừng 
Thường hành thiền định 
Chứng đặng Duyên Giác 

Là cỏ thuốc vừa 

Cầu nơi Thế Tôn 

Con sẽ thành Phật 
Tỉnh tấn tu định 
Là cỏ thuốc cao 
Lại hàng Phật tử 

Chuyên tâm Phật đạo 
Thường hành từ bi 
Biết mình làm Phật 

Quyết định không nghi 
Gọi là cây nhỏ 

An trụ thần thông 

Chuyền bắt thối luân 

Độ vô lượng ức 
Trăm nghìn chúng sanh 

Bồ Tát như thế 

Gøi là cây lớn 


Phật bình đẳng nói 
Như mưa một vị 
Tùy tánh chúng sanh 
Chỗ thọ không đồng 
Như cỏ cây kia 
Bẫm thụ đều khác. 


Giảng luận 
Đoạn kệ này rất đơn giản, nhưng nếu không chú tâm phân tích, hầu dễ đạt 
phần cốt lõi của kinh và kệ thì hành giả rất dễ bị lạc vào rừng rậm danh từ, 
có lắm chữ tối nghĩa. 
Đoạn đầu: Đức Phật dạy rằng sự hiện hữu của Ngài nơi đời như vầng mây 
lành rải mưa bình đẳng, làm lợi ích cho muôn loài. Ngài công bố: “Ngài là 
Như Lai có đầy đủ pháp an vui giải thoát. Chúng sanh nào đến với Ngài, sẽ 
đạt sự an vui giải thoát. Ngài không hề thiên vị ai và không bỏ ai”. 
Đoạn tiếp theo, Đức Phật phân thành ba loại cỏ, hai loại cây: 
® Chúng sanh nghe pháp, tùy sức thọ nhận. Trời người, Chuyển Luân 
Vương, Đề Thích, Phạm Thiên Vương, thảy các vị vua trời, cùng hàng 
Thánh Thanh Văn. Tất cả các thành phần này nghe pháp đều ví như Có 
thuốc nhỏ. 
® Hàng có đủ pháp thần thông chứng Niết Bàn, đắc quả vị Duyên Giác 
Phật là Có thuốc vừa. 
© Hàng tu hành tỉnh tắn, cầu thành Phật là Cỏ £huốc lớn. 
@ Hàng chuyên tâm nơi Phật đạo, thực hành hạnh từ bị, tự tin mình thành 
Phật: Cây nhỏ. 
® Hàng trụ thần thông, chuyển pháp bất thoái, độ vô lượng chúng sanh, 
chứng quả Bồ Tát ví như Cây lớn. 
Tức là phân chia thành ba cỏ, hai cây mà hạng nào cũng bình đẳng hút mưa, 
hạng nào cũng bình đẳng đắc pháp. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
(dịch bốn chữ như nguyên văn) 
6 - Phật dùng dụ nầy 
Phương tiện chỉ bày 
Hết thảy ngôn ngữ 
Diễn giải một pháp 
Nơi trí huệ Phật 


Một giọt như biến 
Ta rưới mưa pháp 
Cùng khắp thế gian 
Pháp thuần một vị 
Tùy sức tu hành 
Như lùm rừng kỉa 
Cỏ thuốc rừng cây 
Tùy giống lớn nhỏ 
Dần thêm sum suê 
Pháp của chư Phật 
Thường dùng một vị 
Khiến các thế gian 
Thảy đặng đầy đủ 
Từng bậc tu hành 
Đều đặng đạo quả 
Thanh Văn, Duyên Giác 
Ở chốn núi rừng 
Trụ thân rốt sau 
Nghe pháp đặng quả 
Gọi là có thuốc 
Đều đặng lớn thêm 
Nếu các Bồ Tát 
Trí huệ vững bền 
Rõ suốt ba cõi 
Cầu thừa tối thượng 
Đó là cây nhỏ 
Mà đặng thêm lớn 
Có vị trụ thiền 
Đặng sức thần thông 
Liễu đắc pháp không 
Lòng rất vui mừng 
Phóng tỏa hào quang 
Độ các chúng sanh 
Đó là cây lớn 
Cũng đặng thêm lớn. 
Như thế Ca Diếp ! Ị 
Pháp mà Phật nói 
Ví như mây lớn 
Dùng mưa một vị 
Nhuằn nơi hoa người 


Đều đặng kết trái 
Ca Diếp phải biết 
Dùng các nhân duyên 
Các món thí dụ 
Chỉ rõ đạo Phật 
Là ta phương tiện 
Chư Phật cũng thế 
Nay vì các ông 
Nói việc chơn thiệt 
Các chúng Thanh Văn 
Đều chưa diệt độ 
Khắp các ông hành 
Là đường Bồ Tát 
Từ từ tu học 
Thảy đều thành Phật. 


Giảng luận 
Đoạn kệ số sáu (phân cuối của phẩm kinh), Đức Phật nhắc lại và nhân mạnh 
về cách sử dụng phương tiện để tuyên bày giáo pháp. Nhưng dù tiện cách nào 
cũng vẫn không rời phương, dù uyên chuyền thế nào cũng không rời nguyên 
lý. Vầng mây thành mưa rưới bất kỳ đâu, nhưng vẫn thuần một vị mưa. Lời 
Phật dù phương tiện cách nào, nhưng vần không rời chơn lý, không mất 
phương hướng giải thoát thành Phật. Cũng ví như nước biển đều thuần một vị 
mặn. 
Chúng sanh nghe pháp 
Tùy sức kham nhận 
Hoặc ở trời, người 
Chuyển luân Thánh vương 
Thích, Phạm, các vua 
Là có thuốc nhỏ 


Trời người quỷ thần, kể cả các Ngài từ Chuyển luân Thánh vương, Phạm 
Thiên vương, Đề Thích Thiên vương đều chỉ là cỏ nhỏ. Như Ngài Chuyển 
luân Thánh vương là vị đại phước, đại trí, đại thần thông, có đầy đủ ba mươi 
hai tướng tốt, trên đầu có bảo luân chiếu sáng hàng ngàn hào quang, bay 
lượn trên không trung dễ như người đi trên mặt đất. 

Phạm Thiên vương là danh từ chỉ chung cho các Ngài Thiên vương ở các 
từng trời sắc giới, còn gọi là Sơ thiền thiên. Cõi này đã dứt hăn sắc dục, 
hoàn toàn thanh tịnh, gồm có ba cõi trời: đệ nhất là Phạm chúng thiên, đệ nhị 
là Phạm phụ thiên, đệ tam là Đại Phạm thiên. Thế gian thường xưng tụng 


Ngài Phạm thiên vương, tức là Ngài Đại Phạm thiên vương thuộc đệ tam. 
Ngài còn có tên Thị Thí. Trong ba Ngài Phạm thiên vương thì Ngài Đại 
Phạm thiên vương là vị vua trời thâm tín Phật pháp đệ nhất. Hễ mỗi khi có 
một vị Phật thị hiện thế gian thì Ngài liền đến thỉnh Phật chuyên pháp luân. 
Các vị Phạm thiên ở kinh điển Phật giáo đề cập, khác với vị Phạm thiên của 
Hồi giáo. 


Đề Thích Thiên vương là vị vua trời ở từng trời thứ hai, của sáu từng trời 
Dục giới, thấp hơn các từng Sắc giới. Ngài Đề Thích Thiên vương ngự cung 
chính giữa, chung quanh còn ba mươi hai cung thuộc cõi trời Đao Lợi, có ba 
mươi hai vị Thiên tử ngự để ứng chầu Ngài Đề Thích Thiên vương. Con số 
ba mươi ba chúng ta thường gặp nơi kinh là con số có liên quan đến ba mươi 
ba cung trời thuộc quyền ngự trị của Ngài Đề Thích Thiên Vương. 

Sở dĩ chúng tôi sơ lược ba vị vua trời ghi ở phần thi kệ của phẩm Tín giải, 
để giới học Phật, nhất là Phật tử không còn ngã mạn, tự nghĩ mình trình độ 
nghe pháp, tu hành ví bằng loại cây lớn hút nước mưa. 

Các Ngài vua trời hùng uy, phước đức, thần thông, trí tuệ như thế, vậy mà 
Đức Phật còn dạy là ở hàng cỏ thuốc thôi, chứ không thể nào thuộc vảo hàng 
cây. Bởi vì cây là của hàng Bồ Tát. 

Lại có người mới tập tu, phương tiện, được thọ Bồ Tát giới, cũng khoe 
khoang bảo rằng tôi thọ Bồ Tát giới nên tôi thuộc hàng cây đại thọ. Nếu nghĩ 
mỉnh là cây đại thọ thì chỉ là loại cây khô, dùng đề đóng hòm, chôn những 
con người công cao ngã mạn ấy, chăng những chôn xuống lòng đất, mà chôn 
tận đáy Diêm cung. 

Từ nay mong những vị trì tụng kinh Pháp Hoa phải học, phải hiểu, chớ nên 
tu mù hiểu mò. Dù vô tình vẫn bị đọa lạc, nếu không thành tâm sám hồi. 


—— OO --- 


II - TÓM KẾT 

Xin trích mẫu chuyện tiểu thuyết Hiệp Khách Hành (của Kim Dung) để mở 
cho đoạn tóm kết. 

Nơi vách đá của một hang động, có lưu lại nhiều bức vẽ về các bí kiếp võ 
thuật. Hằng năm, mỗi môn phái võ thuật phải cử một người đúng ngày giờ 
quy định, để đi vào hang động mà nghiên cứu bí kiếp võ thuật, gọi là đi dự 
Lạp bát chúc. Nhưng hỡi ôi! Nếu đi có ngày về thì còn gì để nói, đằng này 
từ đời này đến đời khác, hằng trăm đời, ra đi không ngày trở lại. 

Thế rồi vào năm ấy, có một chàng trai tên Thạch Phá Thiên lại phải thay mặt 
môn phái đi dự Lạp bát chúc. Chàng trai này có cái biệt danh là Câu tạp 


chủng (chó lộn giống). Cầu tạp chủng mới vừa nhập vào hang động, đã say 
mê từng đường nét vẽ của bí kiếp. Những đường vẽ của bí kiếp đó hình 
dung như những con nòng nọc bơi lội trong hồ. Chàng chú tâm theo dõi một 
nét vẽ lớn hơn, tức là tập trung vào con nòng nọc lớn nhất trong bây nòng 
nọc. Nó thánh thơi bơi lội, lúc hiện ra một mình, lúc uốn lượn cùng bây. 

Nó lội hết bức vẽ này chuyển sang bức vẽ khác như nó uyên chuyên nhẹ 
nhàng trong hồ nước. Con nòng nọc bơi đi thì luồng hơi đrong cơ thể hòa 
nhịp với máu huyết nơi cơ thể của chàng nóng ran từng luồng. Trải qua bao 
nhiêu giờ ngày tháng năm, kế cả âm thực và tiêu tiểu, chàng cũng chẳng hề 
quan tâm. Đến một hôm, con nòng nọc lượn qua một hoa sen thì liền rụng 
đuôi trở thành một con nhái. Chàng định thần cũng chăng nhìn thấy nhái, 
nòng nọc, kế cả vách đá và bí kiếp cũng hoàn toàn trống không. Chàng vỗ 
tay reo to, toàn thân nóng ran, rồi mát rượi. Chàng mở mắt nhìn khắp hang 
động, hàng ngàn bộ xương khô, trong tư thế ngồi an nhiên. Chàng ung dung 
bước khỏi hang động. 


Ngày họp mặt môn phái võ thuật, chàng trai Thạch Phá Thiên Cầu tạp chủng 
được mọi người tôn vinh lên ngôi vị Chưởng môn phái. Chàng nhận trách 
nhiệm với những điều kiện: 

* Thứ nhất: võ thuật không ở những cú đấm, những cước, chưởng, chiêu, 
chỉ. 

* Thứ nhì: võ thuật không luấn quân nơi phần cơ bắp, nơi các giác quan, 
nơi ý nghĩ, nơi mưu lược, mà là tự tại, mà là an nhiên và sức mạnh của võ 
thuật phát xuất từ hư không và cuối cùng trả lại hư không. 

* Thứ ba: ai nhận là môn sinh của môn phái phải thệ nguyện không hè 
đánh bất cứ một ai mà chỉ được chuyên kẻ đối thủ mà thôi. 

* Thứ tư: môn sinh môn phái không cố chấp ngôn ngữ văn tự và bất cứ 
những gì được gọi là gia truyền. 

* Thứ năm: môn sinh của môn phái chính mình tự chiến thắng không còn 
bị bảy thứ giết người: “hỷ nộ ái Ố ai lạc cụ” của chính mình sát hại mình. 
Nếu toàn môn phái đồng ý và cùng giơ cao tay phát lời thệ nguyện ba lần thì 
Cầu tạp chủng này xin nhận trách nhiệm Chưởng môn phái. 

Bộ kinh Pháp Hoa, nhất là phẩm Dược Thảo Dụ, ví như bí kiếp võ thuật, 
khắc trên vách đá, nơi hang động kia vậy. 

Tụng đọc phẩm Dược Thảo Dụ mà chẳng liễu thông hoặc hiểu lầm ý nghĩa 
về sự thâm hút nước mưa của ba loại cỏ, hai loại cây thì chỉ được phước, chứ 
không thể khai mở trí tuệ. Vì sao? Vì chưa giải nghi. Chưa giải nghỉ thì tín 
không sâu. Tín không sâu thì hành không chuyên. Hành không chuyên thì 
phát nguyện không tha thiết. Cả ba tín hạnh nguyện đều lỏng lẻo thì làm 
sao mở khai trí tuệ. 


Hành giả Pháp Hoa, khi đọc tụng phẩm Tín Giải nơi đoạn: “Bốn vị Thánh 
Tăng bộc bạch lên Đức Phật răng dù đã chứng quả A La Hán, gần Phật 
mây chục năm, nhưng hôm nay chúng con nghe được pháp Nhất thừa, 
chúng con cảm thấy như gã cùng tử dù gần người cha giàu sang mà vẫn 
làm việc hốt phân”. Các Ngài Thánh Tăng đắc quả Niết Bàn, dù chỉ là Hữu 
dư Niết Bàn, nhưng vẫn hơn chúng ta gấp bội phần. Vậy thì chúng ta và 
chúng sanh hốt gì đây? 

Hành giả nghiên cứu phẩm Dược Thảo Dụ thứ năm, đoạn kệ bốn, nếu chận 
ngang từ câu: 

(Đọc trước sảu mươi câu rồi mới đọc các câu này thì dễ bừng vỡ hơn). 
Thích, Phạm, các vua 

Là cô thuốc nhỏ 

Chứng đặng Duyên Giác 

Là cỏ thuốc vừa 

Con sẽ thành Phật 

Tỉnh tấn tu định 

Là cỏ thuốc cao... 

Sơ quả Bồ tát ví như sự thấm hút mưa của cây nhỏ. Hàng Bồ tát và Đại 
Bồ tát ví như cây lớn. 

Nếu đúng như vậy thì chúng ta và chúng sanh không nghe pháp ư! Nếu nghe 
thì thuộc vào loại nào đây? thuộc loại cỏ cây gì? Mới trích hai đoạn nơi hai 
phẩm kinh, chúng ta đã lúng túng, khó tìm đáp số. Nếu toàn phẩm, hoặc toàn 
bộ kinh thì sao đây? 

Trước nhất giải nghi, các Ngài Thánh Tăng đã tự ví mình là kẻ hốt phân 
kiêm quản gia. 

- Quản gia khác với chủ gia. Thành Phật mới tự tại vô ngại. Thánh Tăng 
chưa tự tại vô ngại. Chủ gia mới toàn quyền quyết định mọi việc gia đình, 
còn quản gia chỉ mới phân nửa quyên, chỉ trông nAum cai quản chứ không 
có quyền quyết định. 

- Hốt phân: là dọn dẹp, tống xuất hết tất cả các chất nhơ bần hôi thối. Ý nói 
người tu hành đẹp sạch mọi phiền não, dứt trừ được sanh tử, không đầu thai 
vào cõi nhơ uễ đầy năm thứ ác trược này nữa. Nhưng mới dứt được nửa. 
Mới dứt được khổ nhân chứ chưa đoạn diệt được khổ quả. Mới dứt phân 
đoạn sinh tử, nhập Hữu dư Niết Bàn chứ chưa đắc Vô dư Niết Bàn. Mới dứt 
hữu tướng chứ chưa nhập không tướng. Chưa trải được hóa thân, ứng thân 
thì lẫy gì thu về để nhập chân thân. Vì vậy nên các Ngài Thánh Tăng khi 
hiểu rõ mới ví mình như gã cùng tử hốt phân. 


939 


Cũng ví như có người mới đậu Tú tài đã tự cho mình quá giỏi TỒi. “Ông Tú 
không tiếp tục học, cho nên khi bắt tay gánh vác việc đời thì chỉ luân quần 
dưới bầu khí quyền và đa phần chỉ lo đọn sạch về mặt vật thể, còn mặt triết 
lý, khoa học, y học và nhiều phương diện khác; nhất là đạo học thì những 
ông Tú không thể nào liễu ngộ và đảm nhiệm nôi. Khác với các ông Tú tài, 
một số cậu học sinh mới tiểu học, nhưng quyết tâm học đến Tiến sĩ, Bác 
học, hoặc Đạo sĩ. 

Có một số người chúng ta và chúng sanh tu học nghe pháp như một số cậu 
học sinh tiêu học kia vậy; còn các Ngài Thánh Tăng nghe pháp như một sỐ 
vị Tú tài kia nào khác. 

Các vị Tú tài khi mới nửa vời đã bị Sở trỉ chướng nên không tấn tới được. 
Cũng vậy, các Ngài Thánh Tăng chứng Hữu dư Niết Bàn, ôm chấp cái hữu 
dư bảo đã đầy đủ, tuyệt đỉnh rồi. Các vị Tú tài lo dọn hết những phức tạp của 
xã hội, có khi nào nghĩ rằng dứt phiền não chính mình. Có khi nào thư thái 
ngồi xếp chân, theo tư thế hoa sen, hầu du nhập không gian đâu? Trái lại 
một số cậu học sinh tiểu học, trình độ non kém nhưng ý chí cao siêu, nung 
chí học hành, sau hai mươi năm, đạt trình độ Bác học, Tiến sĩ, khoa học gia; 
nếu đạo học, đạo sĩ thì lâu hơn. Có khi nào các vị này vừa xếp chân là tâm 
thức du hành không gian, hoặc khi vào việc đời thì có khả năng yêm trợ 
hoặc chính mình thám hiểm không gian, ngoài bầu khí quyên. 

Vậy hỡi các vị hành giả Pháp Hoa! Quý vị chọn thành phần nào? Thành 
phần một số vị Tú tài, hay là một số cậu học sinh tiêu học? 

Còn việc nghe pháp như ba loại cỏ, hai loại cây, không lẽ trên mặt đất chỉ có 
năm loại này hút nước mưa, hay sao? Ngoài năm loại thảo mộc, còn biết bao 
thứ khác, thứ nào cũng có thể nhuần đượm nước mưa cả! 

Chúng ta và chúng sanh, những người chú tâm tu học, chí thành chí thiết 
chăng lẽ không thấm hút giáo pháp của Phật? Nếu thế thì còn gì là giáo 
pháp? 

Trích đoạn chính văn nơi phẩm Dược Thảo Dụ để thêm sáng tỏ vấn đề là 
chúng sanh nghe pháp có đạt công đức không: ... Đức Như Lai thuyết 
pháp một tướng một vị, nghĩa là: Tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng 
diệt độ, rốt ráo đến bậc “Nhất thiết chủng trí”. Nếu chúng sanh nào 
nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì đọc tụng in sao viết chép, đúng như 
pháp mà tu hành thì được công đức vô lượng, nhưng tự mình không hề 
hay biết”. 

Chú ý năm chữ: chúng sanh nào nghe pháp. 

Vậy thì ai bảo chúng ta và chúng sanh, những người nghe pháp không thắm 
nhuần giáo pháp của Phật? 

Toàn bộ kinh còn nhiều đoạn, nhiều câu ấn nghĩa này. Nhưng xác quyết nhất 
là Đức Phật thị hiện thế gian cũng chỉ vì “Mở khai cho chúng sanh tỏ rõ, 


hầu thấy biết ngộ nhập tánh Phật” (phẩm Phương Tiện). Đức Phật đã long 
trọng tuyên xướng răng: “Những người đáng độ = đang độ. Những người 
chưa độ = sẽ độ”. 


Vậy mưa đều cả vùng, cớ chi phẩm Dược Thảo Dụ, đoạn kệ thứ năm lại 
nhấn mạnh ba cỏ, hai cây thấm nhuần mưa là nghĩa gì? Bí pháp này dành 
cho hành giả Pháp Hoa tự liễu ngộ. 

Phạm vi phần giảng luận về phẩm này xác quyết là tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải thắm nhuần lời 
dạy của Đức Phật. Tu luyện theo lời dạy đó, dù trải lâu bao nhiêu ức kiếp, 
rốt ráo cũng được thành Phật. 


Kính lạy ngôi Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni, gia hộ 
chúng con và các pháp giới chúng sanh, sớm nhập Tín Giải như các Ngài 
Thánh Tăng nghe pháp đều thắm nhuằn giáo pháp, như vạn vật muôn loài 
đồng nhuằần đượm nước mưa, nơi phẩm Dược Thảo Dụ. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh, đều nhuần 
triêm lợi lạc. Xin tất cả các pháp giới chúng sanh đều kết thành Bồ Đề 
quyến thuộc, đời đời kiếp kiếp đọc tụng thọ trì chứng đắc và hoằng dương 
kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 

Nguyện cùng các pháp giới kết Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời an vui 
tinh tắn tu luyện và hoăng dương chánh pháp. 

Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 








-— OO --- 


Bài 13_— Phẩm Thọ Ký - Thứ Sáu 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho bốn vị Thánh Tăng : 
Đại Ca Diếp 
Tu Bồ Đề 
Ca Chiên Diên 
Mục Kiền Liên 
-——- OÚO -—- 
I- MỞ ĐÈ 
Qua mười hai bài học về kinh Pháp Hoa, hôm nay chúng ta bước sang bài 
mười ba, phẩm Thọ Ký. 
Phẩm Thọ Ký thuộc về quy pháp tổ chức và truyền thừa. Giới thức giả chưa 
nghiên cứu được Đức Phật tổ chức theo mô hình nào mà hệ thống của Ngài, 
chẳng những thuở Ngài còn tại thế, mà mãi ngàn ngàn sau, vẫn không tìm ra 
mô hình tổ chức. Vậy mà hàng ngũ của Ngài vẫn không hề rối loạn, có phải 
thuộc về bí pháp hay không? Không! Vì nó rất giản đơn. Đức Phật tô chức 
theo phương pháp của người thợ xây nhà, tại chúng ta không chú ý, nên chưa 
nhìn thấy! Phương pháp người thợ xây nhà. 


Tất cả các cơ cấu, từ ngàn xưa, đến ngàn sau, từ Đông sang Tây, vấn đề 
nhân sự là quan trọng nhất. Thành cũng do nhân sự, mà hư cũng do nhân sự. 
Trị yên cũng do nhân sự, mà loạn lạc cũng do nhân sự. Tất cả đều do nhân 
sự quyết định. Muốn có nhân sự tốt, phải huấn luyện và tuyên chọn. 

Đức Phật chẳng những tuyên chọn nhân sự quá tuyệt vời, mà sự giáo huấn 
lại càng tuyệt vời hơn. Một sự giáo huấn thuần chuyên. Ngày nào Ngài cũng 
giáo huấn, giáo huấn suốt bốn mươi chín năm. Từ cổ chí kim, chưa ai đặt 
chương trình giáo huấn dài lâu như vậy. Ngoài hai đặc điểm nêu trên, Đức 
Phật còn thêm bốn đặc điểm nữa: 

Nhìn thấy hiền tài. 

Thu dụng hiền tải. 

Tin giao việc lớn cho hiển tài. 

Khi đã thu dụng, tin giao việc lớn cho hiền tài rồi thì không hề nghe lời gièm 
siễm của kẻ gian nịnh, mà phế bỏ hiển tài. 

Việc chọn mười vị đại đệ tử, thu dụng Tôn Giả Ưu Paly, tin giao việc lớn 
cho Phú Lâu Na, truyền trao tâm ấn cho Tôn Giả Đại Ca Diếp ... thể hiện 
các đặc tính đó! 


Khi đã đủ những đặc điểm quan trọng rồi, chuyển vào phần hệ thống hóa 
cấp lãnh đạo. Hệ thống theo nguyên tắc người thợ xây dựng nhà. Người thợ 
muốn xây dựng một ngôi nhà, ngoài các yếu tố: đất đai, phương hướng, 
không gian, vật liệu, nhân sự, thời tiết ...vấn vấn... Nói chung là đầy đủ 
nhân và duyên để dựng một ngôi nhà rồi, lúc bấy giờ người thợ bắt đầu chọn 
hệ thống chịu lực cho ngôi nhà đó. 


Trước nhất chọn cây đòn dông, tiếp theo bốn cây cột lớn (cột hàng nhất) đỡ 
cây đòn dông, rồi đến cột hàng nhì, hàng ba, trính, xuyên, kèo, đòn tay, ruôi 
mè ... Nói chung toàn bộ sườn nhà. Nếu thiếu hoặc sai một, dù một cây 
nêm, „ ngôi nhà ấy không thành, hoặc nếu có thành cũng sẽ sớm sập đồ. Khi 
đã hoàn thành một sườn nhà, lúc bấy giờ người thợ mới tiếp tục vách nóc 
sân vườn, rào giậu, cây kiếng ... Nói chung là hoàn chỉnh một ngôi nhà. 
Ngày nay cất nhà thì nền móng chịu lực, đà, sàn làm bằng bê tông cốt sắt, 
nhưng cũng trải qua từng bộ phận trước sau có thứ tự. 

Cách tổ chức của Đức Phật, khi nhận biết các yếu tố cần thiết về nhân sự đã 
đầy đủ, Ngài bước vào hội thuyết Pháp Hoa kinh. Ngoài việc nâng trình độ 
cho hàng đệ tử và tất cả trời người thần quỷ rồng thì kinh Pháp Hoa còn áp 
dụng nguyên tắc sắp đặt hệ nhân sự đúng quy pháp tổ chức. Phẩm Thí dụ, 
Đức Phật thọ ký cho Tôn Giả Xá Lợi Phát, là Ngài đã tuyển chọn xong cây 
đòn dông của tòa nhà Chánh pháp. 


Phẩm Thọ Ký thứ sáu này, Đức Phật thọ ký cho bốn vị Thánh Tăng đã đầy 
đủ niềm tin và giải xả mọi nghi ngờ, mọi thắc mắc cho bốn vị đại đệ tử: 
Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Diên Chiên và Ngài Mục Kiền 
Liên. Như vậy là Đức Phật chọn xong bốn cây cột chính cho ngôi nhà Chánh 
pháp. 

Đến phẩm thứ tám, Đức Phật thọ ký cho năm trăm vị đệ tử. Lúc đó là thời 
kỳ tuyển chọn cột kẻo, đòn tay, ruôi mè cho ngôi nhà Chánh pháp. 

Phẩm thứ chín thọ ký cho những vị đại trí thức, tức là những vị học giả và 
siêu học giả. Đó là thời kỳ hoàn chỉnh nhất về mặt tuyển chọn và phân trách 
nhiệm đúng cách tổ chức nhân sự của Đức Phật. 

Thọ ký — Nguyên có nghĩa là lời dự ghi của Đức Phật về chuyện đệ tử đời 
sau chứng quả thành Phật, đồng thời cũng còn có nghĩa là ấn chứng, truyền 
trao, chứng nhận. 

Đắng giáo chủ, hoặc bậc làm thầy, bậc lãnh đạo, lớp tiền bối, kẻ làm cha mẹ, 
anh chị, đều thuộc là bậc “#rên frước”. Bậc này muốn thành công thì phải 
biết cách chứng nhận lớp người “hậu đấn” cách nào, để cho lớp người kế 
thừa họ trực nhận một cách hoan hỷ và vâng mệnh tuyệt đi. 

Phương pháp của Đức Phật nơi phẩm Thọ Ký đã 


quá rõ ràng. Đây là kim chỉ Nam giúp cho tất cả hàng trời người quỷ thần 
noi theo, đề thành công về mặt tô chức, về mặt tuyên chọn nhân sự, về mặt 
phần công trách nhiệm, truyền trao và trách nhiệm cho người thừa hành, 
thuộc hàng hậu tắn. 


Xưa nay, một số quốc gia, tôn giáo, tộc họ, đã thành công vẻ vang là nhờ 
biết cách áp dụng phương pháp truyền trao. Trái lại cũng có nhiều tổ chức 
thất bại, bởi lý do truyền trao không đúng quy pháp, hoặc không có người để 
truyền trao. Chúng ta ai muốn thành công thì nên chú trọng về mặt nhân sự: 
Phương pháp giáo huấn - Phương pháp tổ chức và phương pháp truyền trao. 
Phẩm Thọ ký thứ sáu kinh Pháp Hoa mở đầu hướng dẫn chúng ta về phương 
pháp truyền trao. 

Truyền trao - Chứng nhận, cả hai phải quyện lẫn thành một. Khi thành một 
rôi, bậc trao ký phải làm sao cho người nhận thọ ký khởi tâm thọ nhận cảm 
hứng một cách tuyệt đối. Nếu thiếu thì sự trao và nhận hoàn toàn mất ý 
nghĩa. 

Khi chúng ta đã thẩm sâu phần nội dung của phẩm thứ sáu thì phải tiếp theo 
phẩm thứ tám và phẩm thứ chín để uống trọn phương pháp truyền trao thọ ký 
siêu đăng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 


—— OÚO --- 


II - NỘI DUNG 

Chánh văn 
1- Lúc bấy giò, Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng qua 
lời nói thế nầy: “Ông Ma Ha Ca Diếp, đệ tử của ta, ở đời vị lai sẽ phụng 
thờ ba trăm muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn 
trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật ấy, ở nơi 
thân rốt sau đặng thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Phật thọ mười 
hai tiểu kiếp. Chánh . pháp trụ thế hai mươi tiểu kiếp. Tượng pháp cũng 
trụ hai mươi tiểu kiếp. Cối nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xâu, ngói 
sói gai góc cùng hầm tiêu chỗ tiểu dơ bẩn. Cõi đó bằng phẳng không có 
chỗ lồi lõm, hầm hồ gò nông. Đất bằng lưu ly, cầy báu thẳng hàng, vàng 
ròng làm dây để giăng bên đường, rải các hoa báu khắp nơi sạch sẽ. Bồ 
tát trong nước đó đông vô lượng nghìn ức, các chúng Thanh Văn cũng 


lại vô số. Không có việc ma, dầu là có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì 
Phật pháp. 

Giảng luận 

Tôn Giá Ma Ha Ca Diếp sau này được phụng thờ muôn vạn triệu Đức Phật 
và hiển dương giáo pháp của Chư Phật vào những thời kiếp đó. Sau rốt được 
thành Phật, hiệu là Quang Minh, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. quốc độ 
gọi là Quang Đức. Cộng cả ba Quang Minh - Quang Đức và Đại Trang 
Nghiêm — chúng ta sẽ có một đáp số thế nào? Đặc biệt quốc độ của Đức 
Phật Quang Minh, dù có ma và dân ma, nhưng không có ma sự và toàn thê 
ma ở quốc độ này đều ủ ủng hộ Phật pháp. 

Ngài Tôn Giả Đại Ca Diếp là vị đệ tử được Đức Phật truyền trao tâm ấn, 
qua phương pháp Niêm Hoa. Vị Tổ thứ nhất của Phật giáo, sau khi Đức 
Phật nhập Niết bàn, Tôn Giả Đại Ca Diếp thay mặt Đức Phật thống lãnh 
chư Tăng, tổ chức đại hội kiết tập kinh điển. Tôn Giả Đại Ca Diếp là cây 
cột trụ vững chắc, đủ làm niềm tin cho tứ chúng đệ tử Đức Phật, khi Phật 
không còn trụ tại thế gian. Một vị đại đệ tử như vậy, mà mãi đến thời kỳ 
thuyết Pháp Hoa, Đức Phật mới thọ ký và thọ ký sau Ngài Tôn Giả Xá Lợi 
Phât. 


Phương pháp truyền trao của đạo Phật theo nguyên tắc Tổ Tổ tương truyền. 
Tông môn nào truyền trao đúng nguyên tắc thì tông môn đó hiển hưng. Tông 
môn nảo truyền trao sai nguyên tắc, hoặc có tính cách truyền trao thiên VỊ, 
hoặc chưa kịp truyền trao thì tông môn đó lụn bại điêu tàn. Các tộc họ, quốc 
gia cũng thế! Áp dụng phương pháp Thọ Ký phẩm thứ sáu vào đời sống 
Giáo hội, tông môn, gia tộc, kế cả quốc gia, đều đem lại sự lợi ích hữu hiệu 
kéo đài nhiều đời sau vậy! 


Bên dòng lịch sử của đạo Phật, lại thêm một dòng lịch sử Việt Nam. Đời 
Hùng Vương, sự truyền trao rất là tuyệt vời. Họ Hồng Bàng đã truyền trao 
quyền lãnh đạo quốc gia cho mười tám tộc vua Hùng. Lịch sử chưa xác 
minh là mỗi tộc có mây ông vua và mười tám tộc vua Hùng có mấy trăm 
ông vua. Nhưng lịch sử có lưu lại mười tám tộc vua Hùng, đã giữ cho đất 
nước yên bình thạnh trị suốt hai ngàn sáu trăm hai mươi hai năm (2.622 
năm). Không rơi giọt máu, không tà mũi tên. Cùng thời gian này, ở Trung 
Hoa, nhà Ân, nhà Thương, nhà Châu ... đã tranh giành quyên cai trị, máu 
thành sông, xương như núi! 

Tụng đọc đến đây nếu ai liễu ngộ được kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ Ký thứ 
sáu thì chắc chăn chẳng còn xem thường việc truyền trao và nhận lãnh mà 
Đức Phật đã hướng dẫn nơi kinh Pháp Hoa. 

Chánh văn 


Bấy giò, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng (đ/ch 
bồn chữ như nguyên văn): 

2- Bảo các Tỷ kheo ! 
Ta dùng mắt Phật 
Thấy Ca Diếp này 

Ở đời vị lai 
Qua vô số kiếp 
Sẽ đặng thành Phật 
Ở đời vị lai 

Cúng dường kính thờ 
Ba trăm muôn ức 
Các Phật Thế Tôn 

Vì trí huệ Phật 
Tỉnh tu phạm hạnh 
Đại thừa của Phật 
Các hàng Thanh Văn 
Vô lậu thần sau 
Là con Pháp vương 
Chẳng thể kế hết 
Dẫu dùng thiên nhãn 
Cúng dường Tối Thượng 
Nhị Túc Tôn xong 
Tu tập tất cả 
Trí huệ vô thượng 
Ở thân rốt sau 
Đặng chứng thành Phật 
Cõi đó thanh tịnh 
Lưu ly làm đất 
Nhiều thứ cây báu 

Bày hàng bên đường 

Dây vàng giăng đường 

Người ngó vui mừng 

Thường thoảng hương thơm 
Rải các hoa đẹp 
Đủ các kỳ diệu 

Để làm trang nghiêm 
Cõi đó bằng phẳng 
Không có gò hầm 
Các chúng Bồ tát 
Đông không thể kể 


Tâm họ hòa dịu 
Đặng thần thông lớn 
Phụng trì kinh điển 
Chẳng thể đếm biết 
Phật đó sống lâu 
Mười hai tiểu kiếp 
Chánh pháp trụ đời 
Hai mươi tiểu kiếp 
Tượng pháp cũng trụ 
Hai mươi tiểu kiếp 
Quang Minh Thế Tôn 
Việc Ngài như thế. 


Giảng luận 
Ngoài lời công bố thọ ký cho Tôn Giả Đại Ca Diếp, Đức Phật còn thuyết thi 
kệ trùng tuyên lại lời thọ ký. Chúng ta tư duy đề hiểu tại sao Đức Phật thuyết 
kinh lại còn thuyết kệ. Chúng ta cũng rất tiếc lời thi kệ ghi từ chữ Phạn (ðắc 
Ấn Độ), sau này được dịch sang chữ Trung Hoa, rồi lại dịch một lần nữa 
thành chữ Việt, cho nên chỉ còn giữ được phần nào ý thơ, chứ âm và vần 
cũng như hồn thơ không còn đúng như lúc khởi thuyết. Vì vậy nên chúng ta 
đọc tụng không thưởng thức được toàn chất thơ trong thi kệ. Tại sao thuyết 
kinh lại còn thuyết kệ, sẽ giải ở đoạn khác. 
Chánh văn 
Lúc bấy giò, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài, Tu Bồ Đề và Ngài Đại Ca 
Chiên Diên . .. thầy đều run sợ một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung 
nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền đồng nhau nói kệ răng: 


3 - Thế Tôn thật hùng mãnh 
Pháp vương của dòng Thích 
Vì thương xót chúng con 
Mà ban truyền tiếng Phật. 
Nếu rõ thâm tâm con 
Chọn là kẻ thọ ký 
Như dùng cam lộ rưới 
Trừ nóng đặng mát mẻ 
Như từ nước đói đến 
Bỗng gặp cỗ tiệc vua 
Lòng còn ôm nghi sợ 
Chưa dám ăn liền ngay 
Nếu lại đặng vua bảo 


Sau đó mới dám ăn 
Chúng con cũng như vậy 
Hằng nghĩ Tiểu thừa dở 
Chẳng biết phải làm sao 

Đặng huệ vô thượng Phật 
Dầu nghe giọng tiếng Phật 
Nói chúng con thành Phật 

Lòng còn ôm lo sợ 

Như kẻ chưa dám ăn 
Nếu được Phật thọ ký 
Thì mới là an vui 
Thế Tôn thật hùng mãnh 
Thường muốn an thế gian 
Xin thọ ký chúng con 
Như đói cần bảo ăn. 


Giảng luận 
Tại sao Đức Phật phải đợi tới ba vị Đại Thánh Tăng trình kệ thỉnh cầu và 
giải bày tâm trạng của mình một lần nữa? Câu hỏi được nêu và quý vị sẽ 
được giải bày nơi toàn bộ Pháp Hoa, nếu chúng ta lắng sâu vào toàn văn bộ 
kinh. 
Sau khi Đức Phật thọ ký cho Ngài Tôn Giả Đại Ca Diếp, ba vị Thánh Tăng 
bối rối, vì từ trước không hiểu rõ chính mình, nên cả ba đồng đến trước Phật 
làm lễ và quỳ dâng lời thi kệ rằng, cả ba đồng hiểu giáo pháp Nhất thừa, cả 
ba đồng hiểu Đức Phật phương tiện thuyết ba thừa và đến giờ đó cả ba đồng 
muốn được Đức Phật thọ ký. Cả ba Ngài đều trình bày rằng, như kẻ đói gặp 
tiệc vua, thức ăn ê hề nhưng chưa dám ăn, còn chờ lệnh. Cả ba Ngài đều nêu 
sự mặc cảm của mình, nghĩ mình đã là Thánh Thanh Văn, chấp pháp tam 
thừa nên không tin mình thành Phật, nay hiểu và tin pháp nhất thừa, giờ chỉ 
còn chờ Đức Phật thọ ký. Cho nên cả ba Ngài tự ví mình như kẻ đói đang 
chờ vua cho phép nhập tiệc sang trọng. 
Tóm lược đoạn kinh và kệ là như thế, nhưng đem ý của đoạn kinh áp dụng 
vào đời sống của chính mình mới là điều đáng nói. Nhất là người dân của 
những nước bé nhỏ, chậm tiến, lúc nào cũng mặc cảm, không dám ngắng 
mặt nhìn trời cao rộng bao la. 
Hàng đệ tử Phật, kế cả các vị Thánh Tăng, vẫn chưa tin rằng mình sẽ thành 
Phật, mặc dù Đức Phật đã long trọng tuyên bố: “Chúng sanh đều có tánh 
Phật, tắt cả đều được thành Phật, đều sẽ thành Phật". 


-—=OÔ0O--- 


Chánh văn 
4— Lúc bấy giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn, bảo các 
thầy Tỷ kheo rằng: “Ông Tu Bồ Đề đây đến đời vị lai phụng thờ ba 
trăm muôn ức na do tha Đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng 
ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ tát, ở thân rốt sau 
đặng thành Phật hiệu: Danh Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
Kiếp đó tên Hữu Bứu, nước đó tên là Bửu Sanh. Cõi đó bằng phẳng, đất 
bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, không có những gÒ, hầm, cát, sỏi, gai, 
chông cùng hầm tiêu hồ tiểu dơ bấn; hoa báu trải đất khắp nơi sạch sẽ, 
nhân dân cõi đó đều ở đài báu và lầu gác quý đẹp. Hàng đệ tử Thanh Văn 
đông vô lượng vô biên, tính kế cùng thí dụ đều không thể biết. Các chúng 
Bồ tát đông vô số nghìn muôn ức na do tha. 
Đức Phật thọ mười hai tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời hai mươi tiểu 
kiếp, tượng pháp cũng trụ đời hai mươi tiểu kiếp. Đức Phật đó thường 
ở trên hư không vì chúng nói pháp độ thoát đặng vô lượng Bồ tát cùng 
chúng Thanh Văn. 
Khi đó, Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


5- Các chúng TỶ kheo 
Nay bảo các ông 
Đều phải một lòng 
Đệ tử lớn ta 
Là Tu Bồ Đề 
Sẽ đặng làm Phật 
Hiệu là Danh Tướng 
Sẽ cúng vô số 
Muôn ức các Phật 
Theo hạnh Phật làm 
Dần đủ đạo lớn 
Thân rốt sau đặng 
Băm hai tướng tốt 
Xinh lịch đẹp đế 
Dường núi báu lớn 
Cõối nước Phật đó 
Trang nghiêm sạch nhất 
Chúng sanh được thấy 


Không ai chẳng ưa 
Phật trong cối đó 
Độ vô lượng chúng 
Trong pháp của Phật 
Bồ tát đông nhiều 
Thảy đều lợi căn 
Chuyền luân bất thối 
Cối đó thường dùng 
Bồ tát trang nghiêm 
Chúng Thanh Văn lớn 
Chắng thể đếm kế 
Đều đặng ba minh 
Đủ sáu thần thông 
Trụ tám giải thoát 
Có oai đức lớn 
Phật đó nói pháp 
Hiện nơi vô lượng 
Thần thông biến hóa 
Chẳng thể nghĩ bàn 
Nhân dân hàng trời 
Đông như hằng sa 
Đều cùng chắp tay 
Nghe lãnh lời Phật 
Phật đó sẽ thọ 
Mười hai tiểu kiếp 
Chánh pháp trụ đời 
Hai mươi tiểu kiếp 
Tượng pháp trụ đời 
Hai muơi tiểu kiếp. 


Giảng luận 

Cả ba vị Thánh Tăng đồng quỳ dâng lời thơ kệ. Nhưng Đức Phật thọ ký cho 
Tôn Giả Tu Bồ Đề trước. Về các đời sau, Tôn Giả Tu Bồ Đề được phụng 
thờ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán hơn ba trăm tỷ Đức Phật và 
giáo pháp của Chư Phật. Chính bản thân Tôn Giả Tu Bồ Đề thường tu hành 
thanh tịnh và thực hành đầy đủ Bồ Tát đạo. Thân rốt sau được thành Phật, 
hiệu là Danh Tướng Như Lai, kiếp tên là Hữu Bửu. 

Hiệu của Ngài là Tu Bồ Đề, thành Phật là Danh Tướng Như Lai, kiếp tên 
Hữu Bửu. Phần này khi trình độ cao hơn chúng ta sẽ tư duy thâm sâu hơn để 
hiểu mật nghĩa, tại sao là Danh Tướng Như Lai và Hữu Bửu là thế nào? 


Đoạn kinh này chúng ta cần đối chiếu với bản thân mình. Đã đến trình độ 
như Tôn Giả Tu Bồ Đề, mà cũng phải tính tấn tu hành thanh tịnh, thực hành 
đầy đủ Bồ tát đạo. Phụng thờ, cúng dường, tôn trọng, cung kính, tán thán 
hơn ba trăm tỷ Chư Phật và giáo pháp Chư Phật, thân rốt sau mới được 
thành Phật. Chăng những cúng dường, phụng thờ, tán thán Chư Phật, mà còn 
phụng thờ giáo pháp Chư Phật. Một điều chúng ta nên tư duy là quả đất chưa 
đầy năm tỷ người, vậy mà con số Phật hơn ba trăm ngàn tỷ. 

5tỷ 300.000 tỷ 

So sánh hai con số để chúng ta rõ số kiếp tu hành của Tôn Giả Tu Bồ Đề lâu 
xa như thế nào. Người nào mới tu học vải năm, mà thắc mắc tại sao tôi chưa 
chứng đắc, xin hãy đọc đi đọc lại đoạn kinh này nhiều lần. Tụng đọc đoạn 
kinh này, chúng ta cần lưu ý một điều nữa. Ngài Tôn Giả Tu Bồ Đề là vị 
Thánh Tăng có điểm nào xuất sắc mà nơi hội thuyết kinh Kim Cương, Đức 
Phật lại nói thăng với Tôn Giả Tu Bồ Đề... ? 


-—=OÔ0O--- 


Chánh văn 
6- Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo các chúng Tỷ kheo: “Ta nay nói 
với các ông, ông Đại Ca Chiên Diên này ở đời tới, dùng các đồ cúng mà 
cúng dường phụng thờ tắm nghìn ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi 
các Đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miêu cao một nghìn do tuần, 
ngang rộng bao khắp năm trăm do tuần, tháp miễu đó dùng bảy món 
báu vàng, bạc, lưu ly, xa cù, mã não, trần châu và mai khôi hiệp lại 
thành, cúng dường tháp miếu bằng các thứ Bi: chuỗi ngọc, hương hoa, 
hương bột, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phan .. 
Sau thời kỳ đó lại phải cúng dường hai mươi muôn ức Phật cũng như 
trước, cúng dường các Đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ tát sẽ đặng làm Phật 
hiệu: Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
Cõi đó bằng phẳng, đất bằng pha lê, cây báu trang nghiêm, vàng ròng 
làm dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất khắp nơi sạch sẽ. Người 
được thấy đều vui mừng, không có bốn đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh và A Tu La. Các trời cùng người rất đông, các chúng Thanh 
Văn và Bồ tát vô lượng muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó 
thọ mười hai tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời hai mươi tiểu kiếp, 
tượng pháp cũng trụ hai 
mươi tiểu kiếp. 


Lúc đó Thê Tôn muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rắng: 


7- Các chúng Tỷ kheo 
Đều một lòng nghe 
Như lời ta nói 
Chơn thiệt không khác 
Ca Chiên Diên này 
Sẽ dùng các món 
Đồ cúng tốt đẹp 
Cúng dường các Phật 
Các Phật diệt rồi 
Dựng tháp bảy báu 
Cúng dường hoa hương 
Cúng dường Xá Lợi 
Thân ông rốt sau 
Đặng trí huệ Phật 
Thành Đẳng Chánh giác 
Cõối nước thanh tịnh 
Độ thoát vô lượng 
Muôn ức chúng sanh 
Đều được mười phương 
Đến kính cúng dường 
Ánh sáng của Phật 
Không ai hơn được 
Đức Phật đó hiệu 
Diêm Phù Kim Quang 
Bồ tát, Thanh Văn 
Dứt cả hữu lậu 
Vô lượng vô số 
Trang nghiêm nước đó. 


Giảng luận 

Cả chính văn và thi kệ của đoạn này, đều chủ đích về việc Đức Phật thọ ký 
cho Ngài Tôn Giả Ca Chiên Diễn. Ngài Ca Chiên Diên phụng thờ và cúng 
dường chia thành hai đợt. Đợt đầu chỉ phụng thờ cúng dường tám tỷ Đức 
Phật. Tiếp theo dâng cúng dường hai trăm tỷ Đức Phật, cả hai thời kỳ cộng 
chung là hai trăm lẻ tám tỷ Đức Phật. Ngài Ca Diếp cúng dường ba trăm 
ngàn tỷ Đức Phật. Ngài Ca Chiên Diễn cùng dường hai trăm lẻ tắm tỷ Đức 
Phật. Hai trăm linh tám so với ba trăm ngàn, hai con số sai biệt rất xa. 


Ngài Tôn Giả Đại Ca Chiên Diên thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim 
Quang Nhự Lai. Chánh pháp, Tượng pháp thọ hai mươi tiêu kiếp. Thọ 
mạng Phật này cũng mười hai tiểu kiếp. Quốc độ này không có bốn đường 
hung đữ (một cõi A Tu La hung, ba cối địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đữ). Mỗi 
vị Thánh Tăng tu hành tạo phần công đức trang nghiêm cho Phật độ của 
chính mình khác nhau. 

Chúng ta cũng vậy, y báo chánh báo mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. 
Điều quan trọng nhất là có lập công bồi đức, có tự trang nghiêm cho cõi Phật 
quốc của mình sau này hay không? Nhiều người không hiểu đạo, nên thường 
phát ngôn bừa bãi rằng: “Tôi tu đốn chứ không tu tiệm”. Nghĩa là tu tắt, tu 
mau, tu ngộ ngay, tu thành Phật liền hiện đời, như nàng Rồng tám tuổi, chứ 
không chịu tu căn bản từ thấp lên cao, từ Tiểu thừa lên Đại thừa, từ kiếp này 
sang kiếp khác. Càng trải dài công năng tu trì, càng phụng thờ nhiều trăm 
ngàn Đức Phật thì càng tự tạo cho Phật quốc độ của chính mình càng trang 
nghiêm. Cũng như cây danh mộc, càng nhiều năm thì chất lõi mới quý báu. 


-—=OÔ0O--- 


Chánh văn 
8- Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng: “Ta nay nói với 
các ông, ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, cúng 
dường tám nghìn các Đức Phật, cung kính tôn trọng. Sau khi Đức Phật 
diệt độ đều dựng tháp miếu cao một nghìn do tuần, ngang rộng vòng 
khắp năm trăm do tuần, dùng bảy món báu: vàng. bạc, lưu ly, xa cừ, mã 
não, trân châu và mai khôi hiệp lại thành. Đem các thứ hoa, chuỗi ngọc, 
hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu và tràng phan để cúng 
dường tháp. 
Sau lúc ấy lại phải cúng dường hai trăm muôn ức các Đức Phật cũng y 
như trước, rồi sẽ đặng thành Phật hiệu: Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 
Hương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
Kiếp đó tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc. Cối đó bằng phẳng, chất pha 
lê làm đắt, cây báu trang nghiêm, rải hoa trân châu khắp nơi sạch sẽ, 
người được thấy đều vui mừng. Các hàng trời người rất đông, Bồ tát và 
Thanh Văn số nhiều vô lượng, Đức Phật đó thọ hai mươi bốn tiểu kiếp, 
chánh pháp trụ lại đời bốn mươi tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ bốn 
mươi tiểu kiếp. 


Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 
9- Đệ tử ta đây 
Đại Mục Kiền Liên 
Bỏ thân này rồi 
Sẽ gặp tám nghìn 
Hai trăm muôn ức 
Đức Phật Thế Tôn 
Vì cầu Phật đạo 
Cúng dường cung kính 
Nơi các Đức Phật 
Thường tu phạm hạnh 
Trong vô lượng kiếp 
Phụng trì pháp Phật 
Các Phật diệt rồi 
Xây tháp bảy báu 
Tháp vàng cao rộng 
Hoa hương kỷ nhạc 
Dùng dâng cúng dường 
Tháp miếu các Phật 
Lần lần đầy đủ 
Đạo hạnh Bồ tát 
Nơi nước Ý Lạc 
Mà đặng thành Phật 
Hiệu Đa Ma La 
Bạt Chiên Đàn Hương 
Phật đó thọ mạng 
Hăm bốn tiểu kiếp 
Thường vì trời người 
Diễn nói đạo Phật 
Thanh Văn vô lượng 
Như cát sông Hằng 
Ba minh, sáu thông 
Có oai đức lớn 
Bồ Tát vô số 
Chí bền tinh tấn 
Nơi trí huệ Phật 
Đều không thối chuyển 
Phật diệt độ rồi 
Chánh pháp trụ đời 
Bốn mươi tiểu kiếp 


Tượng pháp cũng thế 
10- Các đệ tử ta 
Oai đức đầy đủ 

Số năm trăm người 

Ta đều thọ ký 
Ở đời vị lai 
Đều đặng thành Phật 
Ta cùng các ông 
Đời trước nhân duyên 
Ta nay sẽ nói 
Các ông khéo nghe. 


Giảng luận 
Đoạn kinh văn và thơ kệ này, Đức Phật thọ ký cho Ngài Tôn Giả Mục Kiền 
Liên. Trong bốn vị đại đệ tử được thọ ký nơi phẩm Thọ Ký thì Ngài Tôn Giả 
Mục Kiên Liên là nồi bật hơn cả. 
Hiệu Phật là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Nhự Lai và đủ mười tôn 
hiệu. Đa Ma La Bạt là Tinh võ cầu hiền, Chiên Đàn Hương là loại gỗ trầm, 
quý nhất ở Ấn Độ. Cũng ví như loại “trầm hương kỳ nam tý ngọ” của Việt 
Nam vậy (giở fý, giờ ngọ tự nó phát hương thơm). 
Đức Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như 
Lai thọ mạng dài lâu hai mươi bốn tiểu kiếp. Ba Ngài Tôn Giả trước, có 
Ngài mười hai tiểu kiếp, có Ngài hai mươi tiêu kiếp. Trong bốn vị Tôn Giả 
thì có hai vị xây hàng tỷ bảo tháp phụng thờ hăng tỷ Chư Phật. 
Chúng ta cũng nên tìm hiểu việc hiện nay có một số Hòa thượng, Ni sư xây 
bảo tháp, để nhập nhục thân của mình vào đó, như vậy có đúng Chánh pháp 
không? Cũng đúng, mà cũng không đúng. Đúng là tất cả Chư Phật khi nhập 
Niết Bàn xong, hàng đệ tử xây tháp phụng thờ Xá Lợi của Đức Phật đó. 
Ngày nay, một sô Ngài Hòa thượng bắt chước vua chúa, xây tháp khi mình 
vẫn còn sông, e rằng như vậy là bị phạm vào chỗ trước tướng chăng? 


Khi quý Hòa thượng viên tịch, nhục thân chôn vào lòng đất, để âm tử hút 
xuống đất, sau đó hàng đệ tử cải táng đưa phần xương cốt, hoặc ngọc xá lợi 
vào tháp thì mới đúng Chánh pháp. Còn chính vị Hòa thượng đứng ra đốc 
công xây tháp, rồi khi vừa viên tịch liền nhập cả xương cả thịt hôi thối vào 
bảo tháp là không đúng Chánh pháp. Nhiều vị tu hành đạt đến bậc Hòa 
thượng mà tụng kinh Pháp Hoa không tư duy về việc các Ngài Bồ tát xây 
tháp thờ Chư Phật như thế nào, để mình hành đúng Chánh pháp. Bồ tát xây 
tháp thờ Phật, chứ không phải chính Phật xây tháp thờ Phật. Đệ tử xây tháp 
thờ Hòa thượng, chứ không phải Hòa thượng xây tháp thờ Hòa thượng. Đó 


là chưa kế chỗ đặt ngôi tháp, có ảnh hưởng đến phương diện thâm mỹ, có 
một số ngôi tháp đã làm phương hại đến thâm mỹ của ngôi chùa. 

II- TÓM KET 

Phẩm thứ sáu vẫn còn ở phần sắp đặt hệ thống nhân sự, cho nên chưa thẩm 
sâu vào những ấn nghĩa bất khả tư nghì. Tuy nhiên, không phải như thế là 
đơn giản, đừng thấy như vậy mà cho là dễ dàng. Chớ nên chủ quan! Bởi vì 
kinh Pháp Hoa, từng chữ, từng câu, từng nét, môi mỗi đều mang một ý nghĩa 
truyền thừa, mỗi mỗi đều mang một dấu ấn sâu sắc, mỗi mỗi đều ân giấu 
một mật nghĩa kín đáo, không thể dùng ÿ để nghĩ, dùng lực để soi, dùng trí 
hiểu biết để hiểu biết. Cũng không thể dùng sức học, dùng kiến thức, dùng 
thâm niên, dùng khai mở để mà liễu đạt được. Ví dụ như phẩm Thọ ký, chỉ 
mới có bốn vị đại đệ tử của Đức Phật được thọ ký, nhưng mỗi vị một hiệu 
khác, một quốc độ khác. 

Ngài Ma Ha Ca Diếp thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai. 

Ngài Tuệ Mạng Tu Bồ Đề thành Phật, hiệu là Danh Tướng Như Lai. 

Ngài Ca Chiên Diên thành Phật, hiệu là Diễm Phù Na Đề Kim Quang Như 
Lai. 

Ngài Mục Kiền Liên thành Phật, hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương 
Như Lai. 

Khi chúng ta trình độ cao hơn mới luận sâu các danh hiệu này. 

Cả bốn Ngài đều đủ mười tôn hiệu Như Lai... . Thế Tôn. Mỗi danh hiệu 
mang một ân nghĩa sâu mẫu. “Chỉ khi nào hành giả thông suốt. như nhà võ 
học thông suốt bí kiếp thì lúc ấy mới bừng ngộ. Cũng chính lúc ấy mới bừng 
vỡ và thốt lên: “4 ra là như thế”. Còn chỉ đọc, tụng suông thì mọi người 
tụng đọc kinh Pháp Hoa đều luôn na nghĩ rằng, đây là phẩm kinh thứ sáu 
trong tông số hai mươi tám phẩm, của toàn bộ Pháp Hoa. Phẩm kinh này 
dành riêng cho bốn Ngài Thánh Tăng. Các Ngài được Đức Phật thọ ký về 
các đời vị lai được thành Phật, chứ chăng liên quan gì đến mình. Không! 
Phẩm kinh này, trong mỗi chúng ta, ai ai cũng có phần, ai ai cũng phải noi 
theo, ai ai cũng cân phải có phẩm kinh này. 

Còn cần thế nào? Cần đề làm gì? Tại sao phải cần? Xin nhường câu trả lời 
cho hành giả Pháp Hoa, nhất là khi sự sống hằng ngày liên quan đến phẩm 
kinh và người nào đó, liễu ngộ hoặc vô tình áp dụng đúng tinh thần phẩm 
kinh đem lại kết quả bất ngờ, lúc đó chính là lúc câu trả lời xuất hiện: “À, ra 
là như thế”. 

Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni, phóng quang 
soi sáng tâm trí chúng con, xoa đầu thọ ký cho chúng con, để tất cả chúng 
con đều đồng được thấu đạt chiều sâu của phẩm Thọ ký. Ngưỡng mong Ngài 
Đại Phạm Thiên Vương, Ngài Đế Thích Thiên Vương, hết thảy các vị vua 
trời và các vị Thiên Ma vương, nói chung là cõi thiên giới quyên uy, phát đại 





từ bi tâm hộ trì cho toàn cõi nhân gian đồng được an lành, mọi chướng 
duyên tiêu diệt, căn lành tăng trưởng. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh, đều nhuần 
triêm lợi lạc. Xin kết Bồ Đề quyên thuộc củng tất cả, nguyện đời đời kiếp 
kiếp đọc tụng thọ trì và phổ truyền kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 

Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ 
Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


Khi quán niệm đúng từ truờng tự nhiên thu hút mười phương đất trời ... 


—— OO --- 


Bài 14— Phẩm Hóa Thành Dụ - Thứ Bảy 


Đức Phật Thích Ca trình bày sự quán thông về thời gian của trí tuệ 
Phật. 
Sự quan trọng của tòa ngồi. 
Y báo chánh báo của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai. 


I- MỞ ĐÈ 
Tu học qua sáu phẩm kinh, chúng ta đã hiểu một số bí pháp bồ ích cho cuộc 
sống hằng ngày, cho bản thân cùng những người “thân” và “cận” của chúng 
ta. 
Bài này chúng ta học và thực tập thêm ba bí pháp nữa. Mong tất cả lắng hết 
ý (ám thức), chủ hết tâm vào bài học để liễu thông ba bí pháp ở phần đầu 
phẩm kinh Hóa Thành Dụ này. 
* Bí pháp thời gian. 
* Bí pháp tòa ngồi. 
*- Bí pháp y báo chánh báo 
Tuy phẩm kinh mang tựa đề là Hóa Thành Dụ, nhưng hai phần ba đầu phẩm 
kinh đều chủ đích nơi bí pháp thành công là nhờ: Tòa ngồi - Chỗ ngồi - Thế 
ngồi - Người yếm trợ - Ngoại cảnh - Nội tại - Thời gian - Không gian. 
Một phần ba sau mới đến bí pháp Hóa Thành ví dụ. Dù chúng ta đã học các 
bí pháp: 
- Người giới thiệu. 
- Người giả vờ dốt nát. 
- Thập như thị pháp. 
- Thanh lọc trấu lép. 


-_ Bình đăng như cơn mưa. 
- Có người hiểu và tin tưởng trung thành. 
- Nhận sự trách nhiệm. 
Nhưng hôm nay ở phẩm thứ sáu, chúng ta học thêm ba bí pháp của năm 
phẩm kinh một đến năm, tất cả đều là bí pháp: 
Thời gian. 
Sự quan trọng của tòa ngồi. 
Y báo chánh báo của Ngài Đại Thông Trí Thắng. 
(Phẩm Hóa Thành Dụ còn ba bí pháp nữa sẽ giảng luận ở bài mười lăm). 
Toàn bộ kinh Pháp Hoa, có hằng vạn bí pháp thành công. Trước khi muốn 
thành Bồ tát, thành Phật, chúng ta phải thực tập, thực tu, thực luyện để thành 
người, thành tiên, thành trời, thành Thánh. Đó là điều kiện tiên quyết để 
bước vào tòa nhà Như Lai. 
Bí pháp ví dụ nhìn thấy thì đơn giản, nhưng khi thực hiện thì không giản đơn 
chút nào. 
Đạo khác đời về vấn đề này, là nên sử dụng “Phương tiện trí”. Đạo muốn 
dùng ví dụ để con người rời mê về giác, rời tà nhập chánh, ngoài các bí pháp 
cao siêu khác, người hướng đạo phải sử dụng bí pháp ví dụ. Câu chuyện hóa 
thành là bí pháp, ví dụ theo quy tắc Phương tiện trí. 
Nếu có ai trong chúng ta, hoặc trong toàn thê trời TgƯỜi quý thần mà liễu 
thông và áp dụng bí pháp Hóa Thành Dụ thì cuộc sông ngày một thăng hoa, 
nhất định thành công trên mọi địa hạt. Dù chưa thành Phật ngay hiện đời, 
nhưng đây là nhịp cầu bước vào tòa nhà hỷ lạc, để chuẩn bị bước lên quả vỊ 
Như Lai. 
Nhưng khổ thay, phương pháp của đời đa phần áp dụng nặng về vật chất và 
thiện xảo, nêu đạo cũng sử dụng như đời thì còn gì là đạo! Điều này rất quan 
trọng. Xin nhắc lại, đạo áp dụng phương pháp ví dụ phải đúng theo nguyên 
tắc Phương tiện trí. Nếu sai nguyên tắc này là lọt vào bình diện thế tục của 
đời. 
Trí là trí tri, còn đại trí là trí tuệ. Phương tiện nghĩa là thuận lợi và đúng cách 
(phương là đúng phương cách). Uyên chuyển nhưng không rời chơn lý. Tùy 
duyên bắt biến, bất biến tùy duyên. Hay là: Dĩ bất biến ứng vạn biến. Hiện 
tượng có thể ứng vạn biến nhưng bản chất thì là bất biến. Hay là: Y kinh giải 
nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Lưu ý cũng có 
một ít phần tử ví dụ, nhưng ví dụ theo tà. Nếu vậy là cám dỗ chứ không phải 
ví dụ. 
Đề dễ hiểu và đễ nhớ phương pháp ví dụ cho người mê nhập giác, chúng ta 
phải áp dụng đúng nguyên tắc Phương tiện trí, đó là pháp phương tiện của 
đạo Phật. 

-—- OŨO --- 


H.- NỌI DUNG 
1/. Đức Phật Thích Ca trình bày sự quán thông về thời gian của trí tuệ 
Phật 


Chánh văn 
1— Đức Phật bảo các thầy Tỷ kheo: 
“Thuở quá khứ vô lượng vô biên bắt khả tư nghì a tăng kỳ kiếp đã qua, 
lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
Nước đó tên là Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Các Tỷ kheo! Từ khi 
Đức Phật đó diệt độ đến nay rất là lâu xa, thí như mọi thứ đất trong cõi 
tam thiên đại thiên, mà giả sử có người lấy đem mài làm mực rồi đi khỏi 
một nghìn cõi nước ở phương Đông bèn chấm một điểm chừng bằng bụi 
nhỏ, lại qua một nghìn cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ lần lựa 
như thế chấm hết mực mài bằng đủ thứ đất kể trên. Ý các ông nghĩ sao? 
Số cõi nước đó, giáo sư toán hoặc đệ tử của ông ta có thể đạt tới ngăn 
mé để tính nồi số đó không? 
- Thưa Thế Tôn! Không thể biết! 
- Các Tỷ kheo! Những cõi nước người đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc 
không chấm mực đều nghiền nát cả ra làm bụi, một hột bụi tính một 
kiếp thì từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô luợng vô 
biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như 
Lai xem thuở lâu xa đó dường như mới ràng ràng ngày nay. 
Bấy giò Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


2- Ta nhớ đời quá khứ 
Vô lượng vô biên kiếp 
Có Phật Lưỡng Túc Tôn 
Tên Đại Thông Trí Thắng 
Như người dùng sức mài 
Hết tất cả thứ đất 
Thảy đều làm thành mực 
Qua hơn nghìn cối nước 
Mới chấm điểm bằng bụi 
Như thế lần lựa chấm 
Hết các bụi mực này 
Số các cõi nước đó 
Điểm cùng với chẳng điểm 


Lại đều nghiền thành bụi 
Một bụi làm một kiếp 
Số bụi li tỉ đó 
Số kiếp còn lớn hơn 
Phật đó diệt đến nay 
Vô lượng kiếp như thế 
Trí vô ngại của Phật 
Biết Phật đó diệt độ 
Cả Thanh Văn, Bồ tát 
Như thấy diệt ngay đây 
Các Tỷ kheo nên biết 
Trí Phật tịnh vi diệu 
Vô lậu và vô ngại 
Suốt thấu vô lượng kiếp. 


Giảng luận 

Bí pháp thời gian đoạn kinh này đa phần chúng ta đều ngỡ tưởng rằng, Đức 
Phật Thích Ca trình bày thời gian thành Phật của Đức Đại Thông Trí Thắng 
Như Lai, dài lâu không thể nghĩ bàn là trình bày cho hàng Thánh. Không! 
Đức Phật trình bày cho chúng sanh, nhưng chúng sanh muốn hiểu phải trải 
qua ba động tác: 
*_ Động tác thứ nhất: Giả dụ như nghiền nhỏ ba ngàn đại thiên thế giới 
thành bụi, chế thành mực. 
* Động tác thứ hai: Qua một ngàn cõi, chấm một giọt mực. Đi hết phương 
Đông, rồi đến các phương hướng khác. Chấm như vậy đến khi nào khô cạn 
số mực này, rồi kiểm lại được bao nhiêu cõi. Không có giáo sư toán nảo, 
hoặc bắt cứ ai, có thể tính đếm được số cõi này! Nhưng chưa! . 
* Động tác thứ ba: Đem tất cả số cõi, đã chấm mực hoặc chưa chấm nghiền 
nát thành bụi, mỗi hạt bụi là một kiếp. Nếu tính tiểu kiếp thì mười sáu triệu 
tám trăm ngàn năm. Vậy kiểm lại số kiếp từ khi Đức Phật Đại Thông Trí 
Thắng thành Phật và nhập Niết Bàn đến nay là bao nhiêu kiếp? Nhất định 
không ai có thể quán suốt hoặc tính đếm được số kiếp này. 
Đọc tụng đến đây ai cũng đinh ninh yên trí rằng Đức Phật Thích Ca trình 
bày về thời gian thành Phật của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai lâu 
xa dường ấy, nếu đơn giản như vậy thì còn gì mật nghĩa, còn gì bí pháp của 
kinh Pháp Hoa. 
Phẩm Tựa, một lần Bồ tát Đại Trí Văn Thù đã nhấn mạnh về mật nghĩa 

“thời gian”. Nhưng mà thời gian này là đại chúng nương thần lực của Đức 
Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Ngài thuyết một thời pháp dài lâu đến sáu 
trăm ngàn năm, nhưng đại chúng cảm nhận lâu chừng giây lát. 


Hôm nay, phẩm Hóa Thành Dụ, Đức Phật cũng lại nhắn mạnh về điểm thời 
gian đối với trí tuệ Phật. Thời gian không còn có thể dùng số lượng cân đo 
đong đếm của các nhà trí thức thế gian, mà chỉ có trí tuệ Phật mới quán 
thông. Không những chỉ quán thông vê sự dài lâu, mà còn thu rút ngắn thời 
gian. Ai liễu thông điểm này, là năm bí quyết \ thành công, thâm thấu bí pháp, 
vẹt sáng được sự ân mật của Pháp Hoa kinh về điểm thời gian. 

Nêu một thí dụ dễ hiểu hơn. Nếu thực hiện công việc mà lửng lơ con cá vàng 
về mặt thời gian thì sẽ thất bại. Trái lại, quy định thời gian quá cứng nhắc, 
tính đếm từng giờ, từng phút thì nhất định phải khổ sở vì nó! Bởi vì khó 
đúng kỳ hạn, mà không đúng kỳ hạn thì mình xót xa, lo lắng, khổ não, sầu 
tức. Vậy hành giả Pháp Hoa xử sự về mốc thời gian như thế nào? “Quên 
đếm giọt thời gian tâm hồn thôi ray rứt ...” (/rích Từng giọt Ma Ni). 

Máy bay chở người thần đúng II giờ mới đáp, nhưng 9 giờ mình đã đến đợi 
ở sân ga rồi và cứ chốc chốc lại xem đồng hồ. Hai tiếng. đồng hồ ở trường 
hợp này, lâu bằng hai ngày. Đó là chưa kế máy bay đến trễ hơn 2 giờ nữa thì 
thời gian này nó biến thành cực hình, trong lòng quý vị như có một lò lửa. 


2/. Sự quan trọng của tòa ngồi 
Chánh văn 

3 - Đức Phật bảo các Tỷ kheo: “Đức Đại Thông Trí Thắng Phật thọ năm 
trăm bốn mươi vạn ức na do tha kiếp, Đức Phật đó lúc trước ngồi Đạo 
tràng phá quân ma rồi, sắp đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác mà Phật pháp chẳng hiện ra trước mặt, như thế một tiểu kiếp cho 
đến mười tiểu kiếp, ngôi xếp bằng thân và tâm đều không động mà các 
Phật pháp còn chẳng hiện ra trước. 
Thuở đó, các vị trời Đao Lợi, trước vì Đức Phật đó, dưới cội cây Bồ đề 
trải tòa Sư tử cao một do tuần. Nơi tòa nầy Phật sẽ đặng đạo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó các trời Phạm 
Thiên Vương rưới những hoa trời khắp bốn mươi do tuần, gió thơm lâu 
lâu thối đến, đùa dẹp hoa héo rồi rưới hoa mới, mãi như thế không ngớt 
mãn mười tiểu kiếp để cúng dường Đức Phật, cả đến khi Phật diệt độ 
cũng thường rưới hoa nầy. Các trời Tứ Thiên Vương vì cúng dường 
Phật nên thường đánh trống trời. Ngoài ra các vị trời khác trỗi kỷ nhạc 
trời mãn mười tiểu kiếp, đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế. 
Các Tỷ kheo! Đức Đại Thông Trí Thắng Phật quá mười tiểu kiếp, các 
Phật pháp mới hiện ra trước mặt thành đạo Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 


Giảng luận 


Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai khi chưa xuất gia là một vị vua, có sanh 
mười sáu vị Hoàng tử. Khi xuất gia chuyên tu, nhập chánh định một tiểu 
kiếp, phá hết quân ma, nội ma và ngoại ma, nhưng không chứng đắc quả vị 
Phật, Ngài lại nhập đại định thêm mười tiêu kiếp nữa, rồi khi xả định cũng 
vẫn chưa thành Phật. Liên lúc đó, chư Thiên, chư Tiên của cõi trời Đao Lợi 
trải tòa ngôi, Ngài vừa ì ngồi lên liền đắc quả vị Phật. Mặc dù trong suốt mười 
một tiểu kiếp, Ngài vẫn được Phạm Thiên Vương các cõi trời rải hoa cúng 
dường, Tứ Thiên Vương các cõi trời đánh trồng trời cúng dường, các cõi trời 
khác dâng kỷ nhạc cúng dường, nhưng Ngài vẫn chưa chứng đắc quả vị 
Phật. Mãi đến khi Thiên Vương và chư Thiên, chư Tiên, cõi trời Đao Lợi 
trải tòa ngồi, Ngài vừa ngôi lên liền chứng đắc quả vị vô thượng chánh đăng 
chánh giác. Như vậy đủ biết sự quan trọng của tòa ngôi đến tâm mức nảo. 
Chúng ta tìm hiểu tại sao? Có rất nhiều mật nghĩa về tòa ngồi, chúng ta 
không thể hiểu hết thì làm gì có thể phơi bày hoặc bàn giải hết. Chỉ nên tìm 
hiểu một vài trường hợp thật sự cần thiết mà thôi. 


* Thứ nhất: Đem nền móng so với tòa nhà thì không vào đâu cả, nhưng nền 
móng chưa đủ sức chịu lực thì nhà sập. Tu luyện cũng vậy. Tòa ngôi so với 
việc tu luyện không nhằm vào đâu cả, nhưng khi ngồi tịnh niệm mà thiếu tòa 
ngồi, hoặc tòa ngồi sai quy cách thì dù có nhập định suốt đời vẫn không đạt 
kết quả. 

Hiện tại giới tu học Phật hầu như tám, chín chục phần trăm rơi vào tình trạng 
sai quy cách tòa ngồi. Có người tịnh niệm mà chắng có tòa ngồi là gì cả, gặp 
đầu ngôi đó, ngồi sao cũng xong. 

Tòa ngôi khác tọa cụ. Ngồi nghe pháp, hoặc tụng kinh thì chỉ có tọa cụ cũng 
được, nhưng ngồi tịnh niệm thì phải có tòa ngồi. Xếp tòa ngồi phải sau cao 
trước thấp. 

Xin xem bài tòa ngồi nơi khóa hai Đạo tràng này, đầy đủ chi tiết hơn. Chẳng 
những xem, mà phải có người đã trải qua kinh nghiệm hướng dẫn về tòa 
ngồi thì mới đúng quy cách. 


* Thứ nhì: Bắt kỳ địa hạt nào, thành hay bại, vinh hay nhục, nên n hư, tốt 
hay xấu đều do chỗ ngôi, do ghế ngôi, do vị trí chính vị và tả hữu... Nói 
chung là tòa ngồi nó chiếm một phần quan trọng. 

Đức Đại Thông Trí Thắng khi còn là vua, ngồi tịnh niệm thiếu tòa ngồi nên 
đã trải qua đến mười tiểu kiếp mà vẫn chưa đắc quả. Mãi đến hết tiểu kiếp 
thứ mười một, có chư Thiên, cõi trời Đao Lợi trải tòa ngôi, Ngài ngôi lên 
mới đắc quả vị Phật. Ý đoạn này là phải lo việc trải tòa ngôi trước, rôi mới 
đến việc rải hoa, đánh trống, trỗi kỷ nhạc sau, nếu ngược lại thì không thành 


tựu. Đó là chưa kế những địa điểm ngồi, hướng ngồi, người trực tiếp trải tòa 
ngồi... 

*- Thứ ba: Có một điều rất quan trọng mà người tu không nắm rõ quy tắc. 
Khi ngồi tịnh niệm mà thiếu tòa ngồi thì sẽ đem lại nguy hiểm, bị phong 
thấp, thấp khớp, có khi tê liệt nửa thân người. Bởi vì khi tịnh niệm, toàn 
thân đều tràn đầy dương điện tử, nếu không có vật cách đất, tức là không 
có tòa ngồi, nhất là các chùa, hoặc tư gia nền gạch láng, ngồi trên gạch 
tụng xong một thời kinh, hoặc nghe xong một thời pháp, hoặc tịnh niệm 
một thời mà thiếu tòa ngồi thì chất âm tử từ lòng đất hút vào thân thể, cho 
nên càng đi chùa, càng tịnh niệm, càng tụng kinh mà lại thấy càng bệ rạc, 
đó là do phần lớn thiếu tòa ngồi. 

Sự quan trọng của tòa ngồi còn nhiều lắm, mong mỗi chúng ta lưu ý thâm 
sâu để bừng khai nhiều khía cạnh khác. Phần giải thích nơi bài này thuộc về 
sự tướng. Khi vào phẩm An Lạc Hạnh mới tìm hiểu thêm về phân lý tánh 
của tòa ngồi. Khi liễu thông giáo pháp ở trinh độ tối thượng thừa thì tánh 
tướng viên dung, đến khi đó thì chẳng. còn tánh tướng, chẳng còn tòa ngôi. vì 
cả hư không này đã là tòa ngôi. Lúc ấy tòa ngồi hoặc chỗ mình đang ngồi, 
bất cứ ở chỗ nào cũng là tòa ngồi, cũng là hư không. Rồi đến độ không còn 
là hư không ... Chừng nào đến đó sẽ hay, bây giờ còn trình độ một hành giả 
Pháp Hoa, đang tu luyện phẩm thứ bảy, chúng ta nên tu học hiểu về tòa ngồi 
đúng theo phương pháp bài học Hóa Thành Dụ, chứ đừng vói lên cao, tới tối 
thượng thừa, tới vô lậu, vô vi như thế chăng lợi ích gì, mà còn chuốt thêm sự 
nguy hại. 

* Thân thế của Ngài Đại Thông Trí Thắng 


-—-OÔ0O--- 


Chánh văn 

Lúc Phật chưa xuất gia có mười sáu người con trai, người con cả tên Trí 
Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báu lạ, nghe cha 
chứng đặng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đều bỏ đồ trân bảo 
của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa. 

Ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Vương, cùng một trăm vị đại thần 
và trăm nghìn muôn ức nhơn dân khác đều vây quanh nhau đi theo đến 
Đạo tràng, mọi người đều đến gần gũi Đức Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Khi đã đến nơi tất cả 
đem đầu mặt mình lạy chơn Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong, đều 
chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, rồi nói kệ khen 
răng: 


4 - Thế Tôn oai đức lớn 
Vì chuyện độ chúng sanh 
Trải vô lượng ức kiếp 
Mới đến lúc thành Phật 
Các nguyện đã đầy đủ 
Hay thay lành vô thượng 
Thế Tôn rất ít có 
Mười tiểu kiếp ngồi lì 
Thân thể và tay chơn 
Yên tịnh không hề động 
Tâm Phật thường lặng lẽ 
Chưa từng có tán loạn 
Rốt ráo trọn vắng bặt 
An trụ pháp vô lậu. 
Ngày nay thấy Thế Tôn 
An ồn thành Phật đạo 
Chúng ta được lợi lành 
Tỏ mừng rất vui sướng 
Chúng sanh thường sầu khổ 
Mù mờ không đạo sư 
Chẳng biết đạo dứt khổ 
Chẳng biết cầu giải thoát 
Lâu ngày thêm nẻo ác 
Giảm tốn các chúng trời 
Từ tối vào nơi tối 
Trọn chắng nghe danh Phật 
Nay Phật đặng tối thượng 
Đạo an ốn vô lậu 
Chúng ta và trời người 
Vì đặng lợi lớn tột 
Cho nên đều cúi đầu 
Quy mạng đắng vô thượng. 


Giảng luận 
* Thân thế của Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai 
Thân phụ của Ngài Đại Thông là vua Chuyển Luân Vương. Ngài là vị 
Hoàng đề, rời ngôi vua xuất gia. Ngài có mười sáu vị Vương tử. 


Quần chúng Á Đông chú ý về thân thế, vì lý do đó nên Đức Phật Thích Ca 
tuyên thuyết về thân thế của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng phải hợp tâm lý 
quần chúng ở phần đất Á Đông. 

Chúng ta cũng vậy! Ở Á Đông nếu không xuất thân từ nhà quyền thế thì 
cũng phải có công trạng gì với Tổ quôc non sông, nếu không thì phải căn cứ 
tài năng xuất chúng hoặc học vị cao cấp. Ngày xưa thì ông Cống ô ông Nghè, 
ngày nay Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Bác sĩ, hoặc thân thế đượm nét huyền thoại 
trong nhân gian. Thiếu một trong các yếu tô ấy rất khó thành công. 


——-O0O--- 


Chánh văn 
5 — Bấy giờ mười sáu vị Vương tử nói kệ khen Đức Phật, rồi liền khuyến 
thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, đều thưa rằng: “Đức Thế Tôn 
nói pháp được an Ổn, thương xót làm lợi ích cho các trời và nhơn dân”. 
Lại nói kệ rằng: 
Đức Phật không ai bằng 
Trăm phước tự trang nghiêm 
Đặng trí huệ vô thượng 
Độ thoát cho chúng con 
Và các loài chúng sanh 
Xin nêu bày chỉ bảo 
Cho đặng trí huệ Phật 
Nếu chúng con thành Phật 
Chúng sanh cũng được thế 
Thế Tôn biết chúng sanh 
Thâm tầm nghĩ tưởng øì 
Cũng biết đạo họ tu 
Lại biết sức trí huệ 
Ý thích và tu phước 
Nghiệp gây tạo đời trước 
Thế Tôn biết cả rồi 
Nên chuyển pháp vô thượng. 


6 — Phật bảo các Tỷ kheo: Lúc Đức Đại Thông Trí Thắng Phật ' đặng quả 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, trong mười phương, mỗi phương 
đều năm trăm muôn ức các cõi nước Phật sáu điệu vang động. Trong 
các cõi nước đó, chỗ tối tăm ánh sáng của nhựt nguyệt không soi tới 
đặng mà đều sáng rỡ, trong đó chúng sanh đều đặng thấy nhau, đồng 
nói rằng: “Trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh?”. 


Lại trong các cối đó cung điện của chư Thiên cho đên Phạm cung sáu 
điệu vang động, hào quang lớn soi cùng khắp đây cối nước, sáng hơn 
ánh sáng của trời. 


Giảng luận 

Đức Phật Đại Thông Trí Thắng khi chưa xuất gia là một vị vua. Về thân thế 
gia tộc thì khó có ai bằng. Mười sáu Hoàng tử cùng một chí hướng. Ông 
nội của các Hoàng tử là Chuyển Luân Vương. Trong thời gian nhà vua tu 
luyện thì các cõi trời, từ trời Phạm Thiên đến trời Tứ Thiên và các cõi trời 
khác đều thường xuyên dâng hoa, chuyên trống trời và kỷ nhạc cúng 
dường. Trải mười một tiêu kiếp mà Ngài vẫn không đắc đạo, bởi vì thiếu 
tòa ngồi. Cuối kiếp thứ mười một có chư Thiên cõi trời Đao Lợi trải tòa 
ngồi cúng dường, Ngài vừa ngồi liền đắc đạo. Khi đắc đạo thì các cõi trời 
Phạm Thiên khắp mười phương, đều có mặt dâng hoa tán thán, lễ lạy, cung 
kính cúng dường hộ niệm. Các cõi này, cõi nào cũng dâng cung điện cúng 
dường. Mười sáu vị hoàng tử, đều thỉnh cầu Phật chuyển pháp luân và các 
cõi trời Phạm Thiên, cõi nào cũng thỉnh cầu chuyên pháp luân. 


-—=OÔ0O--- 


Chánh văn 
7 - Bấy giờ, phương Đông, năm trăm muôn ức các cõi nước, cung điện 
của trời Phạm Thiên ánh sáng soi chói gấp bội hơn ánh sáng thường 
ngày, các Phạm Thiên Vương đều tự nghĩ rằng: “Hôm nay cung điện 
sáng rỡ từ xưa chưa từng có, vì nhơn duyên gì mà hiện điềm này?”. Lúc 
đó các vị Phạm Thiên Vương liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. 
Trong nhóm họ có một vị Phạm Thiên Vương lớn tên là Cứu Nhứt Thiết 
vì các Phạm chúng mà nói kệ rằng: 
Các cung điện chúng ta 
Sáng rỡ chưa từng có 
Đây là nhơn duyên gì 
Phải nên chung nhau tìm 
Là trời đại đức sanh 
Hay là Phật ra đời ? 
Mà ánh sáng lớn này 
Khắp soi cả mười phương 
Bấy giờ, ở năm trăm muôn ức cõi nước, các vị Phạm Thiên vương cùng 
mang theo cung điện mỗi vị đều lấy đãy đựng các thứ hoa trời, đồng đi 
đến phương Tây dò tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng 


Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi Đạo tràng dưới cội Bồ đề, hàng chư Thiên, 
Long Vương, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la dà, nhơn và phi nhơn 
. vân vân ... cung kính vây quanh Đức Phật, và thấy mười sáu vị 
Vương tử thỉnh Phật chuyển xe pháp; tức thời các vị Phạm thiên vương 
đầu mặt lạy chơn Phật đi quanh Ngài trăm nghìn vòng, rồi lấy hoa trời 
mà rải trên Đức Phật. 
Hoa của mấy ông rải thành đồng như núi Tu Di, cũng là để cúng dường 
cây Bồ đề của Phật, cây Bồ đề đó cao mười do tuần. Cúng dường hoa 
xong, mỗi vị đem cung điện dưng lên Đức Phật mà thưa rằng: “Xin Đức 
Phật đoái thương ban lợi ích cho chúng con, cung điện dưng cúng đây 
xin thương tình mà nhận ở”. 
Lúc đó, các vị Phạm thiên vương liền ở trước Phật một lòng cùng lên 
tiếng dùng kệ khen rằng: 
Thế Tôn rất ít có 
Khó thể gạp gỡ đặng 
Đủ vô lượng công đức 
Hay cứu hộ tất cả 
Thầy lớn của trời người 
Thương xót ở trong đời 
Mười phương mọi chúng sanh 
Thảy đều nhờ lợi ích 
Từ năm ngàn tỷ nước 
Chúng con đến nơi nầy 
Bỏ vui thiền định sâu 
Để mà cúng dường Phật 
Chúng con phước đời trước 
Cung điện rất tốt đẹp 
Nay đem dưng Thế Tôn 
Cúi xin thương nhận cho. 
Bấy giờ, các vị Phạm thiên vương nói kệ khen Đức Phật rồi đều thưa 
rằng: “Cúi xin Thế Tôn chuyển pháp luân, độ thoát chúng sanh mở 
đường Niết Bàn”. 
Khi ấy, các vị Phạm thiên vương một lòng cùng lên tiếng mà nói kệ 
rằng: 
Thế Hùng Lưỡng túc tôn 
Cúi xin diễn nói pháp 
Dùng sức từ bỉ lớn 
Độ chúng sanh khổ não 
Lúc đó, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai mặc nhiên nhận lời. 


8 —- Lại nữa, các vị Tỷ kheo! Phương Đông Nam năm trăm muôn ức cõi 
nước các vị Phạm thiên vương đều tự thấy cung điện mình chói lòa ánh 
sáng từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở sanh lòng hi hữu, liền cùng 
đến nhau chung bàn việc đó. Lúc ấy, trong nhóm họ có một vị Phạm 
thiên vương tên là Đại Bi, vì các Phạm chúng mà nói kệ rằng: 
Việc đó nhơn duyên gì 
Mà hiện tướng như thế 
Các cung điện chúng ta 
Sáng rỡ chưa từng có 
Là trời đại đức sanh 
Hay là Phật ra đời ? 
Chưa từng thấy tướng nầy 
Nên chung một lòng kiếm 
Quá nghìn muôn ức cối 
Theo luồng sáng dò tìm 
Thường là Phật ra đời 
Độ thoát khô chúng sanh. 
Bấy giò, năm trăm muôn ức các vị Phạm thiên vương cùng mang theo 
cung điện, lấy đấy đựng các thứ hoa trời, đồng đến phương Tây Bắc dò 
tìm tướng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngôi tòa sư tử 
nơi Đạo tràng dưới cội Bồ đề, các hàng chư Thiên, Long Vương, Càn 
thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la dà, nhơn cùng phi nhơn ...vân vân ... 
cung kính vây quanh và thấy mười sáu vị Vương tử thỉnh Phật chuyển 
pháp luân. 
Khi ấy, các vị Phạm thiên vương đầu mặt lạy chơn Phật, đi quanh Ngài 
trăm nghìn vòng, rồi lấy hoa trời mà rải trên Phật. Hoa rải đó chất 
đồng như núi Tu Di, cũng là để cúng dường cây Bồ đề của Phật. Cúng 
dường hoa xong, đều đem cung điện dưng lên Đức Phật mà thưa rằng: 
“Xin Phật thương xót lợi ích cho chúng con, những cung điện dưng đây 
cúi xin thương tình nhận ở”. 
Lúc đó, các vị Phạm thiên vương liền ở trước Phật một lòng cùng lên 
tiếng nói kệ rằng: 
Thánh Chúa vua cối trời 
Tiếng Ca Lăng Tần Già 
Thương xót hàng chúng sanh 
Chúng con nay kính lễ 
Thế Tôn rất ít có 
Lâu xa một lần hiện 
Một trăm tám mươi kiếp 
Luống qua không có Phật 


Ba đường dữ dẫy đầy 
Các chúng trời giảm Ít 
Nay Phật hiện ra đời 
Làm mắt cho chúng sanh 
Chỗ quy thú của đời 
Cứu hộ cho tất cả 
Là cha của chúng sanh 
Thương xót làm lợi ích 
Nhờ phước lành đời trước 
Nay đặng gặp Thế Tôn. 
Khi đó, các vị Phạm thiên vương nói kệ khen Phật xong đều thưa rằng: 
“Cúi xin Đức Thế Tôn thuơng xót tất cả chuyển pháp luân cho, để độ 
thoát chúng sanh”. 
Lúc ấy, các vị Phạm thiên vương một lòng cùng lên tiếng mà nói kệ 
khen rằng: 
Đại Thánh chuyển pháp luân 
Chỉ bày các pháp tướng 
Độ chúng sanh khổ não 
Khiến đặng vui mừng lớn 
Chúng sanh nghe pháp này 
Đặng đạo mà sanh thiên 
Để đường dữ giảm ít 
Bực nhẫn thiện thêm nhiều. 
Khi đó, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật mặc nhiên nhận lời. 


9 - Lại nữa các Tỷ kheo! Năm trăm muôn ức cối nước ở phương Nam 
các vị Đại Phạm Thiên Vương đều tự thấy cung điện mình chói lòa ánh 
sáng từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở sanh lòng hi hữu liền đến 
cùng nhau chung bàn việc đó. Vì nhơn duyên gì cung điện của chúng ta 
có ánh sáng chói lòa này? 
Trong chúng đó có một vị Phạm thiên vương lớn tên là Diệu Pháp, vì 
hàng Phạm chúng mà nói kệ rằng: 
Các cung điện chúng ta 
Quang minh rất oai diệu 
Đây không phải vơ cớ 
Tướng này phải dò tìm 
Quá hơn trăm nghìn kiếp 
Chưa từng thấy tướng này 
Là trời đại đức sanh 
Hay Đức Phật ra đời. 


Bấy giò, năm trăm muôn ức Phạm thiên vương cùng cung điện, mỗi vị 
dùng đấy đựng các thứ hoa trời đồng đến phương Bắc dò tìm tướng đó. 
Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi Đạo tràng 
dưới cội cây Bồ đề, hàng chư Thiên, Long Vương, Càn thát bà, Khẩn na 
la, Ma hầu la già, nhơn và phi nhơn ... vân vân ... cung kính vây quanh, 
cùng thấy mười sáu vị Vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. 
Khi đó, các vị Phạm thiên vương đầu mặt lễ Phật đi quanh Ngài trăm 
nghìn vòng, rồi lấy hoa trời mà rải trên Đức Phật. Hoa rải đó chất đồng 
như núi Tu Di và cũng là để cúng dường cây Bồ đề của Phật. Cúng 
dường hoa xong, mỗi vị đều đem cung điện dưng lên Đức Phật mà thưa 
rằng: “Xin Đức Phật đoái thương lợi ích chúng con, cung điện của 
chúng con dưng đây cúi xin thương tình mà nhận ở”. 
Bấy giờ, các vị Đại Phạm thiên vương liền ở 
trước Phật một lòng cùng lên tiếng nói kệ rằng: 
Thế Tôn rất khó thấy 
Bực phá các phiền não 
Qua trăm ba mươi kiếp 
Nay mới thấy một lần 
Hàng chúng sanh đói khát 
Nhờ mưa pháp no đủ 
Xưa vốn chưa từng thấy 
Đắng vô lượng trí huệ 
Như hoa Ưu đàm bát 
Ngày nay mới gặp gỡ 
Cung điện của chúng con 
Nhờ hào quang được đẹp 
Thế Tôn đại từ mẫn 
Cúi xin thương nhận ở. 
Khi đó, các vị Phạm thiên vương nói kệ khen Đức Phật rồi đều bạch 
rằng: “Cúi mong Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, làm cho tất cả thế 
gian các hàng trời người, ma, phạm, Sa môn, Bà la môn đều an ôn mà 
được độ thoát”. Lúc ấy, các vị Phạm thiên vương một lòng cùng lên 
tiếng nói kệ rằng: 
Cúi mong Thiên nhơn Tôn 
Chuyển pháp luân vô thượng 
Đánh vang trống pháp lớn 
Cùng thổi loa pháp lớn 
Khắp rưới mưa pháp lớn 
Độ vô lượng chúng sanh 
Chúng con đều quy thỉnh 


Nên nói tiếng sâu xa. 
Khi đó, Đức Đại Thông Trí Thăng mặc nhiên nhận lời. 


10 - Phương Tây Nam, cả đến phương dưới cũng lại như thế. 
Bấy giờ, năm trăm muôn ức cõi nước ở phương trên, các vị Đại Phạm 
thiên vương thảy đều tự thấy cung điện của mình đang ở, ánh sáng 
chói rực từ xưa chưa từng có, bèn vui mừng hớn hở sanh lòng hỉ hữu, 
liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Vì nhơn duyên øì cung điện của 
chúng ta có ánh sáng này? Lúc đó trong chúng có một vị Đại Phạm 
Thiên Vương tên là Thi Khí vì hàng Phạm chúng mà nói kệ rằng: 
Nay vì nhơn duyên øì? 
Cung điện của chúng ta 
Ánh sáng oai đức chói 
Đẹp đế chưa từng có 
Tướng tốt như thế đó 
Xưa chưa từng nghe thấy 
Là trời đại đức sanh 
Hay là Phật ra đời? 


Bấy giờ, năm trăm muôn ức các vị Phạm thiên 
vương mang cung điện theo, mỗi vị đều dùng đãy đựng hoa trời đồng 
đến phương dưới dò tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí 
Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi Đạo tràng dưới cội Bồ đề, hàng chư 
Thiên, Long Vương, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la già, nhơn và 
phi nhơn ... vân vân .... cung kính vây quanh và thấy mười sáu vị 
Vương tử thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. 
Lúc đó các vị Phạm thiên vương đầu mặt lạy Phật đi quanh Ngài trăm 
nghìn vòng, rồi lấy hoa trời rải trên Đức Phật. Hoa rải chất đồng như núi 
Tu Di và cũng là để cúng dường cây Bồ đề của Phật. Cúng dường hoa 
xong, đều đem cung điện dưng lên Đức Phật mà thưa rằng: “Xin đoái 
thương lợi ích chúng con. Cung điện dưng đây cúi mong Phật thuơng 
tình mà nhận ở”. 
Lúc đó các vị Phạm thiên vương liền ở trước Phật một lòng cùng lên 
tiếng dùng kệ khen rằng: 

Hay thay! Thấy các Phật 

Đắng Thánh Tôn cứu thế 

Hay ở ngục tam giới 

Cứu khỏi các chúng sanh 

Thiên Nhơn Tôn trí khắp 

Thương xót hết mọi loài 


Hay khai môn cam lộ 
Rộng độ cho tất cả 
Lúc xưa vô lượng kiếp 
Luống qua không có Phật 
Khi Phật chưa ra đời 
Mười phương thường mờ tối 
Ba đường dữ thêm đông 
A tu la cũng thạnh 
Các chúng trời lại ít 
Chết thường đọa ác đạo 
Chẳng theo Phật nghe pháp 
Thường làm việc chắng lành 
Sắc lực cùng trí huệ 
Các việc đều giảm ít 
Vì nhơn duyên tội nghiệp 
Mắt vui cùng tưởng vui 
Trụ trong pháp tà kiến 
Chẳng biết nghi tắc lành 
Chẳng nhờ Phật hóa độ 
Thường đọa trong ác đạo 
Phật là mắt của đời 
Lâu xa mới hiện ra 
Vì thương các chúng sanh 
Nên hiện ở trong đời 
Siêu việt thành chánh giác 
Chúng con rất vui mừng 
Và tất cả chúng khác 
Mừng khen chưa từng có 
Cung điện của chúng con 
Nhờ hào quang nên đẹp 
Nay đem dưng Thế Tôn 
Cúi mong thương nhận ở 
Nguyện đem công đức này 
Trải khắp đến tất cả 
Chúng con cùng chúng sanh 
Đều đồng thành Phật đạo. 
Khi đó, năm trăm muôn ức các vị Phạm thiên vương nói kệ khen Đức 
Phật, rồi đều bạch Phật rằng: “Cúi mong Đức Thế Tôn chuyển pháp 
luân, nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát”. Lúc ấy các vị Phạm thiên 
vương đồng nói kệ rằng: 


Thế Tôn chuyển pháp luân 
Đánh trồng pháp cam lồ 
Độ chúng sanh khổ não 
Mỡ bày đường Niết Bàn 
Cúi mong nhận lời con 
Dùng tiếng vi diệu lớn 
Thương xót mà nói bày 
Pháp tu vô lượng kiếp. 


Giảng luận 
Thân thế ba đời, hoặc danh vị hiện đời vẫn chưa đủ, hoặc có thanh danh 
rộng lớn, từ trên như các tầng trời trùm phủ, tán thán, ca ngợi, dâng kỷ 
nhạc, dâng phẩm lễ tặng biếu, cũng vẫn chưa đủ. 
Phải hội đủ chín phương ca ngợi, tán thắn, tặng biếu đồng ưng hộ trì như 
Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, đã gồm đủ bốn phương chính, bốn 
phương bàng như Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, 
Tây Bắc và Thượng hạ phương. Cả thảy mười phương đồng ưng là một với 
việc làm của mỉnh thì mới thành tựu. Ngoài vân đề lớn, còn thêm một việc 
rất nhỏ, nhưng nếu tránh được để khỏi mích lòng chư Thiên thì cũng nên 
tránh, đỀ các Ngài đồng nhất quán với mình. Đó là việc Trung Hoa và Việt 
Nam quan niệm và đồng hóa các vị vua trời, nói chung là chư Thiên ngang 
hàng với ma quỷ, vô tình hay cố ý đều tổn phước, đều mích lòng. 
Quy y Phật không quy y trời thần quỷ vật. Trời + thần + quỷ vật, cả ba 
thành phần ngang hàng ở một câu, khác nào cá mè một lứa. Các Ngài trời 
thần có bảo chúng ta quy y các Ngài đâu và chúng ta cũng đâu có quy y các 
Ngài, vậy mà buông ra một cầu nặng nẻ quá vậy! 
Chúng ta nên tránh: mà chỉ viết quy y Phật không quy y tà thần quỷ vật. 
Như thế có hay hơn không? Chỉ đổi một chữ thần vì có nhiều loại quỷ thần. 
Các vị quý thần hộ Phật, hộ Pháp, hộ Tăng, dù chúng ta chăng quy y nhưng 
các Ngài đó có đáng tôn kính không? Nếu đáng thì cần gì phải đặn và tại 
sao ghép các Ngài 
ngang hàng với ma mỊ. 
Lại còn một việc nữa là tại Việt Nam, dưới mắt của một sỐ Tăng NI, nhìn 
thấy ai kính trọng Quốc Tổ Hùng Vương, Đức Trần Hưng Đạo, hai bà 
Thánh Trưng, bà chúa Liễu Hạnh, Đại đế Quang Trung, Tả quân Lê Văn 
Duyệt... vần vân ... nói chung là các vị có công với đất nước, nói cách khác 
là các địa thần thì các vị này cho là mê tín dị đoan, hoặc là tà đạo. Mê hay 
ngộ, tà hay chánh là bởi con người. Con người chánh làm việc tà, việc tà trở 
thành chánh. Con người tà tâm, làm việc chánh pháp thì chánh pháp liền trở 
thành tà pháp. Trong tất cả kinh điển ghi chép rất rõ ràng rằng, khi Đức Phật 


thuyết kinh có nơi nào thiếu chư Thiên, chư Thần, chư quỷ, chư nhân, phi 
nhân đâu? Nếu Ngài Đề Thích Thiên Vương không biến thành con chuột căn 
đứt dây lưng của một thiếu phụ Bà la môn, rơi đồng vải rách độn làm bụng 
chửa để vu cáo Đức Phật Thích Ca thì giữa thanh thiên bạch nhật, sự việc ẫy 
như thế nào? 


Học kinh nhưng không chịu nghiên cứu thâm sâu, chỉ sai một chữ mích lòng 
cả hai mươi tám tầng trời, đổi chữ trời thần thành chữ tà thần thì câu nói ôn 
cả. 

Đầy đủ nhưng thiểu ngoại hộ, nhất là ngoại hộ không có chư Thiên ủng hộ 
thì việc có thành công không? Đức Đại Thông không nhờ ngoại hộ của chư 
Thiên trải tòa ngồi, hỏi Ngài có chứng thành chánh giác hay không? Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni khi đắc đạo bên gốc cây Bồ đẻ, nếu thiếu Đức Đề 
Thích Thiên Vương thì liệu rằng ngày nay chúng ta có giải pháp để tu hay 
không? 

Nếu nói về mặt y báo, chánh báo thì Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai siêu 
tuyệt. Có thể nói, chưa ai bằng. Nhất là vấn đề ngoại hộ. 

Tu hành, mặc dù ngoại cảnh và nội tâm hòa một là điều tất yêu, nhưng thiếu 
ngoại duyên, ngoại hộ cũng khó thành tựu. Khi đủ ngoại duyên, ngoại hộ, 
mà thiếu tòa ngồi thì dù nhập định đến mười một tiểu kiếp cũng vẫn không 
đắc đạo. 

Nhưng ngoại duyên, ngoại hộ ở mức độ nào, ở trình độ nào? Tòa ngồi ai 
trải? Tại sao không phải là các vị vua trời, cõi Phạm Thiên, cao hơn các cõi 
trời Đao Lợi? Tại sao không phải là các vị vua trời, cõi Tứ Thiên thấp hơn, 
mà phải chờ các Ngài ở Đao Lợi thiên cung trải tòa ngồi cúng đường Ngài 
mới đắc quả? Chỗ này là mật nghĩa của Pháp Hoa. Tại sao khi mới một vài 
tiểu kiếp, thấy thiếu tòa ngồi, vua trời Đao Lợi không trải, mà phải đợi tới 
mười một tiểu kiếp mới cúng dường tòa ngồi? Đây lại là mật nghĩa thẩm sâu 
của kinh Pháp Hoa. 

Hành giả pháp Hoa kinh, khác hơn độc giả Pháp Hoa kinh là ở những điểm 
có bừng khai được mật nghĩa hay không? Có áp dụng những nét thực dụng, 
những nét tương tức, những nét tương nhập hay không? Chỗ nào lúc nào 
tương nhập, chỗ nào lúc nào tương tức, chỗ nào lúc nào thực dụng? Phải áp 
dụng cả ba. Có thọ, có trì, có áp dụng nguyên lý của giáo pháp vào cuộc 
sông thì mới liễu ngộ được mật nghĩa. Mật nghĩa không nghĩ suy bằng ý, 
không thể nói băng lời và lại càng không ghi bằng văn tự. Nếu Ý - Lời và 
Văn tự nêu được vấn đề, nêu được nguyên lý thì còn gì là mật nghĩa. Cũng 
ví như có người bảo cái vị chua của quả xoài khác hơn vị chua của quả 
chanh. Một em bé hỏi khác hơn thế nào? Làm sao mà giải thích cho em bé 
ấy hiểu được! Phải chờ em bé lớn, có trí khôn và lúc ấy phải mời em thực sự 


dùng xoài và chanh. Thực dụng được như vậy cậu ta mới tự mình phân tích 
hai vị chua khác nhau như thê nào! 


—— OO --- 


HI.- TÓM KẾT 
Bài học mười bốn chưa nêu trọn vẹn toàn phẩm Hóa Thành Dụ, cũng chưa 
vạch đủ các nét ở phần đầu của phẩm kinh. Chờ đợi bài mười lăm mới tóm 
kết toàn phẩm. Bài mười bốn chỉ tóm kết ba nét: 

1. Chỉ có trí tuệ Phật mới quản suốt, mới tự tại về hai chữ thời gian, chúng 
ta, hành giả Pháp Hoa, chỉ học và hành theo phần nào để khỏi băn khoăn, 
khỏi lo lắng, khỏi bị sốt ruột vì thời gian làm khổ. 

2. Sự quan trọng của tòa ngồi, do chư Thiên, cõi trời Đao Lợi góp thêm 
một giọt nước đề đầy bát nước về sự đắc đạo của Đức Đại Thông Trí Thắng 
Như Lai. 

Chúng ta học theo phần sự tướng của tòa ngồi nơi phẩm kinh này, đề ứng 
dụng hằng ngày vào cuộc sông. Khi trình độ cao mới thấu suốt lý tánh về tòa 
ngôi và khi đắc đạo mới đứt tòa ngồi, bởi vì lúc ấy tất cả các pháp đều là tòa 
ngôi, hoặc tòa ngôi chăng là gì cả! Còn hiện nay đang ở trình độ tu luyện, 
phải chú trọng phần sự tướng của tòa ngồi đề hòa nhập lý tánh. 

3. Y báo chánh báo của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai theo tinh 
thần phẩm kinh này, ở đoạn đầu, chú trọng phân ngoại hộ, cộng hợp với 
phần nội lực, nhập định suốt mười một tiểu kiếp. Chúng ta, hành giả Pháp 
Hoa, không thể thiếu một trong hai phương diện: nội lực và ngoại hộ. 
Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni phóng quang 
soi sáng tâm trí chúng con, xoa đầu thọ ký cho chúng con, để tất cả chúng 
con đều được thọ hưởng những mật nghĩa phẩm Thọ Ký và liễu thông phẩm 
Hóa Thành Dụ. 


Cầu mong Ngài Đại Phạm Thiên Vương và hết thảy các vị vua trời, nói 
chung là cõi thiên giới quyền uy, phát Bồ đề tâm và Bồ tát hạnh kiên cố hộ 
trì cho toàn cõi nhân gian đồng được an lành, mọi chướng duyên sớm được 
tiêu diệt, căn lành tăng trưởng. Đồng thời xin Ngài Thiên Ma Vương hộ độ 
trần gian, dầu cõi này có thiên ma, nhân ma nhưng không hề có “ma sự”. Tất 
cả chư ma, đều tắm mình trong chánh pháp, hộ trì chánh pháp, hộ trì Pháp 
Hoa kinh, nhất là phổ truyền sâu rộng phẩm kinh Hóa Thành Dụ ngày một 
lan xa khắp xứ, khắp nơi. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh, đều nhuần triêm 
lợi lạc. Xin tất cả các pháp giới chúng sanh đều kết thành Bồ Đề quyến thuộc, 


đời đời kiếp kiếp đọc tụng thọ trì chứng đắc và hoằng dương kinh Đại Thừa 
Diệu Pháp Liên Hoa. 


Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bô Tát, Bô Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


-_—- OÚO --- 
Bài 15— Phẩm Hóa Thành Dụ - Thứ Bảy (tiếp theo ) 


Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai khởi chuyển pháp luân. 
Đức Phật nhường việc giảng kinh Pháp Hoa cho mười sáu vị Sa di. 
Kê cầu chuyện hóa thành. 


I- MỞ ĐÈ 
Bài mười bốn đã bàn giải ba nét chính (phẩn đâu của phẩm Hóa Thành Dụ): 
Đức Phật Thích Ca trình bày sự quán thông về thời gian của trí tuệ 
Phật. 
Sự quan trọng của tòa ngồi. 
Y báo chánh báo của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai. 
Bài này cùng bản giải ba nét ở phần còn lại của phẩm Hóa Thành Dụ: 
Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai khởi chuyển pháp luân. 
Đức Phật nhường việc giảng kinh Pháp Hoa cho mười sáu vị Sa di. 
Kể câu chuyện hóa thành. 
Phân ba nét chính này và còn nhiều nét phụ nhỏ thuộc phạm vi bài học, với 
mục đích để hành giả Pháp Hoa, dễ nhớ, hầu đễ đạt ngộ phần thâm uyên của 
kinh, nhất là dễ áp dụng vào nếp sống thực tại hằng ngày, hằng giờ, hằng 
phút giây của chính mình. 


Trong bài học này, chúng ta nên chú tâm vào giáo lý thập nhị nhân duyên và 
bí pháp nhường quyên điều hành cho thế hệ trẻ. Lớp tuổi lớn, có đủ kinh 
nghiệm và đã thông suốt sự việc, nên phải lãnh lấy trách nhiệm toàn phần và 
phải biết cách chỉ đạo toàn phần. Nhưng việc điều hành phải giao toàn quyền 
cho tuôi trẻ. Đừng sợ tuôi trẻ làm hư việc, bởi vì có người chỉ đạo thì làm 
sao tuôi trẻ dám vượt qua mặt, dám phá hỏng sự việc. Cũng có trường hợp là 
lớp anh cha sợ tuổi trẻ làm nên việc, họ sẽ nổi danh hơn mình. 

Con hơn cha nhà có phước. Hơn nữa lớp trẻ không nhờ lớp anh, cha truyền 
trao, hỗ trợ, nhường việc, giới thiệu và chứng minh cố vấn thì tuổi trẻ làm 
sao thành công? 


Đức Phật Đại Thông Trí Thắng không truyền dạy kinh Pháp Hoa, không 
giao việc giảng kinh Pháp Hoa, không nhập định để chứng minh thì làm sao 
mười sáu vị Sa di thành công? 

Riêng phần giới kế nghiệp cũng chớ nên ỷ vào tài trí của mình, mà vượt khỏi 
tầm chỉ đạo của đàn anh, đàn cha. Phẩm kinh Hóa Thành Dụ này giải chỗ bí 
lối giữa hai thế hệ. Nếu ai áp dụng tuyệt đối theo bí pháp của Đức Phật Đại 
Thông Trí Thắng Như Lai, nhập định, giao việc diễn giảng kinh Pháp Hoa 
cho mười sáu vị Sa di, xin lưu ý chỗ này không giao việc quan trọng cho Bồ 
tát, cũng không giao việc quan trọng cho Thanh Văn, hoặc cho Tỷ kheo, mà 
lại giao việc quan trọng cho mười sáu vị Sa di. Đây là bí pháp, đây là mật 
nghĩa của Pháp Hoa kinh. 


Những bậc làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm thầy, dù là tín ngưỡng 
thuộc tôn giáo nào, thuộc địa hạt nào, xin mời đọc phẩm Hóa Thành Dụ. 
Nhất là nên nghiền ngẫm đoạn kinh Đức Phật nhập định, giao cho mười sáu 
vị Sa di thực tập, vừa khỏi bí lối về mặt nhân sự, về mặt truyền trao, về mặt 
tiếp nối; lại vừa khai thông dòng chảy lúc nào cũng thông suốt, cũng chảy 
mãi không ngừng. Dòng đời vẫn tiếp nối, tiếp nối vô tận, không bao giờ 
ngừng. Chỉ có dòng “họ” là thường đứt quãng, bởi vì không biết cách truyền 
trao. Muốn truyền trao đúng thì lúc đầu phải giao quyên cho lớp trẻ thực tập, 
còn lớp lớn thì giữ phần chỉ đạo. Khi nào thuần thục mới giao trọn, cả chỉ 
đạo, lẫn điều hành. 

Trong cơ cầu tổ chức của Quản trị học Âu Mỹ, tuy quá quy mô và chu đáo, 
nhưng vẫn thiếu bí pháp này. Trong cơ cấu tô chức của phong kiến ngày xưa 
ở Á Đông, hoàn toàn thiếu bí pháp này. Chỉ có vào thời đại nhà Trần, vua 
Nhân Tôn có áp dụng bí pháp này, nhưng chưa trọn vẹn và cũng chỉ một đời, 
chứ các đời vua sau ít có áp dụng. Các thế kỷ cận kim, Á cũng như Âu, có 
canh cải khá nhiều. Nhưng phương pháp truyền trao vẫn còn thiếu bí pháp 
quyên trao, của phương pháp Kinh Sen nơi phẩm Hóa Thành Dụ và phẩm 
Thọ Ký. 


Chưa phân rõ quy pháp giữa chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành, muốn thông ba 
phần hành nảy, nên quay trở lại bí pháp phẩm Dược Thảo Dụ. Rễ vẫn là chỉ 
đạo, rễ phải ở sâu, rê không thay đổi từng mùa. Gốc phải vững vàng, gốc 
phải “bất biến”. Thân cành phải “tùy duyên” lại phải nứt vỏ. Lá phải thay 
đổi từng mỗi năm và lá úa thì phải lập tức lìa cành, chứ không thể chờ mãn 
năm. 

- Chỉ đạo là rễ. 

- Lãnh đạo là gốc. 

-_ Điều hành là cành lá. 


* Rễ thân cành và lá (căn hành chỉ điệp). 

* Chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành. 

Điều hành có năng lực và đúng thời. 

Chỉ đạo có kinh nghiệm và tri kiến. 

* Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai có đầy đủ, nhưng không phổ truyền 
Pháp Hoa. 

*- Mười sáu vị Sa di nhận việc phổ truyền Pháp Hoa, nhưng chưa kinh 
nghiệm, chưa lắng sâu và còn thiếu tri kiến, phần định lực cũng phải nương 
nhờ nơi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai. 

Phải liễu thông bí pháp “truyền thừa” nơi đoạn kinh này và nhiều bí pháp 
khác nơi toàn bộ kinh Pháp Hoa. Khi liễu thông giáo pháp thì sự thọ trì, tức 
là phần thực dụng vào cuộc sống vật thê kế cả phần tâm linh mới an vui. Tất 
cả dòng đời này, chỗ nào cũng có pháp Diệu kinh Sen. 


—— OO --- 


I.- NỘI DUNG 
1/. Đức Phật Đại Thông Trí Thăng Như Lai khởi chuyên pháp luân 


Chánh văn 
11- Lúc bấy giò, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của 
các Phạm thiên vương và mười sáu vị Vương tử tức thời ba phen 
chuyển pháp luân mười hai hành mà Sa môn. Bà la môn, hoặc là trời, 
ma, phạm và các thế gian khác, đều không thể chuyển được, rằng 
đây là khổ, đây là 
khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ”. 
Và rộng nói pháp mười hai nhơn duyên: Vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu bi, khổ não. 
Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời 
danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc 
diệt, xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ 
diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sanh diệt, sanh diệt thời lão, tử, ưu bỉ, 
khổ não diệt. 


Khi Đức Phật ở trong đại chúng trời người nói pháp đó có sấu trắm 
muôn ức na do tha người do vì không thọ đắm tât cả pháp mà ở các lậu, 


tâm được giải thoát, đều đặng thiền định sâu mâu, ba món minh, sáu 
món thông, đủ tám giải thoát. 

Lúc nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, có nghìn muôn ức hằng 
hà sa na do tha chúng sanh cũng bởi không thọ đắm tất cả pháp mà nơi 
các lậu tâm được giải thoát. Từ đây cho đến sau các chúng Thanh Văn 
nhiều vô lượng vô biên, không thể tính kế được. 


Giảng luận 
Không phải Đức Phật Thích Ca khởi đầu giảng bốn pháp vững chắc, mà từ 
vô lượng kiếp xa xưa Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai khi mới 
chuyền pháp luân cũng giảng “Tứ đế”. 
Trong giáo nghĩa chúng ta lại lưu ý rằng, không những chỉ có mê tối, khi 
thần thức sắp vào đầu thai, hoặc khi tuổi về già, hay khi lúc đậy nắp quan 
tài, khi vào sâu lòng huyệt mộ, mà hiện tại trong cuộc sống từng giây phút, 
lão tử vẫn có mặt nơi cuộc sống của chính mỗi người chúng ta. Mỗi giây 
phút nơi cơ thê của chúng ta sinh và tử biết bao nhiêu triệu tế bảo, mỗi giây 
phút, sự mê tối nhuộm màu đen thui, đã phủ trùm chúng ta. Còn nói về ái thì 
không đơn thuần như một số học giả đã minh định rằng có ái ân, có ái dục 
mới thành thân thể con người, mới có bảo thaI. Nếu suy luận như vậy là quá 
nông cạn. Ái nó mở rộng cả ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp 
và chăng những chỉ riêng. ái sáu trần, qua sáu căn mà Mạc Na và A Lại Da 
vẫn ái, nặng nhất là ái nhiễm. 
Nói chung cả toàn dây mắt xích mười hai nhân duyên, bộ phận nào cũng 
quan trọng cả. Cắt đứt một mắt xích, tức là một phần nhân thì mười một mắt 
xích kia vần chưa tan rã. 
Phải biết quán triệt, phải biết lật ngược toàn bộ mười hai nhân duyên thì mới 
bước vào nhà đạo. Nó như con đỉa, dù chặt từng khúc, hoặc bằm nát, hoặc 
đốt thành tro than, vậy mà gặp nước thì chỗ tro này lại sanh rất nhiều trăm 
ngàn con đỉa khác. 
Dứt trừ một nhân vô minh, hoặc một nhân ái nhiễm thì cái vòng lần quân 
của pháp thập nhị nhân duyên nó vẫn còn nguyên vẹn từng mắt nằm tại chỗ 
đó, khi được dịp chúng tái hợp thì còn nhiều hơn trước. 
Đừng xem thường giáo nghĩa mười hai nhân duyên. Đừng cho rằng đây là 
giáo pháp của Tiểu thừa. Dù Đại thừa hay là tối thượng thừa, mà chưa liễu 
thông giáo nghĩa thập nhị nhân duyên thì coi như tòa lâu đài thiếu nền móng. 
Chư Phật ba đời, khắp mười phương, khi khai mở chuyên pháp, đều khởi 
đầu từ bốn pháp vững chắc (Tứ để) và pháp mười hai nhân duyên. Tức là 
đều khởi đầu từ Tam thừa pháp. 


2/. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhường việc giảng kinh Pháp Hoa 
cho mười sáu vị Sa di 


-—=OÔ0O--- 


Chánh văn 

12 - Bấy giò, mười sáu vị Vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm Sa di, 
nên các căn thông lanh, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trắm 
nghìn muôn ức các Đức Phật, tịnh tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, đều bạch cùng Phật rằng: “Thưa Thế 
Tôn! Các vị đại đức Thanh Văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành 
tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, chúng con nghe xong đều đồng tu học. Thế 
Tôn! Chúng con có chí mong được tri kiến của Như Lai, chỗ nghĩ tưởng 
trong thâm tâm, Đức Phật tự chứng biết cho. 

Lúc đó, tám muôn ức người trong chúng của Chuyển Luân Thánh 
Vương do Ngài dắt đến thấy mười sáu vị Vương tử xuất gia, cũng tự cầu 
xuất gia, vua liền thuận cho. 


Bấy giờ, Đức Phật nhận lời thỉnh của Sa di, qua hai muôn kiếp rồi giờ 
đây mới ở trong hàng bốn chúng nói kinh Đại thừa tên là: “Diệu Pháp 
Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm”. Đức Phật nói kinh đó 
xong, mười sáu vị Sa di vì đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, đều 
đồng thọ trì đọc tụng thông thuộc. Lúc nói kinh đó, mười sáu vị Sa di 
Bồ tát thảy đều tin thọ, trong chúng Thanh Văn cũng có người tin hiểu. 
Ngoài ra nghìn muôn ức loại chúng sanh đều sanh lòng nghỉ ngờ Phật 
nói kinh đó suốt tám nghìn kiếp chưa từng thôi bỏ. Phật nói kinh đó 
xong liền vào tịnh thất trụ trong thiền định tám muôn bốn nghìn kiếp. 


13 - Bấy giờ, mười sáu vị Bồ tát Sa di biết Phật nhập thất trụ trong 
thiền định vắng bặt, mỗi vị đều lên Pháp tòa cũng trong tám muôn bốn 
nghìn kiếp vì bốn bộ chúng rộng nói rành rọt kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 
Mỗi vị đều độ sáu trăm muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh, chỉ 
dạy cho được lợi vui, khiến phát tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. 


14 - Đức Đại Thông Trí Thắng Phật qua tám muôn bốn nghìn kiếp sau từ 
tam muội dậy. qua đên pháp tòa mà ngôi an lành, bảo khắp trong hàng 
đại chúng: “Mười sáu vị Bồ tát Sa di này rât là ít có, các căn thông lẹ, trí 


tuệ sáng láng, đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức số Đức Phật, 
ở chỗ các Đức Phật thường tu hạnh thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chỉ 
dạy chúng sanh làm cho được vào trong trí đó. Các ngươi phải luôn luôn 
gần gũi mà cúng dường các vị ấy. 

Vì sao? Nếu hàng Thanh Văn, Duyên Giác cùng các Bồ tát có thể tin 
kinh pháp của mười sáu vị Bồ tát Sa di đó nói mà thọ trì không dứt bỏ, 
thời người đó sẽ đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác trí huệ 
của Như Lai”. 


15- Phật Thích Ca bảo các Tỷ kheo: “Mười sáu vị Bồ tát đó thường ưa 
nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Sáu trăm muôn ức na do tha hằng hà 
sa chúng sanh do mỗi vị Bồ tát hóa độ đó đời đời sanh ra đều cùng Bồ tát 
ở chung, theo nghe pháp với Bồ tát thảy đều tin hiểu. Nhờ nhơn duyên đó 
mà đặng gặp bốn muôn ức các Đức Phật Thế Tôn đến nay vần chẳng 
chấm dứt. 

Các Tỷ kheo! Ta nói với các ông mười sáu vị Sa di đệ tử của Đức Phật 
kia nay đều chứng đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hiện 
đương nói pháp trong cõi nước ở mười phương, có vô lượng trắm nghìn 
muôn ức Bồ tát, Thanh Văn làm quyến thuộc của mình. 

Hai vị Sa di làm Phật ở phương Đông: vị thứ nhứt tên là A Súc ở nước 
Hoan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. Hai vị làm Phật ở phương Đông 
Nam: vị thứ nhứt tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tứ Tướng. Hai 
vị làm Phật ở phương Nam: vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai 
tên là Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam: vị thứ nhất tên 
là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. Hai vị làm Phật ở phương 
Tây: vị thứ nhất tên là A Di Đà, vị thứ hai tên là Độ Nhứt Thiết Thế 
Gian Khổ Não. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc: vị thứ nhất tên là 
Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu Di 
Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Bắc: vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, vị 
thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc 
hiệu là Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bồ Úy. Vị thứ mười sáu, chính ta, là 
Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Ta Bà thành Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Các Tỷ kheo! Lúc chúng ta làm Sa di mỗi người giáo hóa vô lượng trăm 
nghìn muôn ức hằng hà sa chúng sanh vì đạo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác theo chúng ta nghe pháp. Những chúng sanh đó đến nay có 
người trụ bực Thanh Văn, ta thường giáo hóa họ pháp Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Những bọn người này nên dùng pháp đó mà 
dần dần vào Phật đạo. 


Vì sao? Vì những trí huệ Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hằng sa 
chúng sanh được hóa độ trong thuở đó chính là các Tỷ kheo bọn ông 
hiện nay và sau khi ta diệt độ là các đệ tử Thanh Văn trong đời vị lai 
vậy. Sau khi ta diệt độ, lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết 
không hay hạnh của Bồ tát, tự ở nơi công đức của mình đạt được nảy 
sanh ý cho là đã diệt độ, sẽ nhập Niết Bàn. 

Khi đó ta ở nơi cối nước khác làm Phật và lại có tên khác. Các người đó 
dầu sanh lòng tưởng là diệt độ nhập Niết Bàn, nhưng ở nơi cõi kia, nếu 
họ cầu trí huệ của Phật, được nghe kinh này thì chỉ do Phật thừa mà 
được diệt độ, rốt lại không có thừa nào khác, trừ các Đức Như Lai 
phương tiện nói pháp. 


Các Tỷ kheo! Nếu Đức Như Lai tự biết giò Niết Bàn sắp đến, chúng lại 
thanh tịnh, lòng tin hiểu bền chắc, rõ thấu pháp không, sâu vào thiền 
định, bèn nhóm các Bồ tát và chúng Thanh Văn mà nói cho kinh này. 
Trong đời không có hai thừa mà đặng diệt độ, chỉ có một Phật thừa 
đặng diệt độ thôi. 


Giảng luận 
Như phần mở đầu đã trình bày, phần này chỉ nêu thêm cách nhường quyền 
điều hành. 
* Thứ nhất là phải đổi lốt, nói theo thế gian là lột vỏ - cải dạng: Mười sáu vị 
Hoàng tử bỏ lốt Hoàng tử thành Sa di. 
* Thứ nhì, dạy kinh Pháp Hoa cho mười sáu vị Sa di này. Khi nào đạt trình 
độ thông suốt, liễu ngộ kinh Pháp Hoa, liễu thông giáo pháp thì lúc ấy Đức 
Phật mới chuyển giao quyền thuyết giảng kinh Pháp Hoa. Nói cách khác là 
giao quyền điều hành. 
Muốn chỉ đạo đúng nghĩa của sự chỉ đạo, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng 
Như Lai nhập chánh định. Trước khi nhập chánh định, Đức Phật đã giao 
quyền điều hành, tức là giao quyền giảng kinh Pháp Hoa cho mười sáu vị Sa 
di suốt thời gian đài. 
Xưa nay, các bậc làm thầy, làm cha mẹ, anh chị, rất thương đàn hậu lai, 
nhưng chưa giao trọn quyền điều hành. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai giao việc truyền giảng kinh Pháp Hoa cho mười sáu vị Sa di, một việc 
tối ư quan trọng, vậy mà Ngài giao trọn vẹn, buông tay nhập định, chỉ dùng 
nội lực theo pháp cảm ứng yêm trợ họ mà thôi. 
Đoạn kinh này là phương pháp quý báu, nhắc khéo cho nhân loại cùng muôn 
loài khai thông bế tắc về mặt nhân sự. Rất mong tất cả hãy trầm tư, hãy 
chiêm nghiệm và áp dụng nét mật nghĩa này vào đời sống hiện hữu. Đây là 
bí pháp của Pháp Hoa. Nhiều vị thầy Bồn sư, chăng dám xa chùa vài tháng, 


vì sợ đệ tử bỏ việc hoặc làm sai. Vậy tại sao VỊ thầy Bồn sư này không đặt 
thêm dâu hỏi: “Nêu đên lúc ta chêt thì sao? 


-¬- OO --- 


3/. Đức Phật kế câu chuyện hóa thành 
Chánh văn 


Các Tỷ kheo nên rõ! Đức Như Lai dùng phương tiện nhập sâu vào tánh 
chúng sanh, biết chí họ ưa pháp nhỏ do rẤt ham nơi năm món dục, với 
hạng người này mà nói Niết bàn thì họ nếu nghe thời liền tin nhận. 

16 - Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài năm trăm do tuần, là chốn 
ghê sợ hoang: văng không người. Giả như đám đông muốn đi qua con 
đường nây đến chỗ trân bửu. Có một vị đạo sư thông mỉnh sáng suốt 
khéo biết rõ tình trạng thông kẹt của con đường hiểm, dắt chúng nhơn 
muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhơn được dắt đi giữa đường lười mỏi 
bạch đạo sư rằng: “Chúng con mệt nhọc quá cở, lại thêm sợ sệt chẳng 
có thể đi tới nữa, đường trước còn xa, nay muốn lui về”. 


Vị đạo sư có nhiều phương tiện bèn tự nghĩ rằng: “Bọn này đáng 
thương, làm sao cam bỏ trân bửu lớn mà muốn lui về”. Nghĩ thế rồi 
dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá ba trăm do tuần, hóa làm 
một cái thành mà bảo chúng nhơn rằng: “Các ngươi chớ sợ, đừng lui 
về, nay thành lớn nầy có thể dừng ở trong đó tùy ý muốn làm øì thì làm, 
nếu vào thành này sẽ rất được an ồn, nếu có thể lại thắng đến chỗ châu 
báu thì cũng đi đặng”. 

Bấy giờ, đám người quá mỏi mệt, lòng rất đỗi vui mừng, khen chưa 
từng có, chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ, chắc chắn được an ồn. 
Đó rồi chúng nhơn thắng vào hóa thành, sanh lòng tưởng rằng đã được 
độ. sanh lòng tưởng đã được an ồn. 

Lúc ấy đạo sư biết chúng nhơn đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt 
nữa, liền diệt hóa thành bảo chúng nhơn rằng: “Các ngươi nên đi tới, 
chỗ châu báu ở gần đây thôi. Thành lớn ban nãy là của 

ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi”. 


Các Tỷ kheo! Như Lai cũng lại như thế, nay vì các ông mà làm vị Đại Đạo 
Sư, biêt các đường dữ sanh tử phiên não hiêm nạn dài xa, nên rời khỏi, 
nên vượt qua. Nêu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa thời chăng 


muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, mà nghĩ thế này: “Đạo Phật dài xa 
lâu ngày chịu cần khổ mới có thể đặng thành”. Phật biết tâm chúng đó 
khiếp nhược kém hèn, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường vì để họ 
nghỉ ngơi nên nói hai món Niết Bàn. 

Nếu chúng sanh trụ nơi hai bực đó thì Đức Như Lai bấy giờ liền nói cho 
họ biết: “Chỗ tu của các ông chưa xong nhưng bực của các ông đã ở gần 
với huệ của Phật. Phải quan sát suy lường Niết Bàn đã đặng đó chẳng 
phải chơn thật vậy. Chỉ là sức phương tiện của Như Lai, ở nơi một Phật 
thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia vì cho mọi người ngơi 
nghỉ mà hóa làm thành lớn, đã biết nghỉ xong rồi bèn nói rằng: “Chỗ 
châu báu ở gần thôi, thành này không phải thiệt, chỉ do ta biến hóa làm 
ra đó thôi!”. 

Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


17— Đại Thông Trí Thắng Phật 
Mười kiếp ngồi đạo tràng 
Phật pháp chẳng hiện tiền 

Chẳng đặng thành Phật đạo 
Các trời, thần, Long vương 
Hết thảy A tu la 
Thường rưới xuống hoa trời 
Để cúng dường Phật dó 
Chư Thiên đánh trống trời 
Cùng trỗi các kỷ nhạc 
Gió thơm cuốn hoa héo 
Rồi mưa bông tốt mới 
Quá mười tiểu kiếp rồi 
Mới đặng thành Phật đạo 
Các trời cùng người đời 
Lòng đều sanh hớn hở 
Mười sáu người con Phật 
Đều cùng quyến thuộc mình 
Nghìn muôn ức vây quanh 
Cùng đi đến chỗ Phật 
Đầu mặt lạy chân Phật 
Thỉnh Phật chuyển pháp luân: 
“Sư tử thánh mưa pháp 
Lợi con và tất cả 
Thế Tôn rất khó gặp 
Lâu xa một lần gặp 


Vì giác ngộ quần sanh 
Mà chắn động tất cả 
Các thế giới phương đông 
Năm trăm muôn ức cối 
Phạm cung điện sáng chói 
Từ xưa chưa từng có” 
Các Vương thấy tướng này 
Liền đến chỗ Phật ở 
Rải hoa để cúng dường 
Và dưng lên cung điện 
Thỉnh Phật chuyển pháp luân 
Nói kệ mà ngợi khen 
Phật biết thời chưa đến 
Nhận thỉnh ngồi êm rơ 
Bốn phương cùng các góc 
Cả trên, dưới cũng thế 
Rưới hoa dưng cúng điện 
Thỉnh Phật chuyển pháp luân 
“Thế Tôn rất khó gặp 
Nguyện vì từ bi gốc 
Rộng mở cửa cam lồ 
Chuyển pháp luân vô thượng” 


18 — Thế Tôn huệ vô lượng 
Nhận chúng nhơn kia thỉnh 
Nói cho các món pháp 
Bốn đế, mười hai duyên 
Vô minh đến già chết 
Đều từ sanh mà ra 
Những tai hoạn như thế 
Các ông phải nên biết 
Khi tuyên nói pháp đó 
Sáu trăm muôn ức cõi 
Đặng hết các ngăn khô 
Đầu thành A la hán 
Khi nói pháp lần nhì 
Nghìn muôn hằng sa chúng 
Nơi các pháp chẳng đắm 
Cũng đặng A la hắn 
Từ đây mãi về sau 


Đặng đạo đông vô lượng 
Muôn ức kiếp tính kế 
Không thể đặng ngằn mé 
Giờ mười sáu Vương tử 
Xuất gia làm Sa di 
Đều đồng thỉnh Phật kia 
Diễn nói pháp Đại thừa: 
“Chúng con cùng tùy thuộc 
Đầu sẽ thành Phật đạo 
Nguyện đặng như Thế Tôn 
Huệ nhãn trong bậc nhứt” 
Phật biết lòng Vương tử 
Cùng đạo hạnh đời trước 
Dùng vô lượng nhơn duyên 
Cùng các thứ thí dụ 
Nói sáu ba la mật 
Và các việc thần thông 
Pháp chơn thiệt rành rõ 
Cùng đạo Bồ tát làm 
Nói kinh Pháp Hoa này 
Kệ nhiều như hằng sa 
Phật kia nói kinh rồi 
Vào tịnh thất nhập định 
Một lòng ngồi một chỗ 
Tám mươi bốn nghìn kiếp 
Chính các Sa di đó 
Biết Phật chưa xuất Thiền 
Nói cho vô lượng chúng 
Huệ vô thượng của Phật 
Mỗi vị ngồi pháp tòa 
Nói kinh Đại thừa này 
Sau khi Phật nhập định 
Tuyên bày giúp pháp hóa 
Mỗi Sa di trong nhóm 
Số chúng sanh mình độ 
Có sáu trắm muôn ức 
Hằng hà sa các chúng 
Sau khi Phật diệt độ 
Các người nghe pháp đó 
Ở các nơi cõi Phật 


Thường cùng thầy sanh chung 
Mười sáu Sa di đó 
Hành Phật đạo đầy đủ 
Nay hiện ở mười phương 
Đều đặng thành chánh giác 
Người nghe pháp thuở đó 
Đều ở chỗ các Phật 
Có người trụ Thanh Văn 
Lần dạy cho Phật đạo 
Ta trong số mười sáu 
Xưa từng nói các người 
Nên nay dùng phương tiện 
Dẫn dắt đến huệ Phật 
Do nhơn duyên gốc đó 
Nay nói kinh Pháp Hoa 
Khiến ngươi vào Phật đạo 
Xin chớ có kinh sợ. 


20 — Thí như đường hiểm dữ 
Hoang vắng nhiều thú độc 
Và lại không có nước 
Chốn mọi người ghê sợ 
Vô số nghìn muôn chúng 
Muốn qua đường hiểm này 
Đường đó rất xa rộng 
Trải năm trăm do tuần 
Bấy giờ một đạo sư 
Rành rẽ có trí huệ 
Sáng suốt lòng cương quyết 
Đường hiểm cứu nạn nhân 
Mọi người đều mệt mỏi 
Mà bạch đạo sư rằng: 
“Chúng con nay mỏi mệt 
Nơi đây muốn trở về” 

Đạo sư nghĩ thế này: 
“Bọn này rất đáng thương 
Sao lại muôn lui về 
Cam mắt trân bửu lớn? ” 
Sau đó nghĩ phương tiện 
Nên bày sức thần thông 


Hóa làm thánh quách lớn 
Đầy đủ các nhà cửa 
Bao quanh có vườn rừng 
Hào ngòi và ao tắm 
Cửa chồng lầu gác cao 
Trai, gái đều đông vậy 
Hóa ra thành đó rồi 
An ủi chúng: “Chớ sợ 
Các người vào thành này 
Đều được tùy chỗ muốn” 
Mộọi người vào thành rồi 
Lòng đều rất vui mừng 
Đều sanh tưởng an ồn 
Tự nói đã được độ 
Đạo sư biết nghỉ xong 
Nhóm chúng mà bảo rằng: 
“Các ngươi nên đi tới 
Đây là hóa thành thôi 
Thấy các ngươi mệt quá. 
Giữa đường muốn quay về 
Nên dùng sức phương tiện 
Tạm hóa làm thành này 
Các ngươi nay cố gắng 

Nên đồng đến chỗ báu”. 


21— Ta cũng lại như vậy 
Đạo sư của tất cả 
Thấy những người cầu đạo 
Giữa đường muốn bỏ cuộc 
Không thể vượt đường dữ 
Đầy sanh tử phiền não 
Nên dùng sức phương tiện 
Nói Niết Bàn để nghỉ 
Răng các ngươi khổ diệt 
Chỗ làm đều đã xong 
Đã biết đến Niết Bàn 
Đều chứng A la hán 
Giờ mới nhóm đại chúng 
Nói cho pháp chân thật 
Sức phương tiện các Phật 


Phân biệt nói ba thừa 
Chỉ có một Phật thừa 
Vì nghỉ nên nói hai 
Nay nói thiệt các ngươi 
Điều được chưa phải diệt 
Vì nhứt thiết trí Phật 
Nên phát tỉnh tấn lớn 
Ngươi chứng nhứt thiết trí 
Mười lực các Phật pháp 
Đủ băm hai tướng tốt 
Mới là chơn thiệt diệt 
Các Phật là đạo sư 
Vì nghỉ nói Niết Bàn 
Đã biết ngơi nghỉ rồi 
Dẫn vào nơi huệ Phật. 


Giảng luận 
Như phần mở đề bài mười bốn đã đề cập. Đoạn kinh này là bí pháp dẫn dụ. 
Dẫn dụ không được rời xa nguyên lý. Không được rời xa cốt lõi. Phải từ 
thấp dẫn nhập lên cao. Phải từ tà dẫn nhập vào chánh. Phải từ mê dẫn đến 
tỉnh thức. Phải từ lầm than, cơ cực, dẫn đến ấm no, hạnh phúc. Phải từ phiền 
não dẫn đến an vui. Phải từ sa đọa dẫn đến giải thoát. 
Người đứng ra dẫn dụ phải là bậc thầy. Phải có tâm từ và bí. Phải biết uyễn 
chuyên. Nhưng không được uyên chuyên ra ngoài quy tắc. Uyên chuyên 
nhưng không rời chân thật. Quan trọng nhất là phải can đảm phá chấp. Phải 
mở rõ một con đường chánh đại quang minh. Phải rộng rãi thênh thang. Phải 
vị tha không ích kỷ. Người chủ đạo luôn luôn sáng suốt. Tránh tình trạng 
người mù dẫn người tối. Phương pháp dẫn dụ không hè có giả dối, mưu mô, 
lừa đảo, phinh phờ, gạt gẫm, xảo trá. Phương pháp dẫn dụ nơi đoạn kinh 
Hóa Thành Dụ này là Phương tiện trí. 
Ai muốn thành công mọi phương diện trên vạn nẻo đường đời, xin đi đúng 
con đường phương tiện trí. Ai muốn thực hành Bồ tát hạnh lợi người ích 
mình xin giữ đúng quy pháp Hóa Thành Dụ nơi kinh Pháp Hoa. 


-— OÚO --- 


HI.- TÓM KẾT 
Phâm Hóa Thành Dụ câu nào, chữ nào cũng là bí pháp. Ba nét chính của 
phân đâu: 


Mật nghĩa của thời gian. 

Bí pháp về tòa ngồi. 

Y báo chánh báo. 

Đức Phật muốn hé mở những bí quyết để đến đích chân thật. Chẳng những 
giúp hàng đệ tử, mà Ngài còn muốn cống hiến cho trời người quý thần chiếc 
chìa khóa vàng, để chúng ta tham quan vào dòng đời khỏi bỡ ngỡ, khỏi ái 
ngại về thời gian, khỏi ái ngại về vị thế ngồi, khỏi ái ngại về y báo chánh 
báo. Y báo nào thì chánh báo đó. Không hề có sự ngẫu nhiên. Chẳng hề có 
y báo đắng mà chánh báo ngọt. Khi chúng ta băng lòng, vì chúng ta đã khai 
mở được ba nét phân. đầu phẩm kinh nơi bài mười bốn, chúng ta tiếp tục 
khai mở ba nét phần tiếp của phẩm kinh nơi bài mười lăm. 

Phương pháp về sự cấu tạo nhân và duyên. 

Phương pháp nhường quyền và truyền trao. 

Phương pháp dẫn dụ. 


Thật là tuyệt vời, nếu các nhà đạo sĩ, tu sĩ, bác học, triết học, khoa học ... 
đều thâm thấu được phương pháp từ sự cấu tạo của nhân và duyên thì không 
bao giờ còn ai thắc mắc rằng con gà sanh trước, hay quả trứng sanh trước. 
Hoặc nếu hàng trời thần người, phi người và quỷ thần thẩm thấu được 
phương pháp nhường quyền và trao quyền thì đời còn đâu bí nghẽn và lúng 
túng về mặt nhân sự truyền thừa. 

Hoặc quan trọng hơn hết là nếu muôn loài đều thâm thấu phương pháp dẫn 
dụ, của câu chuyện Hóa Thành Dụ thì còn lo gì sự thăng hoa, sự thành công, 
sự văn minh tiễn bộ, còn lo gì nên hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại và muôn 
loài. 

Ngoài sáu nét đã nêu, phẩm kinh còn tảng ấn biết bao nhiêu mật nghĩa, 
không phải nêu những nhân vật tưởng tượng. Qua đoạn kinh, vị 5a di thứ 
mười sáu hiện đang là Phật Thích Ca Như Lai, giáo chủ cõi Ta Bà. Như vậy 
mười lăm vị kia là nhân vật có thật. Vậy thì Đức Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai là nhân vật có thật. 

Sự phân phối bốn phương tám hướng và cõi Ta Bà chỗ nào cũng có vị Giáo 
chủ đang hóa độ chúng sanh. Thật là phương pháp phân phối nhân sự tuyệt 
vời. Như thế không là bí pháp thì còn gọi là gì đây? Trên đây dù phân biệt 
cách nào đi nữa thì cũng chỉ mới ở phần sự tướng. Ân nghĩa về mặt lý tánh 
thì dù cho hàng Thánh cũng chưa hiểu nỗi, chứ đừng nói là phân tích, chiêm 
nghiệm, ngoại trừ liễu thông pháp nhất thừa. 

Kính lạy Đức Từ Phụ, cùng mười phương, ba đời chư Phật, từ bị gia hộ cho 
chúng con và tất cả, sớm được minh tâm, kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, sớm 
liễu ngộ kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa và rộng phổ truyền kinh Pháp 


Hoa như mười sáu vị Sa di đệ tử của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai. 

Nguyện cùng các pháp giới kết Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời an vui 
tinh tân tu luyện và hoăng dương chánh pháp. 

Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bô 
Tát, Bô Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


—— OO --- 


TÓM TẮT TẬP 1 

Gồm bảy phầm - Mười lăm bài 

Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận 
* Phẩm Tựa, thứ nhất: 
* Phẩm Phương tiện, thứ hai. 
* Phẩm Thí dụ, thứ ba. 

* Phẩm Tín giải, thứ tư. 
+ 
+ 
+ 








Phẩm Dược thảo dụ, thứ năm. 

Phẩm Thọ ký, thứ sáu. 

Phẩm Hóa thành dụ, thứ bảy. 

1⁄. PHẨM TỰA 

Tóm tắt bảy điểm chính: 
® Chuyển Tam thừa về Nhất thừa: 
Từ trước Đức Phật Thích Ca phương tiện độ sinh thuyết Tam thừa pháp. 
Muốn chuyển mạch từ Tam thừa sang Nhất thừa pháp, Đức Phật vào Đại 
thừa vô lượng nghĩa rồi mới chính thức thuyết Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa 
kinh để hiển dương pháp Nhất thừa. 
© Thính chúng kinh Pháp Hoa: 
Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa cũng thuyết tại xứ Ấn Độ nơi hội Linh 
Sơn, núi Linh Thứu. Thành phần nghe pháp, ngoài chúng đệ tử tại gia lẫn 
xuất gia của Đức Phật Thích Ca, còn có hàng trời thần người quỷ rồng. Đặc 
biệt nhất là chư vị Bồ tát và đại Bồ tát rất đông. Nổi bật có hai vị đại Bồ tát: 
Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Di Lặc. 
© Đức Phật phóng quang nâng cao trình độ thính chúng: 
Vì ý nghĩa quá cao siêu của pháp Nhất thừa nên Đức Phật Thích Ca mới 
nhập định phóng quang nâng cao trình độ đại chúng, giúp đại chúng nương 
hào quang nhìn xa ra ngoài quả đất. 
@ Người giới thiệu xuất hiện: 


Vấn đề nào quan trọng thì dù cho người thuyết giải có tài đức đến đâu, cũng 
khó mà chuyển sâu mục đích vào tâm ý người nghe, nếu thiếu người ĐIỚI 
thiệu. Đức Phật Thích Ca nhập vào đại định thì người giới thiệu mới xuất 
hiện. 

Hai Ngài đại Bồ tát xuất hiện để giới thiệu kinh Pháp Hoa đó là Bồ tát Văn 
Thù và Bồ tát Di Lặc. 

© Tình cảm - lý trí áp dụng cùng lúc: 

Làm bắt cứ việc øì, nêu muôn thành công thì cần phải hội đủ hai yếu tố: tình 
cẩm và lý trí. Muốn tu học kinh Pháp Hoa, hành giả phải gồm đủ hai yếu tố 
tình cảm và lý trí. 

Bồ tát Di Lặc tượng trưng yếu tô nh cảm, Ngài giả vờ đóng kịch để hỏi Bồ 
tát Văn Thù, Ngài cam chịu nghe Bồ tát Văn Thù chỉ trích. Còn phần Bồ tát 
Văn Thù thì tượng trưng yếu tố jý frí, Ngài giả vờ đóng kịch mượn cách chỉ 
trích Bồ tát Di Lặc để giới thiệu kinh Pháp Hoa. 

@ Dứt tâm sở, mở tâm vương để tu học Pháp Hoa: 

Đặc biệt ai muốn tu học kinh Pháp Hoa thì phải dứt 5T tâm sở. Khởi bước 
vào nhà Pháp Hoa, băng tư thế mở § tâm vương, hầu sau này dễ ngự lâu đài 
cao nhất của Pháp Hoa là trải chơn tâm để nhập hạnh Phố Hiền. 

Tám vương tử con vua Nhật Nguyệt Đăng Minh, tên của vị nào cũng có một 
chữ ý: Hữu Ý, Thiện Ý, Vô Lượng Ý, Bửu Ý, Tăng Ý, Trừ Nghi Ý, Hướng 
Ý và Pháp Ý. Tám ý tượng trưng tám tâm vương. 

@ Nhân vật nổi bật của phẩm Tựa là Bồ tát Diệu Quang: 

Đã nguyện làm hành giả kinh Pháp Hoa thì trước nhất phải thông hiểu phẩm 
Tựa. Muốn thông hiểu phẩm Tựa thì trước nhất phải luyện cho mình đạt tảnh 
Diệu, cái diệu của người phục vụ, chứ không phải của thành phần thụ 
hưởng. Phải dứt £hô, xóa fế, nhập vi, vào điệu. Chắng những điệu mà còn 
phải sáng Diệu Quang Bồ tát. 


2/. PHẨM PHƯƠNG TIỆN 
Tóm tắt sáu điểm chính 
® Dút Tam thừa khởi Nhất thừa: 
Phẩm Phương tiện này phơi bày sự tạm bợ của pháp 
Tam thừa. Tất cả các thời thuyết giảng của Đức Phật từ trước đến lúc đó đều 
là Tam thừa, đều là phương tiện độ sinh. Từ thời thuyết Đại thừa vô lượng 
nghĩa và thuyết Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa về sau mới thực sự nhập 
vào pháp Nhất thừa, pháp cứu cánh giải thoát thành Phật. 
® Tôn giả Xá Lợi Phất được Đức Phật khai mở pháp cứu cánh giải thoát thì 
liền liễu ngộ, ăn nắn sám hối và ba lần lễ lạy thỉnh Đức Phật dạy pháp Nhất 
thừa. Dù thỉnh ba lần, nhưng Đức Phật vẫn từ chối. Ba lần thưa thỉnh, Ngài 
ngơ ba lần. 


© Năm ngàn người bỏ cuộc rời hội Pháp Hoa: 

Đến lần thứ ba, Đức Phật còn đang tư thế im lặng thì năm ngàn vị đệ tử 
đứng lên lễ Phật bỏ cuộc lui ra. Bởi vì tánh tăng thượng mạn, nên các vị này 
cho rằng đến đó đã đầy đủ lắm rồi! 

@ Mười như thị pháp: 

Đặc biệt phẩm Phương tiện có hai đoạn hàm chứa nhiều mật nghĩa khó hiểu, 
khó suy. Thứ nhất là pháp mười như vậy! Tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, 
duyên, quả, báo và rốt ráo cũng đều đến chỗ như + vậy tuyệt đối. 

© Mục đích của chư Phật: 

Đức Phật Thích Ca cũng như chư Phật khắp mười phương nhập đời chỉ vì 
khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. 

® Pháp trụ trên ngôi pháp, Tướng thế gian thường còn: 

Mật nghĩa thứ nhì của phẩm Phương tiện ở phần thi kệ có hai câu: 

*“,„. Phi pháp trụ pháp vị 

Thế gian tướng thường trụ...” 

Các pháp vốn đồng một pháp thì sao còn pháp này trụ trên pháp kia? Các sự 
tướng của thế gian thảy đều “yồ thường”. Vậy tại sao ở phẩm kinh này Đức 
Phật xác quyết là thường còn? Vì ẩn nghĩa sâu mầu nên Đức Phật mới bảo 
kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ các kinh. Nếu giống các kinh Tiểu thừa rằng các 
pháp là vô thường thì cần gì phải học, phải tu kinh Đại thừa: “Pháp diệu 
hoa sen” làm gì? 


3/. PHẨM THÍ DỤ 
Tóm tắt năm nét chính 
® Tôn Giả Xá Lợi Phất trình bày sự liễu ngộ: 
Nghe Đức Phật giảng giải rằng các pháp thuộc Tam thừa là phương tiện, 
Tôn Giả Xá Lợi Phất giật mình tỉnh ngộ, bởi vì từ lâu ông đã khăng định 
pháp Tam thừa là cứu cánh. Tôn Giả Xá Lợi Phất đến trước Phật sám hối và 
trình bày đã thực sự liễu ngộ thế nào là pháp Nhất thừa, thế nào là pháp Tam 
thừa. Chỉ có pháp Nhất thừa mới rốt ráo cứu cánh thành Phật. Pháp Hoa là 
cốt lõi của pháp Nhất thừa. 
© Đức Phật quở và thọ ký cho Tôn Giả Xá Lợi Phất: 
Đức Phật quở Tôn Giả Xá Lợi Phất, sao ông vội quên. Thuở quá khứ có hai 
vạn Đức Phật thay phiên độ đời, trong số đó có Ta là Thích Ca Như Lai, đã 
từng giáo hóa ông, vậy tại sao ông băng quên, mãi nay mới nhớ? 
Sau đó Đức Phật thọ ký cho Tôn Giả Xá Lợi Phất, về lâu xa sau này sẽ đắc 
thành quả vị Phật, hiệu là Hoø Quang Nhự Lai đủ mười tôn hiệu. 
®© Tôn Giả Xá Lợi Phát cầu Phật giải nghi cho đại chúng: 


Tôn Giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, hàng Thánh Tăng lầm tưởng rằng mình 
đã chứng vô dư Niết bàn, nhưng kỳ thật chỉ mới chứng Niết bàn hữu dư mà 
thôi. Kính mong Đức Thế Tôn thương xót chúng con mà giải nghỉ cho. 

® Đức Phật kể chuyện thí dụ nhà lửa và ba xe: 

Trước khi giải nghi, Đức Phật kế chuyện thí dụ. Có vị trưởng giả nọ thấy 
đàn con mình đang mê chơi trong ngôi nhà cũ mục, đầy thú đữ, nhà đang 
cháy, vậy mà gọi mãi các con ham chơi giỡn chăng chịu ra. Ông bèn phỉnh 
dụ sẵn dành ba thứ xe: loại bò kéo, loại nai kéo, loại đê kéo. Đứa nào muốn 
thứ nào, cho thứ đó. Nhưng khi đàn con chạy khỏi nhà lửa, ông chỉ cho độc 
nhất một loại xe tốt do bò trắng kéo mà thôi. 

Nhà lửa ví như tam giới. Đàn con ham chơi ví như hàng đệ tử Phật. Ba xe ý 
chỉ cho pháp ba thừa. Chỉ có một thứ xe bò, loại tốt hạng nhất do bò trắng 
kéo đó là ví với pháp Nhất thừa. Chỉ có một pháp Nhất thừa mà thôi! 

®© Đức Phật thuyết thơ kệ cô đọng câu chuyện thí dụ: 

Trong phần thơ kệ, nhiều đoạn tóm gọn rất súc tích, người thọ trì đễ thâm 
nhập. Cũng trong phần thơ kệ này, Đức Phật căn dặn hàng đệ tử của Ngài 
không nên phổ truyền kinh Pháp Hoa cho bốn hạng người: vô #rí - kiêu mạn 
- lười biếng - cô chấp. Ngoài các hạng người nêu trên thì phải triệt để phổ 
truyền kinh Pháp Hoa cho tất cả những ai có niềm tin chơn chánh. Nói 
chung là những người biết làm lành lánh dữ. 


4/. PHẢM TÍN GIẢI 
Tóm lược bốn nét chính 
® Bốn vị Thánh Tăng trình kiến giải: 
Sau khi tận tai nghe việc Đức Phật quở và thọ ký cho Tôn Giả Xá Lợi Phất, 
sau này sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai thì bốn vị Thánh Tăng: 
Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên và Mục Kiền Liên đều vui mừng 
phân khởi, đến trước Phật lễ lạy và trình kiến giải của mình, rằng từ trước 
đến nay vì quá cố chấp, nên đã đắm say trong ba pháp không - vô tướng - vô 
tác của Tiêu thừa, bằng lòng an trụ nơi quả vị Niết bàn hữu dư của Thanh 
Văn, nay tỉnh ngộ, xin Đức Thế Tôn cho chúng con được tu cầu pháp Nhất 
thừa cứu cánh thành Phật. 
© Câu chuyện thí dụ gã cùng tử hốt phân: 
Kinh Pháp Hoa có hai câu chuyện gã cùng tử: Một gã cùng tử hốt phân và 
một gã cùng tử có viên ngọc trong bâu áo. Gã hốt phân ở phẩm Tín giải thứ 
tư, do Tôn Giả Đại Ca Diếp kể. Gã có viên ngọc trong bâu áo ở phâm Ngũ 
bá đệ tử thọ ký thứ tám, do Tôn Giả Kiều Trần Như kê. Hành giả Pháp Hoa 
phải thông suốt chỗ này, nếu không khi nói chuyện về kinh Pháp Hoa, mà 
lầm lẫn chỗ không đáng lầm thì người nghe sẽ nhìn mình bằng cặp mắt 
ngạc nhiên. 


Câu chuyện đơn giản: Có một cậu bé bỏ nhà đi hoang. Lúc lớn khôn, tìm về 
quê cũ, ngang qua một đô thị tình cờ gặp lại cha mình. Gã cùng tử không 
nhận ra, nên vội vàng bỏ chạy. Người cha cho người theo và dùng nhiều 
mưu chước, thuê gã hốt phân. Suốt hai mươi năm dài, gã vẫn là gã hốt phân. 
Thời duyên đã đủ, vị trưởng giả mời làng nước công bố gã cùng tử là con 
mình. 

© Đối chiếu với câu chuyện gã cùng tử: 

Bốn Ngài Thánh Tăng bạch lên Đức Phật, tự ví mình suốt mấy chục năm 
theo Phật nào có khác gì gã cùng tử hốt phân. Nay được Đức Thế Tôn công 
bó, chúng con là con của Đức Phật và sẽ thành Phật. 

® Phần thơ kệ tóm lược của phẩm Tín giải: 

Đọc phần thơ kệ, chăng ai mà không cảm xúc khi nghe bốn vị Thánh Tăng 
trình bày lòng cảm kính của mình đối với Đức Phật. Sự tri ân sâu xa của các 
vị Thánh Tăng đối với Đức Phật. 


5/. PHẨM DƯỢC THẢO DỤ 
Tóm lược bảy nét chính 
® Bốn vị Thánh Tăng dâng niềm cảm kính và nêu ân đức sâu dày của 
Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni: 
Vào phẩm Dược thảo dụ, Đức Phật cho biết dù các vị Thánh Tăng có trình 
bày công đức của Như Lai thâm sâu đến đâu, dầu có trình bày hết kiếp này 
sang nhiều kiếp khác cũng không thể hết. Như Lai đã thấy, đã rõ, đã nói 
không hề sai khác. Như Lai đã hiểu rõ thâm tâm vọng cầu của chúng sanh 
nên mới dùng phương tiện chỉ bày phần nào pháp cứu cánh. 
© Đức Phật thuyết pháp bình đẳng như cơn mưa: 
Trái lại thể nhân truyền dạy bình đăng của gàu tưới. Gàu tưới mỗi cây một 
gàu, cây lớn thiếu nước ôm tong, ôm teo. Cây nhỏ cũng một gàu, dư nước 
úng gôc thối rễ cũng ốm tong ốm teo, hoặc chết. 
Vằầng mây thành mưa bình thản rưới đều. Các cây cỏ tùy sức lớn nhỏ mà 
thắm hút nước mưa. 
Mưa đều chẳng hề sai khác 
Cỏ cây hút thắm khác sai 
Pháp Phật phố đều không sai khác 
Căn cơ thu nạp khác sai 
Ai nhận mình là bậc trí 
Nên bình đẳng ví cơn mưa. 
© Đức Phật công bố chủ đích: 
* Ta là Thích Ca Như Lai. 
*- AI chưa được độ thì Như Lai độ. 
*- Kẻ nào chưa tỏ ngộ, Như Lai làm cho tỏ ngộ. 


* Người nào chưa an, Như Lai khiến cho an. 

* Ai chưa chứng Niết bàn, Như Lai dạy cho chứng Niết bàn rồng rang. 

Đời này và mãi mãi các đời sau, Như Lai đều phổ truyền pháp chơn thật. 

* Như Lai là bậc Nhất Thiết Trí. 

* Như Lai là bậc Nhứt Thiết Kiến. 

* Như Lai là bậc trí đạo. 

* Như Lai là bậc khai đạo. 

* Như Lai là bậc thuyết đạo. 

Các chúng sanh nên đến nghe pháp. 

@ Tùy căn cơ Đức Phật trao pháp: 

Đức Phật quán rõ căn cơ của mỗi chúng sanh đến nghe pháp mà thuyết 
giảng, nhờ vậy mà ai cũng được điều lợi ích vui mừng. Ai cũng được thẩm 
nhập giáo pháp dần dần mở khai trí tuệ, cũng như cây cỏ bình đăng thắm 
nhuần nước mưa. 

© Đức Phật minh định: 

Đức Phật dạy pháp do Như Lai thuyết đều thuần một trớng một vị. 

* Giải thoát không đắm chấp nơi sự tướng. 

* Rời xa không đắm chấp nƠI SỰ tướng. 

* Đứi bỏ không đắm chấp nơi sự tướng. 

Mục đích khiến chúng sanh rốt ráo đạt đến sự hiểu biết toàn vẹn (căn bản 
frJ). 

® Chúng sanh không thể tự biết công đức của mình: 

Cây cỏ không tự biết nó, chỉ có nhà nông mới rõ biết. Chúng sanh dù tu tập 
vun bồi nhiều công đức, cũng không thê nào tự thấy biết công đức của mình. 
Chỉ có Như Lai mới thấy và biết rõ chủng loại, tướng tánh thể lực ... của 
từng chúng sanh, nhớ gì nghĩ gì? Tu nhớ pháp nào? Nghị, tu pháp nào? Thực 
hiện pháp nào và đắc pháp nào? 

@ Tại sao Đức Phật không sớm thuyết nhất thừa: 

Hết thảy các tướng: 

* Tướng giải thoát 

* Tướng xa lìa 

* Tướng tịch diệt 

* Tướng rốt ráo thường tịch diệt 

Cuối cùng cũng về pháp không tướng. 

Như Lai sở dĩ chưa thuyết Nhất thừa pháp là vì lúc đó hàng đệ tử Như Lai 
chưa hiểu thế nào là nhất thừa, thế nào là tam thừa. Nay vào hội Pháp Hoa, 
Như Lai mới thuyết pháp Nhất thừa. 


6/. PHẨM THỌ KÝ 
Tóm lược bôn nét chính 


Thọ ký bốn vị Thánh Tăng thành Phật: 

* Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp. 

* Tôn Giả Tu Bồ Đề. 

* “Tôn Giả Ca Chiên Diên. 

* Tôn Giả Mục Kiền Liên 

(Thành phần điều hành trụ cột) 

® Đức Phật thọ ký Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp: 

VỊ đệ tử thứ hai được thọ ký là Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp, trải qua vô lượng 
ức kiếp đời vị lai, phụng thờ ba trăm ngàn vạn ức Đức Phật, phố truyền Vô 
lượng giáo pháp Chư Phật và được thành Phật, hiệu là Quang Minh Như 
Lai (đủ 10 tôn hiệu). 

© Đức Phật Thích Ca thọ ký Tôn Giả Tu Bồ Đề: 

Hiểu rõ tâm niệm của ba vị Thánh Tăng hiện đang quy trước mặt. Đức Phật 
thọ ký cho Tôn Giả Tu Bồ Đề, về các đời vị lai, Tôn Giả Tu Bồ Đề phụng 
thờ ba trăm ngàn vạn ức Đức Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng và tu 
hạnh thanh tịnh, đủ hạnh Bồ Tát, thân rốt sau sẽ thành Phật, hiệu là Danh 
Tướng Nhự Lai (đủ 10 tôn hiệu). 

© Đức Phật Thích Ca thọ ký Tôn Giả Ca Chiên Diên: 

Đức Phật dạy tiếp đại chúng và thọ ký cho Tôn Giả Ca Chiên Diện, về các 
đời sau phụng thờ tám ngàn ức Đức Phật, cúng dường và xây tháp thờ Xá 
Lợi chư Phật, thực hành đủ đạo Bồ Tát, rồi sẽ thành Phật, hiệu Điêm Phù 
Na Đề Kim Quang Như Lai (ấu 10 tôn hiệu). 

® Đức Phật Thích Ca thọ ký Tôn Giả Mục Kiền Liên: 

Đức Phật tiếp dạy đại chúng và thọ ký cho Tôn Giả Mục Kiền Liên, về các 
đời vị lai, phụng thờ tám ngàn ức Đức Phật, xây tháp thờ Xá Lợi chư Phật. 
Sau đó lại tiếp tục phụng thờ hai trắm muôn ức Đức Phật, thực hành đủ hạnh 
Bồ tát và được thành Phật, hiệu Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai 
(đu 10 tôn hiệu). 


7/. PHẨM HÓA THÀNH DỤ 
Tóm lược tám nét chính: 
® Đức Phật Thích Ca kế về thời gian thành Phật của Đức Đại Thông 
Tri Thắng Như Lai: 
Cách nay lâu xa lắm, lâu xa không thể tính đếm. 
*' Đem ba ngàn đại thiên thế giới hòa thành mực. 
* Đem số mực chấm một cõi Phật độ là một chấm. 
* Đem số cõi Phật độ đã chấm mực nghiền nát thành hạt bụi. 
*' Đem số hạt bụi đó tính một hạt bụi là một kiếp. 
Đếm hết số hạt bụi là bao nhiêu thì từ khi Đức Đại Thông Trí Thắng thành 
Phật đến nay số kiếp dài lâu bấy nhiêu. 


© Quan trọng về tòa ngồi: 

Đức Đại Thông Trí Thắng nhập định chuyền xong phần nội ma ngoại ma, 
nhưng vẫn chưa chứng đắc thành Phật. Ngài tiếp nhập định thêm một tiểu 
kiếp nhưng pháp Phật chăng hiện ra. Ngài lại tiếp tục nhập định thêm mười 
tiểu kiếp, vậy mà pháp Phật cũng vẫn chẳng hiện ra. Sau đó nhờ chư Thiên 
cõi trời Đao Lợi đến trải tòa ngồi nơi cội Bồ đề, Đức Đại Thông Trí Thắng 
vừa ngồi lên, Ngài liền đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Tham thiền nhập định mười một tiêu kiếp, vẫn chưa thành Phật, nhờ có tòa 
ngồi vừa ngôi lên Ngài liền đắc quả vị Phật. 

© Thân quyên của nhà vua Đại Thông Trí Thắng: 

Đức Đại Thông Trí Thắng khi còn làm vua, sanh mười sáu vị hoàng tử. Khi 
nhà vua xuất gia, mười sáu vị hoàng tử cũng xuất gia làm Sa di. 

Tám vạn quyến thuộc của nhà vua cùng đi với các hoàng tử, cũng xin xuất 
gia. Mười sáu vị hoàng tử xin Đức Đại Thông Trí Thắng thuyết pháp, Ngài 
nhận lời mười sáu vị Sa di nhưng chỉ thuyết Tam thừa: 

* Đầu tiên Đức Đại Thông Trí Thắng chuyển pháp Tứ đế. 

* Tiếp theo chuyển pháp Tam thừa, độ vô lượng chúng sanh đắc quả Thánh. 
Mãi đến hai vạn kiếp sau mới thuyết Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thuyết 
pháp Đại thừa liên tục suốt tám ngàn kiếp như vậy. 

@ Mười sáu vị Sa di liễu ngộ Đại thừa và thuyết kinh Pháp Hoa: 

Đức Đại Thông Trí Thắng thuyết kinh Pháp Hoa, sau đó thấy các vị Sa di 
liễu ngộ kinh Pháp Hoa, nên phó thác việc phổ truyền kinh Pháp Hoa cho 
mười sáu vị Sa đi, còn Ngài tiếp tục nhập định, thời gian này lâu đến tám 
vạn bốn ngàn kiếp. 

Mỗi vị Sa di thuyết Pháp Hoa độ chúng sanh, tính theo tỷ lệ một hạt cát là 
một chúng sanh thì số chúng sanh được độ nhiều hơn con số sáu frăm muôn 
ức tỷ số cát sông Hằng. 

© Mười sáu vị Sa di thuở đó là ai bây giờ: 

Mười bốn vị đã thành Phật ở cõi khác, chúng ta khó biết. Dễ hiểu nhất vị Sa 
di thứ mười sáu, đó là Đức Phật Thích Ca Như Lai, Giáo chủ cõi Ta Bà. 

Đức Nhiên Đăng Cô Phật, vị đạo sư của chơn tiên, là một trong mười sáu vị 
Sa di thuở đó. 

® Đức Phật Thích Ca nhấn mạnh yếu tố cần thiết để liễu ngộ kinh 
Pháp Hoa: 

Đại chúng muốn liễu ngộ kinh Pháp Hoa, trước nhất phải có niềm tin sâu 
sắc, tu học thanh tịnh, thấu rõ pháp không của các pháp, đạt sầu Thiền 
định. 

Đức Phật còn căn dặn không thể tu theo pháp môn nhị thừa. Chỉ có Phật 
thừa mới đưa chúng sanh tu đắc quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
@ Đức Phật Thích Ca kế chuyện giả thành: 


Có đoàn người định đi đến nơi châu ngọc, nửa đường đa số mỏi mệt, muốn 
bỏ cuộc. Người dẫn đường dựng một ngôi thành giả, giúp đoàn lữ khách tạm 
nghỉ chân. Khi họ đã khỏe, người hướng dẫn dùng phép hủy diệt thành rồi 
tuyên bố, đây chỉ là giả thành do ta hóa ra. Phải tiếp tục đi đến bảo sở thì 
mới có ngọc. 
® Đối chiếu câu chuyện giả thành: 
Cũng như câu chuyện dẫn dụ giả thành, Như Lai vị đại đạo sư thấy chúng 
sanh đang lặn hụp trong vùng hiểm nạn, phiền não, luân hồi. Muốn đưa 
chúng sanh thoát khỏi hiểm nạn ấy và tu chứng quả vị Đại giác như Phật, 
nhưng sợ chúng sanh không có chí lớn để đi đến đích, nên Như Lai mới 
khéo phương tiện lập ra ba thừa. Vậy mà hàng Thanh Văn, Duyên Giác mê 
chấp, nên mới đến giả thành đã cho là bảo sở. Tức là mới chứng đắc nửa 
phần Niết bàn đã thỏa mãn cho rằng mình đã chứng vô dư Niết bàn (Niếi 
bàn toàn phần). 
Đức Phật đem chuyện tòa thành giả để người nghe thầm hiểu là chưa tới 
thành chính, tức là chưa tới bảo sở. Câu chuyện ngụ ý nói tam thừa chưa 
thực sự chứng đắc rốt ráo. Khi nào đắc Nhất thừa mới đến thành chính. 
Cho nên kinh Pháp Hoa, Đức Phật phủ định rằng, Niết bàn Nhị thừa chưa 
phải toàn triệt mà chỉ mới tới giả thành, chứ chưa đến bảo sở. 
Chủ đích Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa là để chỉ rõ tánh thành Phật của 
mỗi chúng sanh, ai cũng có tánh Phật và ai cũng sẽ thành Phật. 
Như Lai nhất quyết hướng dẫn chúng sanh bừng khai trí tuệ Phật. 
Tập một, kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận gồm bảy phẩm, 
mười lăm bài. Nhớ đón đọc tập hai và các tập kế tiếp. 
Hoàn chỉnh tập một, kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận này, trên 
nhờ hồng ân Tam Bảo, cùng sự hộ trì của chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, 
chư Thánh Thiên Long Bát Bộ hộ pháp và thừa ân đức Quốc gia thủy thổ, 
phụ mẫu sanh thành. Nhất là sự chú nguyện của Chư Tôn Đức, sự tùy hỷ của 
chư Tăng NI, chư vị thức giả. Sự nhiệt tình đón đọc và ủng hộ của các nhà 
đạo tâm, đồng bào các giới, Phật tử xa sần, tu học viên Đạo tràng Diệu Pháp 
Liên Hoa - Tổ đình Quán Thế Âm. 
Nguyện hồi hướng công đức này đến khắp pháp giới chúng sanh đồng đắc 
Pháp Hoa, đồng ngộ nhập Phật tri kiến. 
Trong lúc biên soạn, 1n ấn, trình bày, quy nạp thành tập giảng luận này, 
không sao tránh khỏi sai sót. Ngưỡng mong lượng từ bị của Chư Tôn Đức, 
đức hỷ xả của đại chúng niệm tình chỉ giáo và góp ý xây dựng để lần tái bản 
được hoàn hảo hơn. 
Trân trọng. 

Tổ đình QUÁN THẺ ÂM 

Xuân Nhâm Nøọ - 2002 


Sa môn THÍCH THÔNG BỬU 
Thành tâm kính lễ 


-¬-Oo00--- 
PHỤ LỤC 


LỜI TỰA 
Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa 


Tác giả: Pháp sư Thích Đạo Tuyên (người Trung Hoa, đời Đường). 
Nhà nghiên cứu Lý Việt Dũng dịch Việt văn và chú giải. 


DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH HOÀNG TRUYÉN TỰ 
Luật sư Thích Đạo Tuyên soạn (nguyên văn trích từ cô bồn Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh khắc gỗ của Nhật Bản). 
Hậu học Lý Việt Dũng kính cần: 
Phiên âm. 
Dịch nghĩa. 
Chú thích. 
Chú giải (theo Mẫn Hy). 
Sa môn Thích Thông Bửu - Trụ trì Tổ đình Quán Thế Âm xem lại phần lý 
giải ý bài tựa. 


A. PHIÊN ÂM 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh hoằng truyền tự 
Đường Chung Nam Sơn Thích Đạo Tuyên thuật. 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giả, thống chư Phật giáng linh chi bốn trí dã. 
Uấn kết Đại Hạ, xuất bĩ thiên linh. Đông truyền Chẵn Đán, tam bách dư 
tải. Tây Tấn Huệ Đế Vĩnh Khang (K#ương) niên trung, Trường An 
Thanh Môn, Đôn Hoàng Bồ Tát Trúc Pháp Hộ giả, sơ phiên thử kinh 
danh Chánh Pháp Hoa. Đông Tấn An Đế, Long An niên trung, Hậu Tần 
Hoằng Thỉ, Qui Tư sa môn Cưu Ma La Thập, thứ phiên thử kinh, danh 
Diệu Pháp Liên Hoa. Tùy thị Nhân Thọ. Đại Hưng Thiện tự, Bắc Thiên 
Trúc sa môn Xà Na; Cấp Đa, hậu sở phiên giả, đồng danh Diệu Pháp. 
Tam kinh trùng đạp, văn chỉ hồ trần. Thời sở tông thượng, giai hoằng 
Tần bốn. Tự dư chỉ phẩm, biệt kẹ, bắt vô kỳ lưu, cụ như Tự lịch, cô sở 
phi thuật. 


Phù, dĩ Linh Nhạc giáng lỉnh, phi Đại Thánh vô do khai hóa. Thích hóa 
sở cập, phi tích duyên vô dĩ đạo tâm. Sở dĩ Tiên Uyễn cáo thành, cơ 
phân tiểu đại chỉ biệt. Kim Hà cố mệnh, đạo thù bán mãn chỉ khoa. 
Khởi phi giáo bị thừa thời, vô túc hạch kỳ cao hội. Thị tri ngũ thiên 
thoái tịch, vi tấn tăng mạn chỉ trù. Ngũ bách thọ ký, câu sùng mật hóa 
chỉ tích. Sở dĩ phóng quang hiện thụy, khai phát thỉnh chỉ giáo nguyên. 
Xuất định dương đức, sướng Phật huệ chỉ hoằng lược. Hủ trạch thông 
nhập đại chỉ văn quỹ. Hóa thành dẫn tích duyên chỉ bắt trụy. Hệ châu 
minh lý tánh chỉ thường tại. Tạc tỉnh hiến thị ngộ chỉ đa phương. Từ 
nghĩa oản nhiên, dụ trần duy viễn. Tự phi đại ai khuếch tế, bạt trệ nịch 
chi trầm lưu; nhứt cực bỉ tâm, chứng hôn mê chỉ thất tánh. Tự Hán chí 
Đường lục bách dư tải, tổng lịch quần tịch, tứ thiên dư trục. Thọ trì 
thạnh giả, vô xuất thử kinh. Tương phi cơ giáo tương khấu, tịnh Trí 
Thắng chỉ di trần. Văn nhỉ thâm kính, câu Oai Vương chỉ dư tích. Triếp 
ư kinh thủ, tự nhỉ tông chỉ. Thứ đắc tảo tịnh lục căn, ngưỡng từ tôn chỉ 
gia hội. Tốc hành tứ ". xu lạc độ chỉ huyền du. Hoằng tán mạc cùng, 
vĩnh di chư hậu, vân nhĩ . 


B. TẠM DỊCH 

Lời tựa về sự hoằng truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Sa môn Thích Đạo Tuyên ” ở núi Chung Nam thuật. 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thống nhiếp bổn ý thị hiện của chư Phật. Bồn 
kinh nầy kết tập tại nước Đại Hạ ? (7giên Trúc), có cả 1.000 năm. Sau 
truyền qua phương Đông tại nước Chấn Đán ta ? (Trung Hoa) đã trên 300 
năm. Bồ tát Đôn Hoàng (7rúc Pháp Hộ) '“® dịch đầu tiên kinh nầy tại cửa 
đông nam thành Trường An ° vào niên hiệu Vĩnh Khương đời vua Huệ Đế 
nhà Tây Tấn đặt tên là Chánh Pháp Hoa. Sa môn Cưu Ma La Thập '° người 
nước Qui Tư Ø địch lần kế kinh nầy vào niên hiệu Long An đời vua An Đề 
nhà Đông Tấn, nhằm năm Hoằng Thỉ đời Hậu Tần, lấy tên là Diệu Pháp 
Liên Hoa. Sau lại có hai sa môn ở vùng bắc Thiên Trúc là Xà Na Quật Đa ở) 
và Đạt Ma Cấp Đa 9), ngụ tại chùa Đại Hưng Thiện cùng dịch kế tiếp hai 
bản trước vào niên hiệu Nhơn Thọ đời Tùy cũng lấy tên là Diệu Pháp Liên 
Hoa. 


Ba bồn dịch nầy phần nhiều có sự trùng lấp, văn từ ý chỉ đều thảy phô bày 
bổ sung nhau nhưng được người đời kính chuộng và hoằng truyền là bổn 
dịch đời Hậu Tần. Ngoài ra thì các chi phẩm biệt kệ đều cũng có nguyên lưu, 
như trong Tự phẩm đã kể, nên không cân phải nhắc lại. 


Ôi! Việc Linh Thứu #” giáng trần, nếu không phải là bậc Đại Thánh thì 
không làm sao mà khai hóa được; còn cơ thích hóa, bằng chăng nhờ duyên 
trước thì không lấy gì mà chỉ lòng. 

Thế nên; chốn Tiên Uyên #? chuyển Pháp Luân, căn cơ có chia ra đại, tiểu 
sai khác; nơi Kim Hà thị tịch bố) truyền trao, đạo mầu phân làm nửa, trọn 
(quyên, thật) hai khoa. Há chắng phải là cho dù được giáo huấn đầy đủ các 
thừa thì cũng không đủ để khảo nhập cao hội Pháp Hoa nầy. 

Vậy mới biết: 5.000 Tỷ kheo rời bỏ pháp hội chính là những nhóm người 
tăng thượng mạn, còn 500 đệ tử nhận thọ ký, đều là những Bồ tát tích hóa 
kính chuộng sự khai thị kín ngầm mà phụ tiếp Phật hành hóa vậy. 

Vì thế, Như Lai phóng hào quang, hiện điềm lành là mở bảy cội nguồn việc 
thỉnh giáo, còn xuất định biểu dương đức cả chư Phật là nêu rõ Phật huệ 
(quyên thật) cao xa, sâu rộng. 

Nhà mục, thông suốt vào trong khuôn phép lớn. 

Hóa thành, dẫn dắt chẳng rơi lại duyên xưa 

Cột châu chéo áo, hiển bày lý tánh luôn còn mãi 

Đảo giếng chỗ thấp, nêu rõ khai ngộ vốn nhiều bẻ. 

Văn từ nghĩa lý rõ ràng, dẫn dụ biểu thị sâu xa. Nếu đức Như Lai không vì 
thương xót lớn lao, giúp đỡ rộng khắp, thì làm sao vớt được kẻ đang chìm 
đắm chốn sông sâu; nếu Ngài không vì lòng từ hết mực, thì lẫy gì cứu người 
hôn mê đang xa rời chân tánh. 

Bởi thế, từ Hán đến Đường, hơn 600 năm tổng kết các bộ kinh có trên 4.000 
quyền, nhưng được thọ trì hưng thạnh nhất thì không gì qua bổn kinh này. 
Phải chăng cơ giáo gặp nhau là để kiêm bị di trần từ thời Đức Đại Thông Trí 
Thắng Như Lai #?: nghe mà thầm kính là để thành toàn công đức thừa sót 
của cô Phật Oai Âm Vương”®, 

Vì vậy, ngay ở đầu kinh kể bày để nêu giềng mối, ngõ hầu sớm sạch sáu căn, 
mong chờ gặp hội lành của từ tôn DI Lặc (hoặc hội lành Linh Sơn của Từ 
Tôn Thích Ca); mau thành bốn đức, để nương nẻo mầu thắng đến cõi cực lạc 
Tịnh Bang. Lời tán trợ chắng cùng, mong lưu lại đời sau mãi mãi vậy. 


C. CHÚ THÍCH 
1. Đạo Tuyên (596 - 667) 
Là tăng nhân Trung Quốc đời Đường, người sáng thỉ Luật Tông, học gia về 
Phật giáo sử, nguyên quán Ngô Hưng (»ay ià Hồ Châu Chiết Giang, có 
thuyết nói ông người Đan Đồ). Đạo Tuyên họ đời là Tiền, cha từng làm Lại 
Bộ Thượng Thơ triều Trần, mẹ họ Diêu. Đạo Tuyên từ thơ â âu đã nhận được 
sự giáo dục mực thước của gia đình, 9 tuổi đã biết làm phú. Lúc bấy giờ, nhà 
Tùy đại hưng Phật giáo nên năm lên 10 Đạo Tuyên đã bỏ nhà lên Trường An 
vào chùa Nhựt Nghiêm thọ nghiệp, năm sau thế phát quy y. Năm 20 tuổi thọ 


cụ túc giới với đại sư Trí Thủ ở chùa Đại Thiền Định, đồng thời theo môn hạ 
của đại sư học luật trong 10 năm. Ngoài ra Đạo Tuyên còn lặn lội khắp núi 
sông bốn phương để mở rộng tầm học hỏi. Trước tác và dịch thuật của sư 
thật phong phú. 


2. Đại Hạ 
Là tên gọi có tánh cách tôn xưng nước Thiên Trúc, tức An Độ vậy. 


3. Chấn Đán 

Tiếng Phạn là Cina-sthàna. Pali là Cina. Lại còn gọi là Chân Đán, Chân Đan, 
Chấn Đán, Chấn Đan, Chiên Đan, Chỉ Nạn. Cũng còn gọi là Ma Ha Chị Na, 
Đại Chì Na.... 

Cina, dịch ý là tư duy. Sthana ý dịch là trụ xứ. Đối với các xứ bên Ấn Độ thì 
từ Chấn Đán chỉ bổn bộ Trung Quốc và các địa phương lân cận của nước 
này. Nói chung, từ Chấn Đán hay Chi Na chủ yếu chỉ nước Trung Quốc, có 
ý đề cao nước này là một nước y quan văn vật, người dân có chiều sâu tư 
duy (/heo cách nghĩ của từ điển người Hoa). 


4. Bồ tát Đôn Hoàng (Dharmarakasa) 
Dịch âm là Đàm Ma La Sát gốc gác là người Nguyệt Chi, do vì Ngài sông ở 
Đôn Hoàng nên có họ là Chi. Năm lên tám xuất gia, theo thầy là sa môn 
Trúc Cao Tọa ở ngoại quốc nên kế từ đấy đổi họ là Trúc. Người đương thời 
gọi ngài là “Trúc Pháp Hộ”. Lại xưng Tam Tạng Đôn Hoàng, Bồ tát Nguyệt 
Chì. 


5. Thanh môn 
Tức cửa đông nam thành Trường An đời Hán vôn có tên là “Bá Thành 
môn”. Do vì cửa thành nầy màu xanh nên tục gọi là “Thanh môn” vậy. 
y HC ØC : 


6. Cưu Ma La Thập (344 - 413) hoặc (350 - 409) 

Tiếng Phạn là Kumàrajiva, lại gọi là Cứu Mả La Thập, Cưu Ma La Thập Bà, 
nghĩa là Đồng Thọ, người nước Qui Tư (Tân Cương Sớ Lặc) đời Đông Tấn. 
Là một nhà dịch kinh nồi tiếng ở Trung Quốc (Trung lược), được Diêu Hưng 
đảnh lễ tôn làm quốc sư, Ngài cùng với Tăng Khải, Tăng Nghiêm ... ở vườn 
Tiêu Dao làm công tác phiên dịch kinh điển kể từ tháng 4 năm Hoàng thỉ thứ 
5 (403) đời Hậu Tần. Ngài La Thập trước sau dịch ra các bộ như: Trung 
Luận, Bách Luận, Thập nhị môn Luận (gọi chung là Tam Luận), Bát Nhã, 
Pháp Hoa, Đại Trí Độ Luận, A Di Đà kinh, Duy ma kinh, Thập tụng Luật... 
Ngài viên tịch vào năm Nghĩa Hi thứ 9 thọ 70 tuổi (hoặc có thuyết nói là 
năm Nghĩa Hi thứ 50). 


7. Qui Tư 
Tiếng Phạn Kucina là một cổ quốc ở Tây vực đời Hán, lại gọi là Khưu Tư, 
Qui Tư, Khuất Chi, Câu Di, Khúc Tiên, Khổ Xoa, nay gọi là Khố Xa 
(Kueha). 


§. Xà Na Quật Đa (523 - 600) 

Tiếng Phạn Jjnànagupta nghĩa là Chi Đức, Đức Chí, Phật Đức, Chí Đức. Là 
vị tăng thời Trần Tùy, nguyên quán nước Kiền Đà La ở bắc Ấn Độ. Thuở 
nhỏ vào chùa Đại Lâm xuất gia, thờ hai ngài Xà Na Da Xá và Xà Nhã Na 
Bạt Đạt La làm thầy. Sau tuần tự đảnh lễ thánh tích, đến khắp các nơi để 
hoằng pháp. Ngài từng tới những nước như: Ca Tý Thi, Vu Điền, Yếm Đát 

.. (1rwng lược). Pháp tịch dời đến chùa Đại Hưng Thiện dịch ra các bộ như: 
Phật Bốn Hạnh Tập kinh, Đại Pháp Cự Đà La Ni kinh cùng Cấp Đa dịch và 
thêm phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Khởi Thế kinh. Tính ra có 37 
bộ, 176 quyên. Ngài thị tịch vào năm Khai Hoàng thứ 20 thọ 78 tuổi. 


9. Đạt Ma Cấp Đa (? - 619) 

Tiếng Phạn Pharmagupta lại dịch là Đạt Ma Quật Đa, Cấp Đa, Pháp Mật, 
Pháp Tạng. Là một tăng nhơn dịch kinh đời Tùy, người nước Ra La nam Ấn 
Độ, giòng họ Sát Đề Lợi. Năm 23 tuổi xuất la ở trong một ngôi Tăng Già 
Lam tên là Cứu Mậu Địa thuộc miền Trung Ấn. Năm 25 tuôi thọ giới cụ túc. 
Sau cùng đồng bạn cả thảy 6 người sang phương đông truyền pháp. Trải qua 
các vùng như: Sa Lạc, Qui Tư, Ô Kỳ, Cao Xương, Y Ngô, Qua Châu. Mãi 
đến năm Khai Hoàng thứ 10 (590) Ngài mới tới kinh đô Trường An. Đồng 
bạn có người chết, có người thì ở lại dọc đường. Lúc vào kinh thành thì chỉ 
có một mình Ngài. Sau phụng sắc vua trụ tại chùa Đại Hưng Thiện (Đại 
Hưng). Năm Đại Nghiệp thứ 2 (606) cùng với Xà Na Quật Đa nànagupta) 
lập ra viện dịch kinh ở Lạc Dương (là cơ cấu dịch kinh do quan tô chức). 
Dịch ra những bộ như: Đại Tập Niệm Phật, Nhiếp Đại thừa Luận ... 


10. Linh Nhạc 

Tức Linh Thứu Skt Grdhrakuta. Pali Giiiha-kùta dịch âm là Xà Quật, tọa lạc 
tại phía đông bắc thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà thuộc miền Trung Ấn, 
gỌI tắt là Linh Sơn, Thứu Phong, Linh Nhạc. Vì ngọn núi có hình tựa như 
đầu con chim thứu, lại đo trong núi ấy có rất nhiều chim thứu nên có tên thế. 
Đức Như Lai đã từng ở núi nầy giảng kinh Pháp Hoa và các kinh đại thừa 
khác. Ngày nay trở thành nơi danh thắng của Phật giáo Ấn Độ (w„ứi Linh 
Thứưu cũng đọc là Linh Tựu). 


11. Tiên Uyễn 
Là nơi chuyên pháp luân đầu tiên sau khi Đức Thích Tôn thành đạo. Nay là 
Sa Nhĩ Na Tư Sảrmàth nghĩa là Lộc chủ, tiếng Skt Sàranganàtha, thuộc 
vùng bắc Ấn cách Lạp Na Tây thị (varanasi) 6km. Lại dịch là Tiên Nhơn 
Lộc Dã Uyên, Tiên Nhơn Viên, Lộc Dã Uyền (Mrgadaàva) Tiên Uyên là vì 
vườn này xưa kia là nơi cô tiên thánh cư ngụ. 


12. Kim Hà 
Là vùng ngoài thành Câu Thị Na Yết La (Skt kusiganara P.kusinara) thuộc 
trung Ấn Độ là nơi Đức Phật thị tịch dưới gôc hai cây sa la bên bờ sông. Vì 
nơi đây sản sanh diêm phù kim cho nên gọi là Kim Hà. 


13. Đại Thông Trí Thắng Phật 

Đại Thông Trí Thắng (Mahàbhijn-jnãkhibhù) lại gọi là Đại Thông Huệ Như 
Lai. Vốn là tên của vị Phật diễn nói kinh Pháp Hoa, xuất hiện từ 3.000 kiếp 
bụi trần trở về trước. 

Theo phẩm Hóa Thành Dụ quyên 3, kinh Pháp Hoa chép: “Vô lượng vô biên 
bất khả tư nghì, a tăng kỳ kiếp ở đời quá khứ có vị Phật tên là Đại Thông Trí 
Thắng Như Lai, Đức Phật nầy khi chưa xuất gia có ló vị vương tử. Sau khi 
phụ vương thành đạo thì 16 vị vương tử này đều xuất gia làm Sa di, nghe 
Phật Đại Thông Trí ¡ Thăng giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tín nhận 
phụng hành. Sau mỗi vị cũng lên pháp tòa diễn nói rộng kinh nầy, mỗi người 
đều hóa độ 600 vạn ức na do tha hằng hà sa số chúng sanh được thành quả 
vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện thân ở khắp mười phương mà nói 
pháp. Vô lượng trăm ngàn ức Bồ tát, Thanh Văn là quyến thuộc của vị Sa đi 
thứ 16 trong các vương tử, tức là Đức Thích Ca Như Lai. Do vì Thế Tôn là 
vương tử ở đời quá khứ của Phật Đại Thông Trí Thắng nên thính chúng 
trong hội Linh Sơn đều là chúng kết duyên của Đức Đại Thông Như Lai này. 


14. Oai Âm Vương Phật 

Oai Âm Vương (BhtStma - Garjitasvararàja) lại gọi là 

Tịch Thú Âm Vương Phật, chính là tên Phật đầu tiên trong kiếp Trang 
Nghiêm đời quá khứ. Phẩm Thường Bắt Khinh Bồ Tát, quyền 6, kinh Pháp 
Hoa chép: ““Thuở xa xưa, vô lượng vô biên bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp có 
Đức Phật tên là Oai Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, kiếp tên Ly Suy, nước tên Đại Thành, Phật 
Oai Âm Vương vì trời, người, Atula, mà nói pháp tại thế giới đó. 


Sau này Thiền Tông dùng danh hiệu của Đức Phật ấy để chỉ bày thời cỗ đại 
xa xăm. Lại đem “Oai Am Vương Phật” trở vê trước đê dụ cho cảnh giới 
tinh thần thuân chánh của nhân loại vậy. 


D. TÓI LƯỢC GIẢI DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Skt Saddharma-pundanka Sùtra) gồm 7 (hoặc 8) 
quyền do Ngài Cưu Ma La Thập đời Hậu Tần dịch, nay thâu vào quyền 9 
Đại Chính Tạng. Diệu Pháp Liên Hoa là một trong các bộ kinh chủ yếu của 
Phật giáo đại thừa, gồm có 28 phẩm. “Diệu Pháp” ý muốn nói giáo pháp mà 
Đức Phật tuyên thuyết thật vi diệu, vô thượng. “Liên Hoa Kinh” có nghĩa 
kinh điển nầy trong sạch, hoàn mỹ như hoa sen. Theo suy tính thì nguyên 
điển kinh nầy được thành lập trước tây lịch. Chủ chỉ kinh nầy cho rằng các 
phái Tiểu Thừa Phật giáo quá coi trọng về hình thức, xa lìa chân ý của giáo 
nghĩa. Do đó để nắm bắt lại tinh thần thật sự của Phật Đà mà phải thái dụng 
các thủ pháp văn học như thi kệ, thí dụ, tượng trưng để mà tán thán sự vĩnh 
hằng của Phật Đà, là vị Phật thật sự thành đạo thời xa xưa, đồng thời xưng 
tụng Đức Phật từ khi thành chánh quả đến nay, thọ mạng vô hạn, hiện đủ 
loại hóa thân, dùng vô số phương tiện để tuyên thuyết vi diệu pháp. Trọng 
điểm của kinh Pháp Hoa là hoăng dương “Tam hữu qui nhứt”, tức tam thừa 
Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ tát qui về một Phật Thừa, hầu điều hòa các 
loại thuyết pháp của Đại Tiểu Thừa; cho rằng tất cả chúng sanh đều có thê 
thành Phật. Biểu hiện của kinh Pháp Hoa tuy mang tính văn học, nhưng chủ 
chỉ lại khế nhập tư tưởng chân thật mà Phật Đà đã tuyên thuyết. Niên đại 
thành lập các phẩm tuy có sai khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn không mất 
tính thống nhứt hồn nhiên, ở cả Phật giáo tư tưởng sử và Phật giáo văn học 
sử đều đủ đầy giá trị bất hủ. 
Dịch Diệu Pháp Liên Hoa kinh ra chữ Hán gồm có 6 loại, nhưng ngày nay 
chì còn tôn tại ba loại sau đây: 
a. Chánh Pháp Hoa Kinh 10 quyền, 27 phẩm do Đôn Hoàng Bồ Tát Trúc 
Pháp Hộ dịch (286) (/heo bài tựa của Đạo Tuyên là năm 300). 
b. Diệu Pháp Liên Hoa kinh 8 quyền do Cưu Ma La Thập dịch (406). 
c. Thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh § quyền Di phẩm (có thêm phẩm) 
do Xà Na Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa cùng dịch (601). 
Trong ba quyên này thì Chánh Pháp Hoa được đánh giá tối tường mật, Diệu 
Pháp Liên Hoa tối giản ước, nhưng lại được lưu truyền rộng rãi, được mọi 
người đọc tụng. 


E. Chú giải tạm bài tựa của Ngài Đạo Tuyên 


1. Nguyên văn: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Hoằng Truyền Tự 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là áo tạng thâm sâu, là căn nguyên nhứt hóa. Bồn 
ý Như Lai xuất. hiện thế gian là thuyết kinh này để khai thị chúng sanh nhập 
Phật tri kiến, rốt ráo thành Phật. Vì e ngại tiểu cơ không thê nghe hiểu nỗi 
kinh nầy, nên trước hết Phật chỉ thuyết tứ thời quyền pháp, đợi 40 năm sau 
mới nói kinh này, hầu khai thị quyền tạm 9 cõi cùng qui về lẽ thật của đạo. 
Diệu Pháp là pháp, còn Liên Hoa là thí dụ. Diệu chỉ bất khả tư nghì, Pháp 
chỉ pháp quyên thật của Thập Giới, diệu pháp khó hiểu còn thí dụ thì dễ 
thông. Liên tử (ha sen) dụ cho quả. Liên biện (cánh sen) dụ cho nhân. Duy 
chỉ có sen là hoa và quả đồng một lượt nên dùng để thí dụ cho quyên thật 
nhứt thẻ, nhân quả đồng thời. Cửu giới là quyền, Phật giới là thật. Nếu thấu 
được quyền thật nhứt thể thì hiểu chúng sanh và Phật nhứt như, minh tâm 
kiến tánh, thành Phật tức khắc. 

Viết bài tựa Hoằng Truyền này, ý luật sư Đạo Tuyên muốn quyền kinh nầy 
được lưu truyền vô cùng vô tận. 


2. Nguyên văn: Đường Chung Nam sơn Thích Đạo Tuyên thuật 
Đường tức nhà Đại Đường do Lý Thế Dân sáng lập, là thời đại mà ngài Đạo 
Tuyên sống. Chung nam sơn ở tại huyện Vũ Cống thành Trường An ở 
Thiểm Tây. Núi nầy từ hướng Bắc chạy tới, thế cùng tại Nam nên mới gọi là 
Chung Nam (đt cùng tại Nam). 

Thuật là trước thuật. Xưa các bậc thánh triết trước tác, còn các bậc tiên hiền 
thì thuật. Chữ thuật hàm ý “thuật nhì bất tác”, tức luật sư khiêm nhường cho 
rằng mình chỉ thuật chứ không trước tác. 


3. Nguyên văn: Diệu Pháp Liên Hoa kinh giả, thống chư Phật giáng linh 

chỉ bốn trí giả 
“Thống” là tổng kết, ”Giáng linh” nghĩa như giáng thần, “Trí” tức là thú 
hướng. Chư Phật đều từ cung Đạu Suất giáng thần, xuất hiện ở thế gian. Bổn 
hoài trí thú của các Ngài đều không ngoài mục đích khai thị cho chúng sanh 
ngộ nhập Phật tri kiến, thọ ký cho chúng sanh thành Phật nối tiếp mình. Tất 
cả những điều kế trên là bổn ý xuất thế của chư Phật nên mới gọi là “Bồn 
trí” vậy. 


4. Nguyên văn: Uẫn kết Đại Hạ, xuất bỉ thiên linh. Đông truyền Chấn 
Đán, tam bách dư tải 
Uấn kết là kết tập. Đại Hạ là tên gọi tôn xưng nước Thiên Trúc, tức Ấn Độ. 
Đức Phật sinh vào năm thứ 24 đời Chiêu Vương nhà Chu, thị diệt vào nắm 
thứ 52 đời Chu Mục Vương. Kể từ lúc các đệ tử Phật như ngài A Nan kết tập 
đại tiểu kinh, luật, luận tạng trong đó có kinh Pháp Hoa cho đến đời Hoằng 


Thi nhà Hậu Tần là lúc Cưu Ma La Thập dịch kinh (406) kế có 1.000 năm. 
Do đó mới nói “Xuất bỉ thiên linh” có nghĩa là “xuất hiện cả 1.000 năm”. 
Hai sư Ma Đẳng và Pháp Lan mang kinh (ong số có kinh Pháp Hoa) và 
tượng Phật từ Tây Trúc qua Trung Quốc vào năm Vĩnh Bình thứ 10 đời vua 
Minh Đề nhà Đông Hán (67). Đạo Tuyên viết lời tựa kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa do Cưu Ma La Thập dịch thì phải lẫy năm Cưu Ma dịch làm mốc. Đó là 
năm Hoằng Thỉ thứ 8 đời Hậu Tần (Điêu Tẩn) tức năm 406. Vậy từ năm 
Vĩnh Bình thứ 10 nhà Đông Hán (năm 67 sau Tây lịch) đến năm thứ 8 
Hoằng Thỉ Hậu Tần (năm 406 sau Táy Lịch) thì quả là hơn 300 năm. Do đó 
mới nói: “Đông truyền Chấn Đán, tam bách dư tải”. 


5. Nguyên văn: Tây Tắn Huệ Đề Vĩnh Khang (Khương) niên trung 
Trường An Thanh Môn, Đôn Hoàng Bồ Tát Trúc Pháp Hộ giả, sơ phiên 
thứ kinh, danh Chánh Pháp Hoa. 

Huệ Đề nhà Tây Tắn là con thứ hai của Vũ Hoàng Đế Tư Mã Viêm. Đôn 
Hoàng Bồ Tát Trúc Pháp Hộ dịch kinh nầy đầu tiên vào niên hiệu Vĩnh 
Khang đời vua Huệ Đề (300) tại Thanh Môn Trường An là ở phía đông 
thành Lạc Dương khi xưa, được Hán Cao Tổ đổi lại là Trường An. Theo 
Phật Quang Đại Từ Điển, căn cứ quyền 7,8,9, 13 Xuất Tam Tạng Ký Tập, 
quyền 1 Lương Cao Tăng Truyện, quyền 2 Đại Đường Nội Điền Lục, quyên 
11 Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, quyền 11 Khai Nguyên Thích Giáo Lục, quyền 8 
hạ Pháp Hoa Văn Cú, quyền 24 Duyệt Tạng Tri Tân thì Đôn Hoàng Bồ Tát 
Trúc Pháp Hộ dịch kinh Chánh Pháp Hoa vào năm thứ 7 niên hiệu Thái 
Khang đời vua Tấn Vũ Đề nhằm năm 286, khác biệt với bài tựa của Đạo 

Tuyên l4 năm. 


7. Nguyên văn: Đông Tấn An Đề Long An niên trung, Hậu Tần Hoằng 
Thỉ, Qui Tư sa môn Cưu Ma La Thập, thứ phiên thử kinh, danh Diệu 
Pháp Liên Hoa 
Hậu Tần là một trong 16 nước nhỏ thời Tấn. Người bộ tộc Khương tên Diêu 
Dặc Trọng được nhà Tấn phong làm Cao Lăng quận công. Người con thứ 5 
của Trọng tên Tương tự xưng Đại Thiền Vu bị Tần Phù Kiên giết chết. 
Người con thứ 24 của Trọng tên là Trành giết Phù Kiên lập nên nước Hậu 
Tần. Nhà Tấn tự Nguyên Đề đóng đô ở Kiến Khương được sử sách gọi là 
Đông Tấn. Năm Long An đời vua thứ 10 nhà Đông Tấn An Đế là năm 
Hoằng Thỉ thứ § nhà Hậu Tần (còn gọi là Diêu Tần, 406). Ngài Cưu Ma La 

Thập là người thứ nhì dịch kinh nầy và đặt tên là Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 


8. Nguyên văn: Tùy thị Nhân Thọ, Đại Hưng Thiện tự bắc Thiên Trúc 
sa môn Xà Na, Câầp Đa, hậu sở phiên giá, đồng danh Diệu Pháp 


Tùy thị: Tùy Cao Tổ Văn Hoàng Đế Dương Kiên được nhà Chu trao ngôi, 
đóng đô Trường An, đặt quốc hiệu là Tùy nên gọi là Tùy thị. Nhân Thọ là 
niên hiệu Văn Đề nhà Tùy. 

Bắc Thiên Trúc: Thiên Trúc là nước Ấn Độ chia ra làm 5 vùng là đông, tây, 
nam, bắc và trung. Vậy. Bắc Thiên Trúc là vùng bắc Ấn Độ. Xà Na, Cấp Đa 
là hai vị sư miền bắc Ấn Độ đến Trung Hoa trụ tại chùa Đại Hưng Thiện 
dịch kinh này thành 8 quyền đặt tên là: “Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh”, so với hai bản dịch đời Tấn và Hậu Tần thì có sắp xếp, đời đối, thêm 
thắt 5 chế: Thứ nhứt so với 2 bản Tấn Tần thêm hậu kệ tự vào phẩm Phổ 
Môn. Thứ hai so với Tần bản thêm toàn văn Nhựt Quang dụ sau phẩm Dược 
Vương. Thứ ba hiệp phẩm Thiên Thụ vào phẩm Bảo Tháp. Thứ tư đời phẩm 
Chúc Lụy sau phẩm Phổ Hiền. Thứ năm đưa trở lại phẩm Đà La Ni sau 
phẩm Thần Lực. 

Bản dịch Pháp Hoa Quỹ Nghi của Bất Không đời Đường cũng giống như 
Thiêm phẩm, tức khác xa bản dịch của Cưu Ma La Thập. 


9. Nguyên văn: Tam kinh trùng đạp, văn chỉ hỗ trần, thời sở tông 

thượng, giai hoằng Tần bốn 
Một quyền kinh mà tới ba lần dịch cho nên gọi là trùng đạp, tức giẫãm chân 
nhau. Văn từ chỉ thú trần thuật bố sung nhau như Thâp Như thị Tấn bản 
không có mà Tần bản thì có. Như văn nửa đoạn sau của Dược Thảo Dụ thì 
hai bản Tấn Tùy đều có, nhưng bản Tần thì không. Lại nữa Tần bản đặt 
Chúc Lụy làm phẩm 22, còn Tùy bản thì đặt thành phẩm sau cùng. Tông 
thượng là sùng ái tôn trọng. Kinh nầy được dịch tới ba lần, nhưng xưa nay 
người ta chỉ tôn sùng hoằng truyền bản dịch đời Diêu Tần (/w Tần) của 
Ngài Cưu Ma La Thập. 


10. Nguyên văn: Tự dư chỉ phẩm, biệt kệ, bất vô kỳ lưu, cụ như Tự lịch, 
có sở phi thuật 

Ngoài ba bản dịch Tần, Tần, Tùy ra, kinh này còn được nhiều người dịch chỉ 
một hai phẩm, vài bài kệ như Đạt Ma Ma Đề vào năm Vĩnh Bình Tê Vũ dịch 
“Đề Bà Đạt Đa phẩm kinh” một quyền. Do chi phân khác nhau cho nên mới 
gọi là “chi phẩm”. Ngoài ra Xà Na Quật Đa dịch riêng một quyền “Phố Môn 
phẩm trùng tụng kệ” cho nên mới gọi là “biệt kệ”. Như vậy tuy chi phẩm 
biệt kệ bất đồng, nhưng đều có đủ nguyên lưu gốc gác như phần Tự phẩm 
của kinh đã ghi, nên không trần thuật lại. 


11. Nguyên văn: Phù dĩ Linh Nhạc giáng linh, phi Đại Thánh vô do khai 
hóa. Thích hóa sở cập, phi tích duyên vô dĩ đạo tâm 


Phù là từ ngữ đứng đầu câu.”Dĩ Linh Nhạc giáng linh, phi đại thánh vô do 
khai hóa” ý nói cơ mầu hóa đạo ở Linh Sơn đều do uẫn kết mỹ tú anh linh 
mà giáng sinh và nêu không phải do Đức Thế Tôn động dụng thần thông, 
tuyên dương trí biện thì làm sao mà khai đạo hóa độ chớ? Lời này muốn nói 
phải xứng hợp với cơ duyên “Thích hóa sở cập, phù tích duyên vô dĩ đạo 
tâm” có nghĩa dù là bậc đại thánh, cũng không thê hóa độ xướng thích kẻ vô 
căn duyên bởi những người đủ cơ duyên được hóa độ tại Linh Sơn hôm nay 
vốn là những người từng nghe Đức Phật lúc còn là Vương tử thứ 16 giảng 
qua kinh Pháp Hoa này từ thời Đại Thông Phật mà phải đến bây giờ mới 
diệu ngộ. Do đó muốn thích ứng với chuyện hóa độ thì nếu những ai từ 
trước không có căn duyên thì Đức Phật cũng không có nhân để khai dẫn tâm 
họ. Toàn câu muốn nói căn duyên phải xứng hợp với ứng hóa vậy. 


12. Nguyên văn: Sở dĩ Tiên Uyễn cáo thành, cơ phân tiểu đại chỉ biệt. 
Kim Hà cố mệnh, đạo thù bán mãn chỉ khoa, khởi phi giáo bị thừa thời, 
vô túc hạch kỳ cao hội 
Tiên Uyên cáo thành: Tiên Uyên tức Lộc Uyễn, nơi Đức Thích Ca sau khi 
đắc đạo sơ chuyền pháp luân giảng Giáo Tứ Đề cho nhóm các ông Tỷ kheo 
Kiều Trần Như. Cáo thành có nghĩa là lây phương pháp tự tu tự chứng của 
mình, chuyên hướng sang người khác, khiến họ tu thành đạo quả, tự tha đều 
tịnh chứng. Cơ phân đại tiểu chi biệt: phép thuyết pháp phải ứng bị căn cơ. 
Căn cơ chúng sanh có lợi, độn không giống nhau nên phải phân ra đại tiểu 
mà ứng phó. Kim Hà là vùng ngoài thành Câu Thị Na (Kusinara) nơi Đức 
Phật thị tịch. Cố mệnh là lời phó chúc dặn dò lại khi lâm chung. Vậy Kim 
Hà cố mệnh hàm nghĩa phổ quát chỉ lúc sắp thị tịch. Phật sắp nhập diệt truy 
thuyết tứ giáo phân hai khoa: sự đồng Phương Đăng tàng ân thành bán tự 
giáo (Quyên), còn thông biệt thì hiển bày thành mãn tự giáo (7á). Do đó 
mới nói: “Đạo thù bán mãn chị khoa”. Trước nói Tiên Uyễn, sau nói Kim Hà 
là ý nêu toàn bộ trước sau một việc hóa độ, để nhiếp thu khoảng giữa hai 
thời kỳ Phương Đăng, Bát Nhã. Do đó tổng kết lại mới gọi là “Giáo bị thừa 
thời”. Bốn thời thuyết giáo phía trước như Hoa Nghiêm, Lộc Uyên, Phương 
Đăng, Bát Nhã tuy là bị cơ thừa thời, nhưng ước bộ mà nói, đều thuộc phần 
quyền, không đủ để khảo hạch phần thật ở cao hội Pháp Hoa này. Cao hội 
Pháp Hoa chỉ nói phần thật. Pháp Hoa công cao nhất hóa, lý quán mọi kinh, 
phải nói là “Tối vi đệ nhất”. Lời của luật sư Đạo Tuyên, có thê trưng chứng 

được vậy. 


13. Nguyên văn: Thị tri ngũ thiên thoái tịch, vi tấn tăng mạn chỉ trù, ngũ 
bách thọ ký, cầu sùng mật hóa chỉ tích 


Phương Tiện phẩm kê Đức Phật đã đạt được hai trí quyền thật của chư Phật, 
thậm thâm, tối nan giải nan nhập. Xá Lợi Phất do nghi bèn hỏi thì Như Lai 
không sẵn sàng đáp ứng giải thích ngay, nhưng tới khi Xá Lợi Phất yêu cầu 
tới lần thứ ba Đức Phật nhận lời, vừa định tuyên thuyết thì có bọn năm ngàn 
người liền rời khỏi pháp hội ra đi. Như Lai quở họ “Bọn người đó tội căn 
sâu nặng, lại là loại tăng thượng mạn, rút lui cũng tốt thôi”. Tuy là quở các 
người đó nhưng thật sự là sách tấn những người tuy cũng là tăng thượng 
mạn nhưng còn ngồi lại pháp hội không sanh tâm thối lui. Thế là đám đệ tử 
500 người như Phú Lâu Na ... là những Bồ tát thâm vị, nay nội bí ngoại hiển 
là tích hóa Thanh Văn, nay đến pháp hội lại được thọ ký thành Phật. Đó là 
những Bồ tát tích hóa sùng kính sự mật thị của Phật mà giúp ngài hành hóa 
(Tích: thật tướng chư pháp như như bình đẳng, nhưng nếu có thiên chấp, thì 
nơi nơi phân biệt nào xấu tốt, thật giả, sang hèn, do đó mà thích lập giáo 
môn phương tiện như tạm mượn danh mục của chúng sinh hay Bồ tát, hoặc 
khéo léo lập ra thứ bậc tu hành. Tất cả các giáo môn đó đều gọi là “Tích” 
dùng để hóa đạo chúng sinh vào pháp giới nhất chân vô nhị. 

Thân Phật và Bồ tát từ sơ địa trở lên đều do thân thật biến tác thành nhiều 
ứng hóa thân, để hóa độ chúng sanh. Do đó cũng có người cho rằng tất cả 
pháp mà Đức Thích Ca dùng để thi hóa lợi sanh là “Tích”. 


14. Nguyên văn: Sở sĩ phóng quang hiện thụy (thoai), khai phát thỉnh 
chỉ giáo nguyên 
Trong Tự phẩm có nói Đức Như Lai sau khi đã nói xong kinh Vô Lượng 
Nghĩa rồi liền nhập định phóng hào quang trắng hiện đủ sáu điềm lành, 
khiến cho Di Lặc hoài nghi mà xin Văn Thù quyết đáp. Qua đó biết răng 
phóng hào quang, hiện điềm lành là bổn nguyên khai phát khải thỉnh thuyết 
giáo vậy. 


15. Nguyên văn: Xuất định dương đức, sướng Phật huệ chỉ hoằng lược 
Phẩm Phương Tiện ghi: Như Lai từ tam muội an tường đứng lên, tán dương 
công đức quyên thật nhị trí của chư Phật, ý khiến chúng sinh khai thị ngộ 
nhập Phật tri kiến và chừng đó thì Phật huệ hoằng viễn phương lược sẽ 
thông sướng. Phật huệ nói đây tức là nhị trí quyền thật ngũ nhãn viên kiến 
của Phật vậy. 


16. Nguyên văn: Hũ trạch thông nhập đại chỉ văn quỹ 
Hũ trạch dụ cho tam giới sanh tử. Nhập đại: tức do ba xe nhỏ (/đm (hừa) dẫn 
nhập xe lớn bò trắng (nhất thừa), có nghĩa do tam thừa qui nhất Phật thừa. 
Văn quỹ dụ cho diệu pháp khai quyên hiển thật của kinh Pháp Hoa như 
trong phẩm Thí Dụ kể chuyện trưởng giả dùng ba xe nhỏ dê, hươu và bò 


thường để dẫn dụ mấy đứa con. Kịp đến khi chúng ra khỏi căn nhà cháy đều 
ban cho xe lớn bò trắng. Điều này dụ cho ở Lộc Uyên ban đầu vì Thanh Văn 
quyền tạm nói cho nghe pháp độ tam thừa là Tứ Đế, Thập Nhị nhân duyên, 
khiến họ tu tập mà ra khỏi tam giới sanh tử. 

Đợi đến Pháp Hoa mới khai quyên hiền thật, chỉ nói pháp nhất thừa viên thật 
hầu khiến tất cả khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên kinh mới nói: “Như 
Lai ban đầu dùng tam thừa dẫn đạo chúng sanh, rồi sau đó mới dùng đại 
thừa mà độ thoát cho, ví như thuở thiên hạ thái bình đại trị, sách vở cùng 
một thứ văn tự, xe cùng khoảng cách hai đầu trục (quỹ) tức về ước pháp thì 
giống như văn viên giáo nhất thật, còn ước dụ thì giống như khoảng cách hai 
đầu trục quỹ xe. Há chẳng phải là thí dụ nhân nhà cũ mà đốt bỏ đó sao? Đó 
chính là giáo thuyết dẫn nhỏ đi vào lớn. do đó mới nói “Thông nhập đại chi 
văn quỹ”. 


17. Nguyên văn: Hóa thành dẫn tích duyên chỉ bắt trụy 

Phẩm Hóa Thành Dụ chép: Có một đạo sư dẫn SỐ đông người đi qua hiểm 
đạo rộng tới 500 do tuần định đến bảo sở. Số người kia đi tới nửa đường mệt 
mỏi quá định trở bước. Đạo sư bèn hóa ra một cái thành bên ngoài đường 
hiểm để cho họ tạm nghỉ ngơi, sau đó diệt Hóa Thành khiến họ đến được 
bảo sở. Đạo sư dụ cho Phật, chúng nhân dụ cho nhị thừa, đường hiểm dụ cho 
tam giới sanh tử, 500 do tuần dụ cho tam hoặc phiền não: Nhứt kiến tư hoặc 
là phiền não bên trong của tam giới dụ cho 300. Nhị trần sa hoặc và tam vô 
sinh hoặc là phiền não bên ngoài của tam giới, mỗi thí dụ cho 100. Cộng 
chung là 500 do tuần. Ra khỏi 500 do tuần kia là đến bảo sở. Bảo sở dụ cho 
Phật giới. Bởi Phật nhận thấy căn cơ nhị thừa nghe chuyện lớn là thoái lui, 
nghe điều nhỏ là tiến tới nên mới ngoài tam giới quyên tạm thuyết nhị thừa 
quả chính, sau mới khiến vào Phật quả, cho nên mới nói “Khi xa xưa lúc 
Đức Phật còn ở cương vị Vương tử thứ mười sáu cũng đã giảng kinh Pháp 
Hoa. Lúc bấy giờ những kẻ nghe kinh đều tự .øleo mâm thiện căn đại thừa. 
Vương tử nay đã thành Phật đạo, trước quyền tạm nói tiểu pháp cho họ, 
khiến chứng quả nhị thừa, chưa phát đại tâm, như khi tạm dừng ở hóa thành. 
Chừng nghe thuyết Pháp Hoa mới nhập Phật đạo, thọ ký thành Phật, há 
chẳng phải dụ Hóa Thành chính là dẫn dắt kẻ tích chứa từ xưa duyên chủng 
đó sao? Thế cho nên mới nói là “Bắt trụy”. 


18. Nguyên văn: Hệ châu mỉnh lý tánh chỉ thường tại 
Hệ châu là gài ngọc trong chéo áo. Bọn ông Trần Như 500 đệ tử sau khi 
được thọ ký, hối hận tự trách giống như người bạn say rượu trong truyện 
“Gài ngọc trong chéo áo”, cho nên mới lấy Hệ châu làm thí dụ! 


Ngọc là đại thừa duyên chủng, bởi khi xưa Đức Phật ở đời Phật Đại Thông, 
từng lấy đại pháp dạy chúng sanh khiến phát tâm gieo xuống hạt nhứt thừa, 
nhưng trải nhiều kiếp rồi đã quên khuấy đi, không, hiểu, không biết. Nay 
được thọ ký Pháp Hoa mới biết mầm duyên chưa mất, lý tánh vẫn luôn còn 
nguyên, như chuyện kể anh chàng nhà nghèo kia đến nhà bạn thân rất giàu 
uống rượu. Khi anh ta đã say mèm, nằm lăn ra mà bạn có việc quan gấp cần 
đi mới lẫy viên ngọc cực quý cải trong chéo áo anh ta để giúp đỡ. Sau đó 
anh chàng nọ tỉnh lại mà không biết trong chéo áo mình có viên ngọc quí 
vẫn kéo lê cuộc sống nghèo khổ, làm lụng vất vả kiếm từng đồng tiền bát 
gạo mà tự cho là đủ, đến chừng gặp lại bạn được chỉ cho mới biết viên ngọc 
quí trong áo vẫn còn. Do đó mới nói: “Hệ châu minh lý tánh chỉ thường tại”. 


19. Nguyên văn: Tạc tỉnh hiển thị ngộ chỉ đa phương, 

Phẩm Pháp sư chép Phật kế thí dụ như có người khát quá cân uống mà lại 
đào giếng ở chỗ cao nên chỉ thấy đất khô biết là nước còn xa, phải đào vất vả 
nhưng không dám chán nản, cô đào qua lớp đất khô, rồi tiếp đến lớp đất bùn 
thì biết là đã gần chỗ có nước nên tâm chí càng kiên quyết đào tới, dụ cho 
người tại gia hay xuất gIa, nếu chưa nghe hiểu tư duy mà tu tập kinh nầy thì 
người đó còn xa A Nậu Bỏ Đề. Nếu nghe hiểu ý kinh mà tu tập thì người đó 
sẽ gần A Nậu Bồ Đề. Phật dùng đủ mọi thứ phương tiện giáo hóa mới có thể 
giúp ngộ nhập, cho nên mới nói: “Thị ngô chi đa phương”. 


20. Nguyên văn: Từ nghĩa uyễn nhiên, dụ trần duy viễn 
Y nói văn từ nghĩa lý đã rõ ràng phù hợp, mà qua các thí dụ phô bày, thì chỉ 
ý toàn kinh lại u viên. 


21. Nguyên văn: Tự phi đại ai khuếch tế, bạt trợ nịch chỉ trầm lưu. Nhứt 

cực bi tâm, chửng hôn mê chỉ thất tính 
Chúng sinh trệ trược chư hữu, chìm đắm ái hà. Đám chìm trôi kia nếu không 
nhờ Đức Như Lai hưng đại ai lân, rộng lòng cứu vớt thì làm sao ra khỏi khô 
sinh tử để có được an vui chốn Niết Bàn. Lại chúng sanh bị màn vô minh 
che khuất, hôn mê điên đảo, nếu không nhờ Đức Như Lai trọn lòng từ bi thì 
làm sao ra khỏi đen tối chốn hôn mê, mà phục hồi sáng trong của chơn 
chánh. 


22. Nguyên văn: Tự Hán chí Đường, lục bách dư tải. Tổng lịch quần 
tịch, tứ thiên dư trục, thọ trì thạnh giả, vô xuất thử kinh 
Từ năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Bình (67) nhà Đông Hán, Phật giáo du 
nhập Trung Quốc và có lẽ kinh Pháp Hoa cũng được truyền sang vào thời kỳ 
này. Từ thời kỳ này sang đến Đông Tấn là 352 năm. Kế nhà (1) Tống tiếp 


theo 59, rồi Tề 23 năm, Lương 55 năm, Trần 33 năm, Tùy 37 năm, rồi từ 
Đường Cao Tổ đến Đường Cao Tông năm thứ hai là năm luật sư Đạo Tuyên 
thị tịch là 50 năm. cộng chung lại là 609 năm cho nên mới nói “Lục bách dư 
tải”. Tuy nhiên chưa ai khảo chứng được luật sư viết bài tựa này vào năm 
nào đời Đường nên con số 600 là con số tròn chung chung. Trong thời gian 
này số kinh Phạn dịch ra Hán ước có hơn 4.000 quyền, nhưng được thọ trì 
thịnh hành nhứt không gì qua kinh này. 


23. Nguyên văn: Tương phi cơ giáo tương khấu, tịch Trí Thắng chỉ di 
trần, văn nhi thâm kính, câu Oai Vương chỉ dư tích 

Cơ giáo tương khấu: cơ là sở hóa cơ, giáo là năng bị giáo, khấu là gỏ. Cơ 
giáo tương khấu ý nói cơ tạo thuận duyên cho giáo, còn giáo thì hoàn bị cơ, 
cơ giáo cùng kích động nhau. Cơ thuận duyên cho giáo giúp vét trọn, độ tận 
những loại căn cơ từng trước đây theo nghe dưới chỗ Phật Đại Thông Trí 
Thắng, cùng gieo mâm nhất thừa. Sau đó kẻ lợi căn thượng trí vào thời kỳ 
đầu và giữa đã đắc đạo. Kẻ độn căn thời kỳ giữa bỏ đến nay đều được Đức 
Phật xu xếp từng phần, tới thời Vương Xá Thành, đều cũng được đắc đạo. 
Những kẻ sau nữa đang thọ trì kinh này, há chẳng phải là những kẻ trì độn 
nhất cũng từng gieo mầm thiện trước kia đó ru? Trước thấy nhiều, nay nhìn 
lại ít quá, nào khác chi bụi sót lại của thời Phật Đại Thông Trí Thắng. Do đó 
mới nói: “Trí Thắng chi di trần”. Sau hết nếu ai nghe kinh nầy mà kính trọng 
tin tưởng không nghĩ ngờ hủy báng, là đã thành toàn công đức còn dư thừa 
không xem nhẹ gieo mâm duyên đại thừa của Phật Oai Âm. 


_ 14. Nguyên văn: Triếp ư kinh thú, tự nhỉ tông chỉ 
Luật sư việt lời tựa này ở đầu sách là đê tông quát chỉ ý của kinh hâu giúp kẻ 
trì tụng hiêu rõ nghĩa chương pháp dụ có thứ lớp chớ không loạn tạp như 
vậy. 


25. Nguyên văn: Thứ đắc tảo tịnh lục căn, ngưỡng từ tôn chỉ gia hội, tốc 
thành tứ đức, thú lạc độ chỉ huyền du 

Ý nói kẻ trì tụng kinh này nếu hiểu được đạo chỉ toàn bộ kinh mà tụng niệm, 
tùy văn, tư, tu theo giãi mà lập hạnh thì tự nhiên thu thái được thanh tịnh của 
lục căn tức có thể thấy được Phật hằng thường tại Linh Sơn. Như Trí Giả đại 
sư đời Tùy hành Pháp Hoa tam muội, tụng kinh đến phẩm Dược Vương thật 
là tỉnh tấn gọi là chân pháp cúng dường Như Lai thì bỗng nhiên đại ngộ, 
thấy hội Linh Sơn vẫn y nguyên chưa tan nên mới nói “Nhược hữu thâm tâm 
tín giải, tắc vi kiến Phật thường tại Kỳ Sơn”. 


Về câu này có người cho chữ Từ Tôn, chỉ Phật Di Lặc. Phẩm “Phổ Hiền” 
khuyến chép: “Nếu có ai thọ trì đọc tụng kinh này, hiểu rõ nghĩa thì sẽ được 
lên chỗ của Di Lặc ở cung Đâu Suất trên trời”. Hai thuyết này đều đúng cả. 
Tốc thành tứ đức: Tứ đức tức Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Không dời không đổi 
gọi là Thường, rời xa hai chốn tử khổ gọi là Lạc, nhập đại tự tại gọi là Ngã, 
tam hoặc dứt sạch gọi là Tịnh. Nếu thành tựu tứ đức thì sẽ vãng sanh cực lạc 
quốc độ như kinh nói: Tu hành như thế, đến khi mạng chung sẽ vãng sanh an 
lạc thế giới, được Đức A Di Đà và các Bồ tát vây quanh giường nằm. 

Thú là hướng, du là con đường có nghĩa là thông suốt được. Câu “Thú lạc độ 
chi huyền du” có nghĩa là nhân con đường huyền diệu mà có thể thắng đến 
thế giới cực lạc của Đức A DI Đà. 


26. Nguyên văn: Hoằng tán mạc cùng, vĩnh di chư hậu, vân nhĩ 

Tán nghĩa là trợ. Di là lưu lại đời sau, ý luật sư muốn nói ngài viết bài tựa 
nhăm muốn tán trợ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này được lưu lại đời sau, mãi 
mãi không khi nào dứt. Hoặc có người hỏi kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cả 
“Tích” (ử phẩm 1 đến phẩm 14) “Bồn” (ừ phẩm 15 đến phẩm 28) tại sao 
luật sư chỉ trần thuật về “Tích” mà không nói đến “Bốn”. Ngài Mẫn Hy thay 
lời mà đáp rằng: Nếu biết theo Bồn mà thấy Tích tức đã biết nhân “Tích” mà 
hiểu “Bốn ”. Cho nên tôn giả Kinh Khê nói: “Nếu hiểu diệu mầu của Tích thì 
diệu mầu của Bồn không xa gì. Bồn - Tích không Hai mà cũng khó nghĩ bàn 
chỗ Một vậy”. 


Chú giải thêm cho rõ về Bồn và Tích: Bỗn và Tích là lời phán định của các 
nhà phiên dịch kinh Pháp Hoa. Trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa, 14 phẩm 
đầu gọi là Tích Môn, 14 phẩm sau gọi là Bốn Môn. Phần Tích Môn của 
Pháp Hoa cho rằng sau khi Như Lai thành đạo cho đến lúc đến hội tòa Pháp 
Hoa thời gian là hơn 40 năm thuyết pháp, khai tam thừa pháp để làm quyền 
tạm phương tiện, mà hiểu chân nghĩa của nhất thừa pháp. Các giáo lý ngài 
tuyên thuyết đều nhằm khai quyền hiển thật. 

Còn Pháp Hoa Bốn Môn cho thân Thích Ca sanh nơi vương cung, thành đạo 
nơi thành Già Da (7ích) nhưng thân này không phải thật thân của Phật, mà là 
pháp thân do thật thân từ thời rất xa xưa của Phật tích kết thành (ðổn) nhằm 
tế độ chúng sinh mà nhất thời thùy tích, thị hiện ứng thân thành đạo ở dưới 
cội Bồ Đề thành Già Da mà thôi. Đây là do Phật khai Tích để hiển Bồn vậy. 


Trang phụ lục lời tựa của Luật sư Thích Đạo Tuyên có tham khảo: 

Bài “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Hậu Tự” do Tăng Duệ đời Hậu Tân việt. 

Bài “Ngự Chê Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tự” do Minh Thái Tông 
viết. 


Bài chú giải “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Hoằng Truyền Tự” của Đạo tuyên 
do Mẫn Hy chùa Chân Giác viết năm 22 đời vua Quang Tự nhà Thanh. 

Bài bạt “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” cũng do Mẫn Hy chùa Chân Giác viết 
năm thứ 22 đời vua Quang Tự nhà Thanh. 

Bài “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Khoa Bạt” của Đại Quan, đệ tử đích 
truyền Thiên Thai tông viết năm Đinh Dậu. 


6. Lời mở đầu sách “Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận” của 
Hòa thượng Thích Thông Bửu. 


BỌC BẠCH VẺ LỜI TỰA CỦA PHÁP SƯ THÍCH ĐẠO TUYÊN, 
NƠI TẬP GIẢNG LUẬN 


Kính bạch Chư Tôn Đức, 
Kính thưa quý độc giả, 
Bài tựa của Pháp sư Thích Đạo Tuyên, do nhà nghiên cứu Lý Việt Dũng 
phiên âm và dịch giải, đăng vào trang phụ bản sách Giảng luận này, để 
làm tăng phần sưu khảo về kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 
Nguyên văn chữ Hán lời tựa kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa của 
Pháp sư Đạo Tuyên hiện nay rất hiếm thấy, ngay cả trong các bản kinh 
chữ Hán của Trung Hoa hay các bản dịch của người Việt. Chúng tôi 
may mắn có được nguyên bản chữ Hán này và hy hữu thay lại là Bồ tát 
Thích Quảng Đức lưu truyền lại vì trọn đời Ngài luôn hành trì kinh 
Pháp Hoa nên duyên may có được. 
Chúng tôi xin chân thành ghỉ nhận và tán thán công đức của nhà nghiên 
cứu Lý Việt Dũng, đã nhận lời mời tham gia Ban tu thư Đạo tràng Diệu 
Pháp Liên Hoa - Tổ đình Quán Thế Âm. Đạo hữu đã thực sự góp phần 
rà soát lại bộ Giảng luận này trước khi in. Sự góp phần công đức này lại 
càng khiến chúng tôi yên lòng hơn. 
Hồi hướng công đức cho nhà nghiên cứu Lý Việt Dũng và xin thành tâm 
đón mời những tâm hồn thức giả cùng về hòa hợp trong mái ấm Tô 
đình Quán Thế Âm. Tin tưởng Ban tu thư mỗi ngày càng nhiều vị học 
giả, để sứ mạng hoằng truyền chánh pháp ngày càng mở rộng truyền 
xa. 

Trân trọng, 


Tổ đình Quán Thế Âm 
Năm Nhâm Ngọ - 2002 


Sa môn Thích Thông Bửu 
Cân bạch 


Hết Tập 1 


